BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO. 


LƯƠNG DUYÊN BÌNH (Tông Chủ biên kiêm Chủ biên) 
NGUYÊN XUÂN CHÍ - TÔ GIANG 
TRẤN CHÍ MINH - VŨ QUANG - BÙI GIA THỊNH 


ƒÑï [LÍ 


(Tải bẳn lần thứ nhất) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC 
http://tieulun.hopto.org 


TTNI871 
1. Phân nội dung bài học uôm các trang in thành hai cột : một cột là 
nội dung chính của bài học, cột còn lại chữ nhỏ, trình bày các hình 
ve, tranh, ánh, biểu bảng, đồ thị, các câu hỏi (kí hiệu 8W) để giáo. 
viên và học sinh cùng tham gia xây dưng bài học... Tuy nhiên, với 
các hình, đổ thị,... cô kích thước lớn thỉ in tràn trang, 

., Sau phân nội dung bài học là phẫn tôm tắt bài học, được ln đâm. 
Cuối mỗi bài học là phân câu hói (kí hiệu EÖ) và bài tập (kí hiệu Ÿ } 
để học sinh làm ở nhà, Phản đáp án và đáp số bài tập được in ở cuối 
cuốn sách. 

13, Sau một số bài học có những bài đọc thêm ghi là “Em có biết ?" 


Bản quyền thuôc Nhà xuấi bản Giáo đục - Bộ Giáo đục và Đảo tạo 


892 ~ 2008/CXB/384 ~ 1530/GD. Mã số : CH005T7. 


2 http://tieulun.hopto.org 


1, Vật lí học nghiên cứu các dạng chuyển động, các quá trình 
biến đổi... và cấu tạo của các vật thể, Đồ là một trong các môn 
khoa học tự nhiên quan trọng nhất của chương trình Trung học. 
phổ thông. Các em học sinh đã bắt đầu học môn Vật lí từ các lớp 
“Trung học cơ sở, Nhưng từ lớp 10 Trung học phổ thông, môn. 
"Vật lí mới được trình bày một cách hệ thống, sâu sắc và đây đủ 
hơn. Trong chương trình Trung học phổ thông, môn Vật If chủ 
yếu dùng phương pháp thực nghiệm ¡ hầu hết các khái niệm, 
định luật, công thức... đếu được rút ra từ các quan sát, thí 
nghiệm... tong thực tế, 


2. Chương trình môn Vật lí lớp 10 Trung học phổ thông gồm 

hai phần : 

+_ Phẩn một = Cơ học : nghiên cứu các dạng chuyển động cơ, 

các định luật cơ bản của chuyển động cơ. 

+ Phẩn hai = Nhiệt học : nghiên cứu các trạng thái cũa các vật 

thể cấu tạo bởi các phân tử ; nghiên cứu sự trao đổi nâng lượng 

giữa các vật thể trong quá tình biến đổi 
Sau mỗi khái niệm, định luật, công thức... đều có trình bầy 

những ứng dụng trong thực tế sản xuất, công nghệ... và đời sống. 

“3, Các tính chất vật lí khác nhau của một vật thể được biểu diễn 

bằng các đại lượng vật lí khác nhau. Trong chương trình Trung học 

phổ thông, ta chỉ gập hai loại đại lượng vật lí : 

— Đại lượng vô hướng ; 

— Đại lượng vectơ. 


a) Đại lượng vô hướng : Đại lượng vô hướng chỉ có một giá tị : 
hoặc không âm (khối lượng, thể tích..), hoặc có dấu dương hay 
âm (điện tích, công, hiệu điện thể.... 


http://tieulun.hopto.org 


1mm. 


® ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM 
@ ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỀM 


CẬN BẰNG VÀ CHUYỀN ĐỘNG 
CỦA VẬT RẤN 


® CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 


'http://tieulun.hopto.org 


CHƯƠNG! 


Động học chất điểm 


“Động học là một phần của Cơ học, ong đó người 
tø nghiên cửu cách xác định vị tí của các vật trong 
Nông gian tại những thời điểm khác nhau và mô tả các. 
tính chết của chuyển động của các vật bãng các. 
phương tỉnh loàn học, nhưng chưa xét đến nguyên 
nhân chuyển động. 


hiếp xo ' quải' 


® Các khải niệm : chất điểm, quý 
đạo, hệ quy chiếu, vận lốc, lốc độ 
trung binh, vận tốc tức thởi, tốc độ 
ổn, ìalốc của thuyển động 

.® Các đặc điểm về quỹ đạo, vận tốc 
và gia tốc của cắc chuyển động. 
thẳng đầu, thẳng biến đổi đều, rơi tự 
do Và rên đều 

.® ông hức cộng vận tốc húc (G20 Bằng) 


http llieulun. ñopto. Org 


gị CHUYỂN ĐỘNG CƠ 


Cho biết 

— Đường kính của Mặt Trờ : 
11400000 km. 

~ Đường kính của Trái Đất : 
12 000 km. 


— Khoông cách từ Trái Đất đến 
Mặt Trời : 150 000 000 km. 


2) Nếu vẽ đường đi của Trái Đất 
quanh Mặt Trời là một đường 
trôn, đường kính 15 cm thì hình 
vẽ Trải Đất và Mặt Trời sẽ là 
những hình tròn có đường kính 
bao nhiêu xentirnét ? 


b) Có thể coi Trái Đất như một 


chất điểm trong hệ Mật Trời được. 
không 


1 - CHUYỂN ĐỘNG CƠ. CHẤT DIỂM 
1. Chuyển động cơ 


Chuyển động ed của một vật (gọi tất là chuyển 
động) là sự thay đổi vị trí của vất đó so rói các vàt 
khác theo thời gian. 


2. Chất điểm. 


"Một ô tô tắi đài 4 m đang chạy trên đường Hà Nội = 
Hải Phòng, đài 105 km. Nếu phải chỉ vị trí của ô tô 
trên đường đi trong một bản đồ thì ta chỉ có thể vẽ 
.được bằng một chấm (một điểm). Đó là vĩ chiều đài 
của ô tô chưa bằng bốn phẩn mười vạn chiều dài 
con đường. Ô tô được coi là một chất điểm trên 
đường Hà Nội ~ Hải Phòng. 

Một vật chuyển động được coi là một chát 
điểm nếu kích thước của nó rất nhủ so với độ đài 
đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta 
để cập đến). 

Khi một vật được coi là chất điểm thì khối 
lượng của vật coi như tập trung tại chất điểm đó. 


Các vật mà ta nói đến trong chương này đều coi 
Tà những chất điểm. 
3. Quỹ đạo. 
“Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển 
động tạo ra một đường nhất định. Đường đó gọi là 
‹ug đạo của chuyển động. 


http://tieulun.hopto.org 


II - CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA VẬT TRONG. 
KHÔNG GIAN. 


1. Vật làm mốc và thước đo. 


Cột cây số trên Hình 1.1 cho biết ta đang cách 
Phủ Lý 40 km. Trong trường hợp này ta đã lấy một 
cột cây số ở Phủ Lý là vật làm znốc. Khoảng cách 
từ cột cây số đến vật làm mốc đã được đo trước. Vật 
làm mốc được coi là đứng yên. 


"Vậy, nếu đã biết dường đi (quỹ dạo) của vật, ta 
chỉ cẩn chọn một vật làm mới: và một chiều dương 
trên đường đó là có thể xác định được chính xắc vị 
trí của vật bằng cách dùng một cái thước đo chiều 
đài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật (Hình 1.2). 


2. Hệ toa độ 


Muốn chỉ rõ cho người thợ biết chính xác một 
ým Äf cân khoan trên tường để đóng đỉnh, cần 
nói rõ điểm đó nằm trên mặt tường nào, cách mép 
sàn và mếp tường bên trấi bao nhiêu mết. Hai 
đường Øx ở mép sàn và Ớy ở mép tường bên trái 
vuông góc với nhau tạo thành một hệ trực tog đó 
vuông góc (gọi tất là hệ rog độ) trên mật tường. 
Điểm Ở là gốc to độ. 


Muốn xác định vị trí của điểm Mƒ ta làm như sau : 


— Chọn chiều đương trên các trục Øx và 
— Chiếu vuông góc điểm M/ xuống hai trục toạ độ 
Øx và Øy, ta được các điểm Hí và í (Hình 1.3). 

Vị trí điểm M trên mặt tường sẽ được xác định 
bằng hai toạ độ là : x= OH và y= Of. Hai toạ độ 
này là hai đại lượng đại số, 


-Để xác định x và y ta phải dùng một cái thước. Tuy 
nhiên, có thể đùng thước để chia độ sẩn trên hai 
trục Øv và Øy và quan niệm hệ toạ độ là hệ hai trục 
đã được chia độ. 


http://tieulun.hopto.org 


'C6 thể lấy vật nào làm mốc. 
để xác định vị tí một chiếp tàu 
thuỷ đang chạy trên sông ? 


Hình 1.2 


Hình 1.3 


g_ Hình 14 


Hãy cho biết các toạ độ của 
điểm M nằm chính giữa một bức 
tưỡng hình chữ nhật ABGD có 
cạnh ÁB=5m, và cạnh AD =4m 
(Hình 14). Lấy trục Ox dọc theo 
AB, tục Oy dọc theo AD. 


° 


li - CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG. 
CHUYỂN ĐÔNG 


Risii 1. Mốc thỏi gian và đồng hổ 

———— gggggy ————..- Để mô tả chuyển động của một vậtta phối biế ta độ 
CÔ —_ -PWA9EÌM........ củav đồở những thời điểm khác nhu. Muốn thếta 
Hà Ng '1@pøtphu—L phẩichirõzmốcZlờigian(hoặc gốc thời gian),tức làthỏi 
điểm mà ta bất đầu đo thời gian và phải đo khoảng thời 


Nam Định 30 iữ S8 phút TH, z xẻ 
ThanHo — 22gø3pú. — Einu9idikếtrmốethồigianbảngmộichiếtđổnghỏ. 
lnh (0gð53phút._ 2. Thời điểm và thời gian 

/ĐứngHƠ  4g42phiL Bảng giờ tàu (Bảng 1.1) cho ta biết thời điểm mà 
.Đông Hà ,8 giờ 44 phủ! đoàn tàu có mật ở các ga. Nếu bỏ qua thời gian tàu 
Huế 6g605phúi đổ lại ở các ga thì ta có thể tính được khoảng thời 
lBà Nắng 10gjð s4phút —— 8fdmtầu chạy từga nọ đến ga kia, 

Tanl 12g26 phút 'Nếu liấy mốc thời gian là thời điểm vật bắt đầu 


QuảgNgi — 13g@37pút - chuyển động (hời điểm 0) thì số chỉ của thời điểm 
sẽ trùng với số đo khoảng thời gian đã trôi qua kể 


Điêu Tả 16gø34pt sẽ tỒU k 
TwHaA Aaggsggụ, từ mốc thời gian, 
Nha Trang, 20 giờ 26 phứt 


Thập Châm — '22glỡ06phút IV - HỆ QUY CHIẾU 

Sđi Bên 4ga0pghit — ._ MộLhệ quy chiếu gốm: 

4 C——=—————` _ = một vật làm mốc, một hệ toạ độ gắn với vật làm mốc ; 
~ một mốc thời gian và một đồng hồ, 

TẾ Hãy tính xem đoàn tàu chạy ——_ Trong nhiều bài toán cơ học, nhiều khi nói về hệ 


tự ga Hà Nội đến ga Sài Gòn _ quy chiếu, người chỉ để cập đến hệ toạ độ, vật làm 
trong bao lâu ? mốc và mốc thời gian mà không cần nói đến đồng hồ. 


Những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dải đường đi (hoäc với những khoảng cách. 
mà ta đề cập đến), được coi là những chất điềm. Chất điểm có khối lượng là khối 
lượng của vật. 

Để xóc đnhvịtícỉa một vớt to cấn chọn một vặt làm mốc, một hệ tr toa đô gắn vớ | 
vật làm mốc đó để xác định các toạ độ của vật. Trong trường hợp đã biết rõ quý đạo thì chỉ | 
cắn chọn một vật lâm mốc và một chiều dương trên quỹ đạo đỏ. 

Để xác định thỏi gian trong chuyển động ta cần chọn một mốc thời gian (hay gốc | 
thời gian) và dúng một đống hồ để đo thời gian. | 
Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toa đô, mốc thời gian và đồng hồ. | 


:/fieulun.hopto.org 


1... 
| 


10 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


ø A. Cánh dùng đường đi vẻ vậi êm mốc 
B. Cách dùng cêc trc toa độ 
1. Chất đểm là gl2 .C. Dũng cả hãi cách A và B, 


2, Nêu cách xác định vị tí của một ð 6 rên một D, không dùng cả hai cách A và B. 


quốc lộ. 


T. Trong các cách chọn hệ trục loạ độ và mốc 


3, Nêu cách xác định vị kí của một vật rên một ` trợ gan dưới đấy, cách nào thích hợp nhất để 


mặt phẳng. xác định vị trí của một mây bay đang bay trên. 
-4. Phân biệt hệ oạ độ và hệ quy chiếu đường đãi ? 
L4 .A, Khoảng cách đến ba sân bay lớn ; là 
lúc mậy bay cất cánh. 
8. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật lả . B, Khoảng cách đến ba sân bay lớn ;t=0 là 
chất đểm 2 0 gờ quốc tế, 
.A. Trải Đất trong chuyển động tự quay quanh. C. Kinh độ,vĩđộ địa lí và độ cao của máy bay ; 
mình nô. t=0 là lúc máy bay cất cảnh. 


!. Hai hòn bílủo va chạm với nhau. 


.C. Người nhảy câu lúc đang rơi xuống nước. ‡=0là0 giờquốctế, 


0. Giọt nước mưa lúc đang rơi. 


D..Kih độ, VI độ đo vô độ cao của mây bay ¡ 


8, Để xác định vị tí của một tâu biển giữa đại 


6. Một người chỉ đường cho một khách cu Ích _..` dương, ngườita dùng những toạ độ nào 2 


như sau : "Ông hãy đi dọc theo phố này đến 
bở một hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bản kia 
hồ heo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy toà nhà 
của khách sạn S'. Người chỉ đường đã xác 
định vị bí của khách sạn S theo cách nào ? 


Em có biết 


9*. Nếu lấy mốc thời gian là lúc 5 giờ 15 phút 
thì sau ít nhất bao lâu kim phút đuổi kịp 
Km giờ 2 


THỜI GIAN 


Chúng ta thường nghĩ thôi gian tri di ở đầu cũng như 
nhau Một phủt trên cơn tầu vũ trụ cũng dại bằng một 
phút trên Trái Đất. Tuy nhiên, trong Thuyết tương đối, 
người ta đã chứng mình được rằng, trong con tàu vũ 
trụ thời gian tôi chậm hơn trên Trải Đất. Chẳng hạn 
như nếu có một phản ứng hoá học xây rz trong 1 phút 
đối với người ngôi trong con làu vũ trụ thì người ở trên 
Trái Đất sẽ thấy phán ứng đỏ xây ra trong hơn 1 phút 

“rong các hệ quy chiếu Khác nhau, thời gian tôi 
khác nhau, Đây không còn là một dự đoán íthuyết mà 


.đã được nhiêu sự kiện thực nghiêm giản tiếp xác phận. 
hfgz/Jilêulun 


nhá đợi, 
len 3u, 


hiên 


=ử 


Hình 1.5. Trong các hệ quy chiểu 
khác nhau, thời gian trõi khắc nhau. 


.hopto.org 


1" 


„) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 


Dùng tấm tạo ra một giọt nước rất nhỏ trên mặt một bịnh chia độ đựng dâu ăn (Hình 2.1). Giọt 
nước sẽ chuyển động thẳng đêu xuống phía dưới. Vậy, chuyển động thẳng đều là gì ? Làm thế nào 
để kiểm tra xem chuyển đông của giợt nước có thực sự là chuyển dòng thẳng đều hay không ? 


Mình 34 
_—U, GÀ 
5 H.nh Ì 
Hình 22 


TRÍ Dựa vào giờ làu ở Bảng 1.1, 
hãy tính tốc độ trung bình của 
đoàn tàu trên đường Hà Nội ~ 
Sài Gòn, biết con đường này dài 
1 726 km và coi như thẳng. 


12 


| - CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU 
Giả sử có một chất điểm (vậo chuyển động trên một 
trục Øy ; lấy chiều chuyển động là chiếu dương 
(Hình 2.2), Tà chỉ xét chuyển động của vật theo một 
chiều nhất định, Tại thời điểm rj, vật đi qua điểm 
M, có toa độ xị. Tại thồi điểm r;, vật đi qua điểm 
M; có toi độ x;. 

“Tà sử dụng các khái niệm sau ; 
— Thời qian chuyển động của vật trên quãng đường. 
MỊM; là :t= ty — nị 
~ Quảng dường đi được của vật trong thời gian ¿ là : 
|: 
Ví dự : Nếu xị = 5 m, x; = 

thì s=8m~ 5m 


1. Tốc độ trung bình 
Ở lớp 8 ta đã biết : 


Quãng đường đi được 


túc Hs 
Ti dIk0ngrbhih c ng nan tifjni000E 


4 
SH @.1) 


Đơn vị của tốc độ trung bình là mét trên giây 
(kí hiệu m/S), ngoài ra người ta còn dùng đơn vị 


Ht?f0aiilli'Roplo.org 


“Trong ví dụ trên, nếu thời gian chuyển động là 
z= 1 s thì tốc độ trung bình của vật là 3 m/s. 


"Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm 
của chuyển động. 


2. Chuyển động thẳng đều 
Chuyển động thẳng đều là chuyển đông cỏ quỹ 
đạo là đường thẳng và cô tốc độ trung bình nhực 
nhau trên mọi quảng đường. 

"Trong chuyển động thẳng đều, khí nói tốc độ của 
xe trên một quãng đường hoặc trong một khoảng thời 
gian nào đó thì ta hiểu đó là tốc độ trung bình. 


3. Quãng đường đi được trong chuyển động. 
thắng đều 

'Từ công thức (2.1) ta suy ra công thức tính quãng. 
đường đi được s trong chuyển động thẳng đều : 


=Dy = 0P (2) 
0 là tốc độ của vật, 


Trong chuyển động thẳng đều, quãng dường dĩ 
được š ỉ lệ thuận với thời gian chuyển động 1. 


II - PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG 
'VÀ ĐỒ THỊ TOA ĐÔ - THỞI GIAN 
CỦA CHUYỂN ĐỘNG THẮNG ĐỀU 


1. Phương trình chuyển động thằng đều 

Giả sử có một chất điểm Af, xuất phát từ một điểm. 
A trên đường thẳng Øy, chuyển động thẳng đều 
theo phương Ø+ với tốc độ ø (Hình 2.3). Điểm A 
cách gốc Ø một khoảng ØA = xụ. Lấy mốc thời gian 
là lúc chất điểm bất đầu chuyển động. Tòa độ của chất 
điểm sau thời gian chuyển động sẽ li 


X=1g + ý =ag +0 G4) 


Phương trình (2.3) gọi là phương trình chuyển 
động thẳng đồu của chất điểm M. 


Bảng 21 


Mai đụ vế lc đột 


Ngữ hộ 
Xe đạp 


Ô bđitơng 
thành phố 


Máy bay chỗ 
Khách 


'Vệ nh nhân ạo, 


=z20 
-m 


http://tieulun.hopto.org 


Hình 2.3 


13 


øồ ' 8 Thị 
Hình 2.4 


2. Đồ thị toa độ - thời gian của chuyển động. 

thẳng đều 

Giả sử có một người đi xe đạp, xuất phát từ đị 

điểm A, cách gốc toạ độ Ø là 5 km, chuyển động 

thẳng đều theo hướng Øx với vận tốc 10 km/h. 
Phương trình chuyển động của xe đạp là : 

5+ lũ 

với x tính bằng kilômét và / tính bằng giờ. Tà hãy tìm 

cách biểu diễn sự phụ thuộc của x vào r bằng đổ thị. 


4) Bắng (x, t) 
"Trước hết ta phải lập bảng các giá trị tương ứng 
giữa r và £, gọi tắt là bằng (x, ?), đưới đây : 

II 0T 7 §.Hj( 6 
xâm | 5 15 5 #85 4® 58 8 


b) Đổ thị toạ độ - thời gian 

'Vẽ hai trục vuông góc : trục hoành là trục thời 
gian (mỗi độ chỉa ứng với 1 giờ) ; trục tung là trục 
toạ độ (mỗi độ chia ứng với 10 km), Ta gọi hải trục 
này là hệ trục (+, /). Trên hệ trục (x, ;), ta hãy chấm 
cúc điểm có x và / tương ứng trong bảng (x.?). Nối 
các điểm đó với nhau, ta được một đoạn thẳng 
(Hình 2.4) ; đoạn thẳng này có thể kéo dài thêm về 
bên phải, Hình 2.4 mà ta thu được gọi là để dhỷ toạ 
độ - thời gian của chuyển động thẳng đều đã cho. 

Đồ thị toạ độ - thời gian biểu điễn sự phụ thuộc 
của toạ độ của vật chuyển động vào thời gian. 


ˆ—_ Tốc độ trung bình của một chuyến động cho biết mức đô nhanh, chấm của chuyển động. 
P 


tụ 


t 
Đơn vị đo tốc độ trung bình là me hoặc kmih... 


$ 


#$ 


Chuyển động thẳng đều có quỹ đạo là đường thẳng và cỏ tốc đô trung binh như. 
nhau trên mọi quảng đường. 

,Công thức tính quãng đường đi được của chuyển đông thẳng đều : s= £ 

Phương trình chuyển động của chuyển đông thẳng đều : 


=xg+bE 


http://tieulun.hopto.org 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


11. Chuyển động thẳng đều là gì ? 
2.. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều. 
3. Tốc độ trung bình là gị ? 


4. Viết công thức nh quảng đường đi được và 
phương trình chuyển động của chuyển động. 
thằng đâu. 


5, Nêu cách vê đồ thị oạ độ - hới gian của một 
chuyển động thẳng đều, 


uy chuyển động thẳng đều 
- quãng đường điđược sệ huận vớ lốc độ 
B.Iog độ x lệ thuận vỡ tốc độ . 
..loạ độ xfiệ thuận với thời gan chuyển động t 
D. quêng đường đi được s lệ thuận với thi 
gian chuyển động L 
Chọn đấp ân đúng 

1. Chỉra câu sai 
Chuyển động thẳng đều có những đặc điểm sau. 
.À. Quỹ đạo là một đường thẳng ; 
B. Vật đi được những quăng đường bằng 
nhau trong những khoảng thởi gian bằng 
nhau bất l; 


©. Tổo độ trung binh trên mọi quảng đường là 
hữ nhau ; 
D. Tốc độ không đổi từ lúc xuết phát đến lúc 
đừng lại 

8. Đồ hị loạ độ - tỏi gian hong chuyển động 
thẳng của một chiếc xe có dạng như ở Hình 25. 
"Trong khoảng thời gian nào xe chuyển động 
thẳng đều ? 
Á. Chỉ trong khoảng thời gian từ 0 đến l, 


8, Chỉ rong khoảng thời gian từ (, đến í„ 


©. Trong khoảng thi gan tư 0 đến t„ 
D.Không cỏ lúc nào xe chuyển động thẳng đu. 


Hình 2.5 


9. Hai ð lô xuất phát cùng một lúo tử hai địa 
điểm A và B cách nhau 10 km trên một đường 
thẳng qua A và 8, chuyển động cùng chiều tử 
.8 đến B, Tốc độ của ð tô xuất phât tữ A lÄ 
$0 kh, của ð lô xuất phát tử B là 40 kmih. 
3) Lấy gốc loạ độ ở A, gốc thi gan là lúc xuất 
phải, hôy viết công thức Inh quảng đường đi 
được và phương trnh chuyển động của hãi xe, 
b) Vẽ đồ thị toạ độ - thới gian của hai xe trên. 
củng một hệ re (% f) 
©) Dựa vào đồ thị toạ độ - thới gian để xác. 
định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B. 

10. Mệt lô ải xuất phát tự thành phố HÍ chuyển 
động thẳng đều về phía thành phố P với tốc độ 
60lrnh. Khi đến thành phố D cách H60 km thị 
e dừng lại † gi. Sau đô xe tiếp lục chuyển 
động đều vẻ phía P với_ tốc độ 40 kmh, 
Con đường H- P coi như thẳng và dãi 100 km. 
2) Viểt công thức nh quảng đường đi được và 
phương tỉnh chuyển động của ð lô ên hai 
quảng đường H - D và D- P. Gốc to độ lấy 
H. Gốc thối gian à li xe xuất phái t H, 

b) Về đổ thị loạ độ - rời gian của xo trên cả 
con đường HP. 

©) Dựa vào đổ thị, xác định thối điểm xe đến P, 
4) Kiểm te kết quả của câu c) bằng phép ính 


http://tieulun.hopto.org 18 


BIẾN ĐỔI ĐỀU 


5 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG 


"Thả một hòn bị lần trên máng nghiêng (Hinh 3.1). Nó sẽ chuyển động nhanh dân, Muốn biết chỉ 
tiếthơn nữa chuyển động này thì phải làm gì ? 


Hình 3.2. Tổ: kế rên xe mày. 


Tại một điểm M trên đường, 
đi, đống hồ tốc độ của một 
chiếc xe máy chỉ 36 kmih. Tính 
xem trong khoảng thởi gian 
0,01 s xe đi được quãng đường 
bao nhiêu ? 


1~ VÂN TỐC TÚC THÔI, 
CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIỂN ĐỐI ĐỀU 


1. Đô lớn của vận tốc tức thỏi 
Một chiếc xe chuyển động không đếu trên một 
đường thẳng ; lấy chiểu chuyển động làm chiều 
dương Ú), Muốn biết tại một điểm M trên quỹ đạo xe 
đang chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì ? 

Ta phải tìm xem trong khoảng thời gian rất ngắn 
Ai, kể từ lúc ở M, xe dời được một đoạn đường As rất 
ngắn bằng bao nhiều, 


Đại lượng ; NÝ 
là độ lớn của vận rc nức thời của xe tại M. Nó cho ta 
biết tại Af xe chuyển động nhanh hay chậm. 


Trên một xe máy đang chạy thì đồng hồ tốc độ 
(còn gọi là tốc kế) trước mật người lái xe chỉ độ lớn 
của vận tốc tức thời của xe (Hình 3.2). 


2. Vectơ vận tốc tức thởi 
“Tại mỗi điểm trên quỹ đạo, vận tốc tức thời của vật 
không những có một độ lớn nhất định, mà còn có 
phương và chiều xác định (xem ví dụ ở Hình 3.3). Để. 
đặc trưng cho chuyển động về sự nhanh, chậm và về. 
phương, chiếu, người ta đưa ra khẩi niệm vectơ vận 
tất tức thời. 


(1) Từ chỉ xét chuyển động theo một chiều nhất định, 


1ó 


http://tieulun.hopto.org 


Veetơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm 
là một vectơ có gốc tại vật chuyển đậng, có hướng, 
của chuyển đông và có độ đãi tỉ lệ với độ lớn của 
ván tốc tức thời theo một tỉ xích: nào đó. 

a 

3. Chuyển động thẳng biển đổi đều. 

Chuyển động thẳng biển đổi là chuyển dộng có quỹ 
đạo là đường thẳng và có độ lớn của vận tốc tức thời 
luôn biến đổi. 

Loại chuyển động thẳng biến đổi đơn giản nhất 
Tà chuyển động thẳng biển đổi đấu. Trong chuyển 
động thẳng biển đổi đều, độ lớn của vận tố: tic thời 
hoặc tăng đều, hoặc giảm đểu theo thời gian, 

Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức 
thời tầng đều theo thời gian gọi là chuyển động 
thẳng nhanh dần đều. 

Chuyển động thằng có độ lớn của vận tốc tức 
thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động 
thẳng chậm dân đâu. 

Khi nồi vận tốc của vật tạ vịtríhoặc thời điểm nào 
đó, ta hiểu đó là vận tốc tức thời. 


II - CHUYỂN ĐÔNG THẲNG NHANH DẦN ĐỀU 


1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
4) Khái niệm gửa tất 

Gọi ạ là vận tốc ở thời điểm ạ và ø là vận tốc ở 
thời điểm / sau đó. Hiệu ø = tạ = Aø là độ biến 
thiên (ở đây là độ tăng) của vận tốc trong khoảng 
thời gian Ái (A7 = # — íạ). Vì vận tốc tăng đều theo. 
thời gian nên Ao tỉ lệ thuận với Ar, ÂU = đÃi, 

Hệ số tỉ lệ z là một đại lượng không đồi và gọi là 
gia tốc của chuyển động. Gia tốc ø bằng thương số : 
Ap 
Ar 

Giá tốc của chuyển động là đại lượng xác định 
bằng thương só giữa độ biến thiên vận tốc À và 
khoảng thai giam vận tốc biển thiên Ai. 


4 (.1a) 


2VAIDCA 


T#Ö Hãy so sánh độ lớn của vận. 
ốc ức thời của xe lãi và xe con vẽ 
ở Hình 33. Mỗ! đoạn trên vaclơ 
vận tốc ng với 10 kmh. Nếu xe 
eon đang đi theo hướng Nam = 
Bắc th] xe tải đang đi theo hưởng 
nào 2 


Thuật ngữ "vận tốc" dược dùng 
không những để chỉ vận tốc là đại 
lượng ve, mà côn để chỉ độ lớn 
của dại lượng đó (t6 độ). Chỉ khỉ 
muốn nhấn mạnh đến phương và 
chiều tỳ t4 mới dùng thuật ngữ 
#clữ vận tốc, 


http://tieulun.hopto.org 17 


VÍ dụ › Giả sử cô một chiếc xe mấy 
đang chuyển động thẳng với vận tốc 
3 mís, bồng tăng tốc với gia tốc 
05 mÊ, Hãy tính vận tốc của xe 
xau khí tăng tốc được lŨ gĨÂy. „ 


Giải Sau 1D giây, vận tốc của xetâng 
được một lượng là 04, 
-VẬy, vận tốc cn xe sau 10 gi 


+5 =8 me, 


l8 


Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến 
thiên nhanh hay chậm theo thời gian. 
Đơn vị của gia tốc là mét trên giây bình 
phương (m/s?) 
“Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc. 
luôn luôn không đổi. 
b) Vertơ gia tốc 
Vì vận tốc là đại lượng vectØ nên gia tốc. cũng là 
đại lượng vectơ + 
dị Áp 
In  Â 


ä= (1b) 

-VÌ 0 > trụ tiên vectơ ÁP cùng phương, cùng chiếu 
với các veclơ 7, và Ứ (Hình 34). Vectơ đ cùng 
phương, cùng chiểu với veetơ A7, nên nổ cũng 
cùng phương, cùng chiểu với các vecty vận tốc. 


hi vật chuyển động thẳng nhanh dấn đêu, 
yetlơ gia tốc có gốc ở vật cltuyến động, có phương 
vả chiếu trùng với phương và chiểu clia veetø vận 
tốc và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo 
một tỉ xích nào đố. 


2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều: 


4) Công thức tính vận tốc 
"Trở lại công thức (3. (4) 


nếu lấy gốc thời gian ở thời điểm íp íạ = 0), 
tả sẽ có Af = f và 
0= tạ +ái @2) 
Đó là công thức tính vận tốc. Nó cho ta biết vận 
tốc của vật ở những thời điểm khác nhau. 


http://tieulun.hopto.org 


2vu0cs 


b) Đồ thị vận tốc - thời gian 

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc tức thời 
theo thời gian gọi là đổ thị vận rốt - thời gian. Đó 
là đồ thị ứng với công thức (3.2). trong đó ø coi như. 
một hàm số của thời gian /. Đổ thị có dạng một 
đoạn thẳng (Hình 3.5). 


3. Công thức tính quãng đường đi được của 
chuyển đông thẳng nhanh dần đều 
Gọi s là quãng đường đi được trong thời gian . Tốc 
độ trung bình của chuyển động là (xem 2.1) : 
$ 
Đụ “T 
Đối với chuyển động thẳng nhanh dần đều, vì đội 
lân của vận tốt (tốc độ) tăng đều theo thời gian nên 
người ta đã chứng mình được công thức tính tắc độ 
trung bình sau đây (xem trang 23) : 
_ Hạ +Đ 
0ụ = 7 
với uạ là tốc độ đầu và ø là tốc độ cuối. 
lạt khác, tá lại có ; 0 = 0ụ + f. 
'Từ các công thức trên, ta suy ra ? 


L2 
thự +3. 


@43) 


Công thức (3.3) là công thức tính quãng đường đi 
được của chuyển động thẳng nhanh đẩn đều. Công 
thức này cho thấy quãng đường đĩ được trong chuyển 
động thằng nhanh dẫn đều là một hàm số bậc hai của 
thời gian, 


4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và 
quãng đường đi được của chuyển động thẳng 
nhanh dần đều 

Loại ¡ trong các công thức (3.2) và (3.3), ta được ; 


tỀ T—uậ = 2a @4) 


O—# 358 8 TPrỢ 
Hình 3.5 


Hãy viết công thức tính vận. 
tốc ứng với đổ thị ở Hình 3⁄5 


O1? 34 H8 
Hình 3.8 


Hình 36 là đồ thị vận tốc - 
thời gian của một thang mấy 
trong 4 giây đầu kể từ lúc xuất 
phêt. Hãy xác định gia tốc của 
thang máy trong giây đầu tiên 


Hãy tính quãng đường mà 
thang máy đi được trong giây 
thứ nhất, kể từ lúc xuất phát ở 


câu 


http://tieulun.hopto.org 19 


9 AM 7 x 
—= ' 
—> 

Hình 3.7 


'Cho một hôn bì xe đạp làn 
xuống một máng nghiêng nhẫn, 
đặt dốc vừa phải (xem Hình 3.1 ở 
đấu bài học này), Hãy xây dựng 
một phương án nghiên cứu xem 
chuyển động của hòn bì có phải 
lä chuyển động thẳng nhanh dần 
đều hay không 2 Chú ÿ rằng chỉ 
cổ thước để đo độ dài và đồng hồ 
để đo trời gian. 


Gợi ý: Nên chọn xạ và tạ so cho 
phương tình (35) tr thành đơn giản, 
Sau đố phải xác định xem các đại 
lượng nào cần phải đo và định luật 
biển thiên nào cần phải phất hiện. 


Hình 3.8 


Víd : Một xe đạp đăng di thẳng với 


Vận tốc 3 mực bồng hãm: phanh và đi 
chậm dến dếu. Mỗi giây vận tốc 
giảm 0.1 m5, Hãy tính vận tốc của 
xe sau khi hãm phanh được l0 s, 

Giải : San khỉ hãm phanh được 
10 giêy thì vận tốc của xe đạp giảm 


1= 10s 1lì =2 ml, 


Vậy, vận tốc của xe đạp sau 
10 giấy là :ø =3— 1 =2 mk, 


20 


5. Phương trình chuyển đồng của chuyển 
đông thẳng nhanh dần đều. 


Nếu có một chất điểm A/ xuất phát từ một điểm A 
(Hình 3.7) có toạ độ xạ trên đường thẳng Øx, chuyển 
động thẳng nhanh dân đều với vận tốc đấu ụ và với gĩa 
tốc ø thì toạ độ của ® ở thời điểm r sẽ 


hạ) 


ưa 
XE Xụ + tụt + T4f 


Phương trình (3.5) là phương trình chuyển động 
của chuyển động thẳng nhanh dần đều. 


IIÍ- CHUYỂN ĐỘNG THẰNG CHÂM DẦN ĐỀU. 
1. Gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều. 


a) Công thức tính gia tốt 


Công thức tính gia tốc trong trường hợp này cũng 
tương tự như trên: — Au 


0t 
ế Pa.) 


Lo N: 

Nếu chọn chiều của các vận tốc là chiêu đương 
thì ø < uạ và Âu < 0, Gia tốc a có giá trị âm, nghĩa 
Tà ngược dấu với vận tốc. 
b) Vectơ gia tất: 


Tà có: ~ 


rl 

Vì veclơ Ở_ cùng hướng nhưng ngắn hơn vect0 
Ủy, nên vectơ A7 ngược chiều với các vectơ Ở và 
Ổy (Hình 3.8), 


Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng châm 
đắn đều ngược chiếu với weclơ vận. tốc. 


2. Vận tốc của chuyển đông thẳng châm. 
dần đều 
4) Công thức tỉnh vận tốc 


Chuyển động thẳng chậm đẩn đều là chuyển động 
thẳng, có độ lớn vận tốc giảm đều theo thời gian. 


http://tieulun.hopto.org 


“Ta có thể viết công thức tính vận tốc dưới dạng —_ ví) 


Ế h 
tổng quất BÊ N 

.a ngược dấu với 0ụ. P 

bj Đồ thị vận tốc — thời gian có dạng như ở Hình 3,9. N " 
3. Công thức tính quãng đường đi được và Ở 510188090 
phương trình chuyển đông của chuyền đông. Hình 3.9 
thẳng châm dần đều. 


4) Công thức tính quảng đường đi được 

Chứng minh tương tự như trong chuyển động thẳng 
nhanh dần đều, ta có công thức tính quãng đường đi 
được của chuyển động thẳng chậm dẫn đều ; 

trong đồ ø ngược dấu với 0ụ. 

Chú ý rằng, trong chuyển động thẳng chậm dín Trở lại ví dụ ð mục lLL2a. 
.đều có lúc vật sẽ đừng lại (ø = 0). Nếu gia tốc của _ Tính quảng đường mà xe đạp đi 
vật vẫn được duy tr thì vật sẽ chuyển động nhanh - ñước tiếc ĐH ẠI hãm phanh 
đấn đều về phía ngược lại. Vĩ dự : bắn nhẹ một hòn _ đến Me dừng hẳn. 
bi lên một mặt phẳng nghiêng. 

b) Phương trình chuyển động tương tự như phương  f#] Dùng công thức (34) để 


trình (3.5) : 1 kiểm tra kốt quả thu được của 
XE Ng tự + 3 Ê 


m1, 
Chuyển động thẳng nhanh (châm) dần đều là chuyển đông thẳng cỏ độ lớn của 
vàn tốc tầng (giàm) đều theo thời gian. | 
Vận tốc tức thỏi và gia tốc là các đại lượng Vectơ, 
Đơn vị của gia tốc là m/s2. 
€ông thức tỉnh vận tốc: 0 = tụ + ai. 
€huyển đông thẳng nhanh dắn đều củng dấu với ợ. 
'Chuyền đông thẳng châm dắn điều : a ngược đấu vôi 0ụ. 
‹Gia tốc a của chuyển động thẳng biến đổi đều là đại lương không đối, 
€ðng thức tính quảng đường đi được của chuyển động thẳng biến đổi đều : 

s= bạt + Sát? 


Phương trình chuyển động của chuyển đông thẳng biển đối đều : 
Công thức liên hệ. 


gay chan 


gia tốc, văn tốc và quảng đường đi được : ' 


http://tieulun.hopto.org 2I 


tỷ = 285 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


L2] 1. Viết công thức ính vận tốc tức thời của 
một vật chuyển động tại một điểm trên quỹ 
đạo Cho biết yêu cầu về độ lớn của các đại 
lượng trong công thức đô. 

2. Vedơ vận tếo tức thời lại một điểm của một 
chuyển động thẳng được xác định như thế nào 2 

3. Chuyển động thẳng nhanh dần đều, chậm 
dần đều là gì ? 


.4. Viết công thức tính vận tốc của chuyển động 
thẳng nhanh, chậm dần đều. Nói rõ đấu của 
các đại lượng tham gia vào công thức đô. 


ð.. Gia lốc của chuyển động thẳng nhanh, chậm 
ấn đều o6 đặc điểm gì ? Gia tốc được đo 
bằng đơn vị đảo ? Chiều của voclơ gia tốc của 
các chuyển động này có đặc điểm gì 2 


6. Viết công Itứo h quảng đường đi được của 
chuyển động thẳng nhanh, chậm dân đều 
Nội rõ dấu của các đại lượng tham gia vào 
công thức đô. Quâng đường đi được rong các 
chuyển động nây phụ thuộc vôo thi gian 
theo hêm số dạng gì 2 

T. Viết phương trính chuyển động của chuyển 
động thẳng nhanh, châm đần đều. 

8. Thiết lập công thức tính gia lốc ola chuyển đông 


thẳng biến đổi đều (heo vận tốc và quảng 
đường đi được. 


`” 8 ,Gàunào đồng? 
Á Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần 
đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển 
động thẳng chậm dần đều. 
8. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia 
tốc lớn thi có vận tốc lớn. 
.0. Chuyển động thẳng biến đổi đều có gia lốc. 
tăng, giảm đều theo thời gian. 
D, Giatốc trong chuyển động thẳng nhanh dân 
đều có phương, chiều và độ lớn không đổ. 


†0.Trong công thức tính vận tốc của chuyển. 
động thẳng nhanh dần đều v = ưạ + at thỉ 
A. luôn liên đương 
B. luôn luôn dương 
C. ä luôn luỡn củng dấu vớ 
D.s luôn luôn ngược dấu vớ 
Chọn đáp án đúng 


1.Đông thức nảo dưới đây là công thức liên hệ 
giữa vận lốc, gia lốc và quảng đường đi được 
của chuyển động thẳng nhanh dần đều ? 
Ay tí, = Vng ¡ B.V2+ Vị = 28 
€.w — vụ = V288 ¡ D.VỶ~ VẬ=2as 

2.Một đoàn làu rời ga chuyển động thẳng nhanh 
dần đều. Sau 1 phút lâu đạt tốc độ 40 kmih, 
a) Tính gia tốc của đoàn tâu. 
b) Tính quãng đường mà lâu đi được ong 
1 phút đó. 
e) Nấu tiếp tục tăng tốc như vậy thị sau bao. 
lâu rửa tàu sẽ đạt tốc độ 60 kmhh ? 

3.Một ô tô đang chạy thẳng đầu với lốc độ 
40 kmih bỗng tầng ga chuyển động nhanh. 
.đần đều. Tính gia tốc của xe, biết rằng sau khí 
chạy được quãng đường 1 km thí ð tô đạt tốc 
độ B0 kmih. 


14,Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ A0 kmh thị 
hâm phanh, chuyển động thẳng chậm dẫn đều 
để vào ga. Sau 2 phủt hi tâu dừng lại ở sản ga. 
â} Tính gia tốc của đoàn làu. 
b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong. 
thời gian hãm. 

18Một xe mây đang đi với tốc 0ộ 38 kmh bồng 
người lái xe thấy cô một cái hố trước mặt, 
cách xe 20 m, Ngưỡ ấy phanh gấp và xe đến 
sát miệng hổ thi đừng lại. 
3) Tỉnh gia lốc của xe 
È) Tính thời gian hãm phanh. 


2 http://tieulun.hopto.org 


“CHỦNG MINH CÔNG THÚC TÍNH TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH 
TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẮNG NHANH DẪN ĐỀU 
Quang đường đi được trong chuyến động thắng đều 
được tính bằng công thức : s= øt 3U, ES 
trong đó vận tốc (tốc đội ø là một đại lượng không đổi l „ 
Đồ thị vận ốc cúa chuyển động thẳng đều có dạng một - 
đoạn thẳng song song với trục (Hình 3,10). Trong đô thị này, t8) 
bình chữ nhật có một cạnh là u, một cạnh là được tô mâu) Hình 3.10 
se có diện tích lệ với quảng đường đi được : $ = 0 
"Thực vậy, nếu vận tốc là 1 mú và thời gian chuyển động là 
1 sthì quảng đường đi được sẽ là 1 m. Quảng đường đi được. 
này ứng với 1 ô nhỏ trên đô thị, Nếu vận tốc là 4 mủ và thời 
gian chuyển động là 3 thì quảng đường đi được sẽ là 20 m. 
Quảng đường đi được này ứng với 206 trên đồ thị vận tốc, _V(8) 
Nói khác đi, diện tích cúa hinh chữ nhật nói trên phái tính. 
theo đơn vị ô nhỏ, một cạnh ứng với thời gian 1 s, một cạnh 
ứng với vận tốc 1 mrựs (không tính theo đơn vị m? hay cm). 
Vậy, khi ta nói diện tích hình chữ nhật trong đồ thị 
vận tốc biểu diễn quảng đường đi được thì diện tích này, Er 
w 


phải tính theo đơn vị mết chứ không phải ết vuông, 
Ta hãy áp dụng kết quả trên cho chuyển động thắng lv 
nhanh cân đều, Ø4 tế) 
Phương trình vận tốc của chuyển động thẳng nhanh Hình 3⁄11 
dân đều là 0 = 0 + at. 


Đồ thị vận tốc có dạng một đoạn thẳng, cắt trục ø ở điểm œạ như Hình 3.11. Đó là đỗ thị 
vận tđc của chuyển dộng thẳng nhanh dân đều, 

Ta chia khoáng thời gian ¡ thành rất nhiêu khoảng nhỏ Ai, sao cho trong mỗi khoảng thời 
gian nhỏ đồ có thể coi chuyển động như thẳng đều với vận tốc là vận tốc ớ điểm glữa của 
Khoảng đô. Quảng đường đi được trong khoảng thời gian đá được biểu diễn bằng diên tích 
của dái hẹp hình chữ nhật, một cạnh là Ất, một canh là 

“Quảng đường đi được trong khoáng thài gian Ảitiếp sau cũng được biểu diễn bằng diện tích 
của đãi hẹp hình chữ nhật như trên, nhưng canh ơ dài hơn một chút, Cứ như thể, quảng đường 
đi được trong cả khoáng thời gian sẽ được biểu diễn bằng tổng diện ích của các di hẹp nói 
trên, Nếu lấy khoáng thời gian Át rất nhỏ thì tổng diện tích các dải hẹp sẽ bằng diện tích của 
hình thang vuông cô chiều cao là ¡, có các đáy nhỏ và đáy lớn là uạ và ø, Kết quả, ta được : 


+ạt 


1 : 
¬". 
lựp, 
Củối cùng tà được -šZ tý +24”: 
Ngoài rụ ta còn có + = tụ” 710 đ6 suy ra tự = Tp +) 


http://tieulun.hopto.org 23 


X⁄ SỰ RƠI TỰ DO 


Sự tơi của các vật là một chuyến động xáy ra rất phố biển quanh ta. A cũng biết, ở cùng một độ 
cao một hòn đá sẽ rơi xuống đất nhanh hơn một chiếc lá. Nhiêu người cho rằng, sở dỉ có hiện 
tượng đô là do trọng lục mà Trái Đất tắc dụng lên hòn đã lớn hơn trọng lực mà Trái Đất tác dụng 
lên chiếc lả, Nguyên nhân đỏ có đứng hay không ? 


1 - SỰ RƠI TRONG KHÔNG KHÍ VÀ SỰ RƠI 
TỰ DO 


1. Sự rơi của các vàt trong không khí 


4) Thả một vật từ một độ eao nào đó để nó chuyển. 
động tự do không có vận tốc đầu, vật sẽ chuyển động 
xuống phía dưới. Đó là sự rơi của vặt. Th hãy làm một 
số thí nghiệm để xem trong không khí vật nặng có 


G.6A4LÊ luôn luôn rơi nhanh hơn vật nhẹ bay không ? Trong 

(Galleo Galla 1684- 1044) cúc thí nghiệm này ta đồng thời thả nhẹ nhàng hai vật 

"Nhà vậi Ì người iel-a tơi xuống từ cùng một độ cao, rối quan sắt xem vật 
nào rơi tới đất trước. 

~ Thí nghiệm 1. Thả một tờ giấy và một hòn sỏi 


(nậng hơn tờ giấy). 


~ Thí nghiệm 2. Như thí nghiệm 1, nhưng giấy vo 
trồn và nền chật 
— Thí nghiệm 3. Thả hai tờ giấy cùng kích thước, 
nhưng một tờ giấy để phẳng còn tờ kỉa thì vo tròn 
và nến chật lại 
~ Trong thí nghiệm nào vật _ — Thí nghiệm 4. Thả một vật nhỏ (chẳng hạn, hòn 
nặng rdi nhanh hơn vật nhọ 2 trong líp của xe đạp) và một tẩm bìa phẳng đật 
~ Trong thị nghiệm nào vật nhẹ _ nằm ngàng. 
kellt2-2)2-4dl b) Trả lời câu hỏi [8 
~ Trong thí nghiệm nào hai vật 
nặng như nhau lại rơi nhanh, - c} Sau khi tiến hành thí nghiệm, ta thấy : Không thể 
chậm kháo nhau ? nói trong không khí, vật nặng bao giờ cũng rơi 
~ Trong thí nghiệm nào hai vật _ nhanh hơn vật nhẹ. Hãy suy nghĩ xem yếu tổ nào có 
nặng, nhẹ khác nhau lại rơi _ thể ảnh hưởng đến sự rơi nhanh hay chậm của các 
nhanh như nhau ? vật trong không khí ? 


2 http://tieulun.hopto.org 


2. Surơi của các vặt trong chân không (sự rơi tự do) 
4) Ống Niu-tơn 
Nhà vật lí người Anh Niu-tơn (Isaac Newton 
1642 - 1727) là người đầu tiên nghiên cứu loại trừ 
ảnh hưởng của không khí lên sự rơi của các vật. 
Ông làm thí nghiệm với một ống thuỷ tỉnh kín 
(Hình 4.1) trong có chứa một hòn bi chỉ và một cái 
lông chim. 
— Cho hai vật nồi trên rơi ở trong ống còn đây không 
khí thì hòn bi chà rơi nhanh hơn cái lông chim. 
~ Hút hết không khí ở trong ống ra, rồi cho hai 
vật nói trên rơi ở trong ống thì thấy chúng rơi nhanh 
như nhau, 
b) Kết luận 
Từ nhiều thí nghiệm như trên, ta đi đến kết luận : 
"Nếu loại bỏ được ảnh hưởng của không khí thì mọi 
vật sẽ rơi nhanh như nhau. Sự rơi của các vật trong 
trường hợp này gọi là sự roï tự do. 
“Thực ra, muốn có sự rơi tự do ta còn phải loại bỏ 
nhiều ảnh hưởng khác nữa như ảnh hưởng của điện 
trường, của từ trường... Vì vậy, khái niệm chính xác 
về sự rơi tự do là ; 


Sự rơi tự do lã sự rơi chÍ dưới tác dụng của 
trọng lực. 


Thí nghiệm của Gu-li-lê ở tháp nghiêng thành 
Pi-da (Pisa) 

“Trước Niu-tơn, Ga-li-lê đã làm thí nghiệm sau : Ông thả. 
những quả tạ nặng khác nhau rơi đồng thời từ tổng cáo của toà. 
thấp nghiêng (Hình 42) ở thành phố Pi-da([+uel-s) xuống và 
nhận thấy chứng rơi đến mật đất gần như cùng một ức 

'Nếu phân tích kĩ thí nghiệm của Ga-l:lê ta sẽ thấy : 
“Trọng lượng của các quả tạ nặng rất lớn so với sức cần của 
không khí tác dụng lên chúng. Do đó, ta có thể bỗ qua sức 
củn này và coi sự rơi của các quả tạ như là sự rơi tự do. 


1) Trong thực tế, ta không thể hú hết không khi nơ được. Tuy. 
"hien, khi không kjú irone ống loãng đẩn mức nào đó, tử coi 
như trong ống không còn không Khí 


Mi Môn 
Ị 
h 2 
| lễ 


Hinh 4.1. Ống Nh-ldn 


1, Chưa hủt chấn không 
2. Đã hút chên Xhog 


Sự rơi của những vật nào. 
trong 4 thị nghiệm mà ta lâm ở 
trên có thể coi là sự rơi tự do ? 


.Hình 4.2. Tháp nghiêng PFda 


http://tieulun.hopto.org 2 


"Phương pháp chụp ảnh hoạt nghiệm. 

`Vi chuyển động tơi tự do xây ra 
rất nhanh nên việc đo thi gìam rơi là 
rất khó khăn. Người Ia thường dùng 
lương pháp chụp nh hoạr nghiệm 
để nghiên cứu sự rơi tự do. 

Mật hòn bì sơn trắng được thả mí 
trước một cái thước đạt thẳng đứng 
trong một phòng tới. Một mấy ảnh để 
chụp ảnh hồn bí tong suối thi gian 
rơi. Hồn bỉ được chiến sống bởi 
những chớp sáng xây m cách nhau 
những khoảng thời gian bằng nhau, 

Kết quả là ta sẽ thu được ảnh của 
hòn bị ở một loạt vị tr cách nhau 
những khoảng thời gian rơi bằng 
nhan, hn: 4.3, khoảng thời gian. 
này  ar KiY 


"Dựa vào Ảnh hoạt nghiệm ta cổ 
thể chứng trlnh sự rơi tự do là một 
chuyển động thắng nhanh đán đều. 


Phải làm thí nghiệm nào để 
xác nhận điều khẳng định này ? 


Thướo, hôn. 


Hình 4.3. Ảnh của 
thôn bị ở những vị trí 
cách nhau những 
khoằng thối gian rúi 
"bằng nhau. 


2% 


II - NGHIÊN CỬU SỰ RƠI TỰ DO CỦA CÁC VẬT 
1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do. 
4) Phương của chuyển động rơi 
thẳng đứng (phương của đây dọi). 
») Chiều của chuyển động rơi tự do là chiếu từ trên 
xuống dưới. 

e) Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng 
nhanh dân đều. 

.4) Công thức tính vận tốc 

Nếu cho vật rơi tự do, không có vận tốc đầu (thả nhẹ 
cho rơi) thì công thức tính vận tốc của sự rơi tự do là ; 


»=ụt (4.0) 


là phương 


trong đó g là gia tốc của chuyển động rơi tự đo, gọi 
tắt là gia tốc rợi tự do. 


e) Công thức tính quãng đường đi được 
tự dỡ : 


tửa sựy rời 


đựˆ2 2 
Lhá 42) 
trong đó s là quãng đường đi được, còn / là thời gian rơi. 


2. Gia tốc rơi tư do 
'C6 nhiều phương pháp đo gia tốc rơi tự do. Thực 
nghiệm chứng tỏ rằng : 

Tại một nơi nhất định tren Trái Đất và ở gần 
mái đấi, các vật đều rơi tự đo Với cùng một gia tốc 


“Tuy nhiên, ở những nơi khác nhau, gia tốc rơï tự 
cdo sẽ khác nhau. 

Ở địa cực, ø lớn nhất : g = 9.8324 m“2, Ở xích 
đạo, ø nhỏ nhất. 9.7805 m/s?. 

Ở Hà Nội, g = 9/7872 m/s?. Ở Thành phố 
Hồ Chí Mình, # = 9.7867 m/©?, 

Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao, ta có thể 
lấy ø= 9,8 m/s2 hoặc g~ 10 m/s2, 


http://tieulun.hopto.org 


Sự roi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trong lực. 
Trong trưởng hợp cỏ thể bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố khác lên vật roi, ta có 


thể coi sự rơi của vật như lã sự rơi tư do. 
'Chuyển động roi tự đo là chuyển đồng thẳng nhanh đấn đều theo phương thẳng 


đừng, chiều từ trên xuống đướ. 


Tai một nơi nhất định trên Trải Đất và ở gắn mát đất, mọi vật đều roi tự đo với củng 


la tỐc 


Gia tốc rơi tự do ö các nơï khác nhau trên Trái Đất thì khác nhau, Người ta thưởng | 


lấy g= 9,8 mísề hoặc ø= 10 mk? 


CÂU HỎI VÀ BÀI TÁP 


L] 1, Yếu lổ nôo ảnh hưởng đến sự rơi nhanh, 
chậm của cóc vật khác nhau tong không khí ? 

.2. Nếu loi bỏ được ảnh hưởng của không khitrl 
các vật sẽ rơi như thể nào ? 

3. Sự tự do làgl? 

.4. Nêu các đặc điểm của sự rơi ự do 

"5. Trong trưởng hợp nào các vật rơi tự do với 
cùng một gia tốc g2 

6. Viết các công thúc nh vận lốc và quảng 
đường 6i được của sự ti tự do. 


TT 1 Chuyên động của vi nó dườ đã 
được coi là rơi tự do nếu được lhả rơi ? 
.Á. Một cái lá cây rụng. 
8 Một sợi chỉ 
'© Một chiếc khăn tay. 
D..Một mẩu phần. 

8, Chuyển động nào dưới đây cô thể coi như là 
chuyển động rơi tự do ? 
.A, Chuyển động của một hòn sỏi được ném. 
lên cao, 


B. Chuyển động của một hòn sỏi được ném 
theo phương nằm ngang, 

.. Chuyển động của một hòn sôi được ném 
theo phương xiên góc. 

'D. Chuyển động của một hòn sỏi được thả rơi 
xuống. 

9. Thả một hôn đề từ độ cao h xuống đất. Hôn đá. 
rơi trong † s. Nếu trả hòn đã đó từ độ cao 4 ñï 
xuống đất thỉ hòn đá sẽ rơi trong bao lâu ? 
A.á§, B.28: 

CV2s; D. Một đáp số khác. 


110. Một vật năng rơi từ độ cao 20 m xuống đất. 
Tính ti gian rơi và vận tố: của vật khi chạm. 
đất, Lấy g= 10 mis?, 

T1. Thả một hòn đề tơi từ miệng một cái hang 
sâu xuống đến đây. Sau 4 s kể từ lúc bắt đầu 
thả thị nghe iếng hôn đã chạm vào đây. Tỉnh 
chiều sâu của hang. Biết vận lốc truyền âm 
rong không khí là 380 mÍs. Lấy g = 98 mls? 


112, Thả một hỏn si ử rên gác cao xuống đất. 
Trong giây cuối cửng hôn sỏi rơi được quãng. 
đường 15 m. Tính độ cao của điểm từ đó bắt 


đầu thả hỏn sối, Lấy g = 10 tm/s”, 


http://tieulun.hopto.org đy 


m Có biết 7 


PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIÊM 


Phương pháp thực nghiệm là phương pháp mà người ta thưởng dùng để thiết lập các định luật 
vật lí mã ta gọi là các định luật thực nghiệm. Chắng hạn, khi chưa biết rò nguyên nhân của 
chuyển động rơi tự do, việc nghiên cứu quy luật biển đối của gia tốc rơi tự do bằng thực 
nghiệm được tiến hành theo tỉnh thắn của phương pháp thực nghiệm 


~— Thoạt tiên, cân cứ vào các kết quá quan sát, các kinh nghiệm hằng ngây hoặc các thí 
nghiệm sơ bộ... để đề ra một gi thuyết ban đầu. Trong bài này, giả thuyết ban đầu là, vật năng 
rơi nhanh hơn vật nhẹ. 


.— Tiếp theo, phái làm nhiều thí nghiệm đề xắc nhận hay bắc bỏ giả thuyết ban đầu. Các thí 
nghiệm này phái cô tính thuyết phục, nghĩa là phải xem xét đú mọi trường hợp, mọi khía cạnh 
và phái đưa đến một kết luận chắc chân. Nếu giá thuyết này được xác nhàn thì nó tr thành 
một định luật thực nghiệm. Trong bài này, ta làm 4 thí nghiệm và thư được nhiêu kết quả mâu 
thuẫn với giả thuyết ban đầu, nên giá thuyết này đã bị bắc bỏ. 


— Trong trường hợp giá thuyết ban đầu bị bác bó, ta phái phân ích kết quả thí nghiệm để để 
;a một giá thuyết khác, Trong bài này, ta thấy không thể nỏi vật năng rơi nhanh hơn vật nhẹ 
được, Thế thì phải gii thích hiện tượng hôn sởi rơi nhanh hơn tờ giấy như thế nào ? Phái để 
ra giá thuyết nào để nỏ phủ hợp với kết quá của cả 4 thí nghiệm ? Ta nghĩ đến ánh hưởng cúa 
không khí lên sự rơi cúa các vật. Từ đó ta để ra một giá thuyết mới : nếu loại bỏ được ánh 
hưởng của không khí thì có lê các vật sẽ rơi nhanh như nhau, 


— Tuy giá thuyết mới có thể giải thích được các kết quả của tất cả các thí nghiệm đã làm, 
nhưng phải tiến hành thêm một loạt thí nghiệm khác để kiểm tra tính đúng đắn của giá thuyết 
mới, Trong bài này, thỉ nghiệm ống Niuxton và thí nghiệm của GarlIlê ở tháp nghiêng thành 
PL.da đồng vai trô các thí nghiệm kiểm tra, Cử như thể cho đến khi xây dựng được một định 
luật thục nghiệm, 

— Cuối cùng, phải áp dụng định luật này vào nhiều tình huống mới khác nhau để tìm ra giới 


hạn ập dụng của nó, Chẳng hạn, quy luật ơi tự do không thể áp dụng cho các vật ớ trong con 
âu vũ trụ bay quanh Trải Đất hoặc cho các phân tử trong một khối khí. 


ế http://tieulun.hopto.org 


_r 
®› CHUYỀN ĐỘNG TRÒN ĐỀU 


“Chuyến động cúa điểm đâu một chiếc kim giây đồng hỗ và điểm đầu một cảnh quạt máy có 


những điểm gi giống nhau và khác nhau ? 


1 - ĐỊNH NGHÌA 


1. Chuyển động tròn. 
Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là 
một đường tròn, 


Ví dự : Khi chiếc đu quay quay tròn, quỹ đạo của 
điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay là những. 
đường trồn có tâm nằm trên trục quay (Hình 5.1), 


2. Tốc độ trung bình trong chuyến động tròn 

“Tương tự như trong chuyển động thẳng, ta định nghĩa 

tốc độ trung bình trong chuyển động tròn như sau ; 
Tốc đọ — _ Độ đầi cung tròn mà vậtđi được 
trung bình 'Thời gian chuyển động. 


3. Chuyển đông tròn đều 


Chuyển động tròn đều là chuyển động cá quỹ đạo 
tròn và có tốc độ trưng bình trên mọi cung tròn lâ 
tr nhau. (Hình 5.2 


Hình 5.1 


Hãy nêu một vài ví dụ vồ. 
chuyển động tròn đồu, 


M__—M 


cu 


Ñ 7 


Hình 5.2 


http://ftieulun.hopto.org ” 


Một chiếc xe đạp chuyển 
\g đều trên mội đường tròn 
bản kinh 100 m. Xe chạy một 
vòng hốt 2 phút, Tính tốc độ dài 
của xe. 


Hinh &3 


Hình 6.4 ben 


Khái niệm tốc độ góc chỉ nói lên 
sự quay nhanh hay chậm của bán 
kính ØM 


30 


II- TỐC ĐỘ DÀI VÀ TỐC ĐÓ GÓC. 

1. Tốc độ dài 

Gọi As là độ đài của cung tròn mà vật đi được từ điểm 
AM đến điểm ẤM” trong khoảng thời gian rất ngân Ai. 
Khoảng thồi gian này phải chọn ngắn đến mức có thể 
coi cung tròn như một đoạn thẳng, Tù gọi thương số : 


vất 
FT (5.1) 


là tốc độ dài của vật tại điểm A, Tốc độ dài chính là độ 
lớn của vận tốc tức thời trong chuyển động tròn đều, 
Cô 


“Trong chuyển động trồn đều thì Ás luôn luôn tỉ lệ 

với Ar, nên 0 là một đại lượng không đổi và bằng tốc 
độ trung bình của vật. Trong chuyển động tròn đều, 
tấc độ dài của vật không đổi. 
2. Vectơ vận tốc trong chuyển đông tròn đều 
Trong điều kiện cung tròn có độ dài rất nhỏ, có thể 
coï như một đoạn thẳng, người ta dùng một vectơ 
AS vừa để chỉ quãng đường đi được, vừa để chỉ 
hướng chuyển động. Àš gọi là vecrơ độ đời, Khi 
đó, vận tốc sẽ được biểu điễn bằng vecrơ vận tốc, 
cùng phương, cùng chiều với vectơ độ dời 


Vì AŸ trùng với một đoạn cung tròn tại M nên 
nó nằm đọc theo tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo. 
tại M. Ữ cùng hướng với AŸ nên nó cũng nằm theo 
tiếp tuyến tụi M (Hình 5.3) 

Veetơ vận tốc trong chuyển đóng trân đếu luôn 
cô phương tiếp tuyên với đường tràn quÿ} đạo, 


3. Tốc độ góc. Chu ki. Tần số. 

4) Định nghĩa 

Gọi Ø là tâm và r là bán kính của đường trồn quỹ đạo. 
AM là vị trí tức thời của vật chuyển động. Khi vật đi 
được một cung Áz trong khoảng thời gian Ai thì bần 
kính ØM quay được góc A (Hình 5.4). 


http: /ifeulun. hopto.org 


=— ($2) 


? động tròn. Trong 
chuyển động trồn đều thì góc AZ tăng tỉ lệ thuận 
với thời gian Ai, nên tốc độ góc œ luôn không đổi. 
Tốc độ góc của chuyển động tràn là đại lương. 
do bằng gốc mà bản kính OM quét được trong 
một đơn vị thời gian. Tác độ gác của chuyển động 
tròn đêu là đại lượng không đổi 
b) Đơn vị đo tốc độ gác 
"Nếu góc AZ đo bằng đơn vị rađian, thời gian A/ đo 
bằng đơn vị giây thì tốc độ góc ø đo bằng đơn vị 
rađian trên giáy (viết tắt là radf9). 
©) Chủ kì 
Chu kì T của chuyển động tròn đều là thời gian 
để vật đi được Imột Vòïlg. 
'Công thức liên hệ giữa tốc độ góc ø0 và chu kì T: 
2z 


H= (53) 


Đơn vị chủ Kì là giây (S). 
4) Tân số. 


Tần số J của chuyển động tròn đều là số vòng 
mã vật đĩ được trong T giấy. 


'Công thức liên hệ giữa chu kì và tần số : 
#= T (54) 
"Đơn vị của tần số là vòng trên giây (vòng/s) hoặc 
héc (Hz) 
©) Công thức liên hệ giãu tốc độ dài và tốc độ góc 


"Ta đã biết, trong hình trồn thì : 
độ đầi cung = bán kính x góc ở tâm chắn cung, Như 


Vậy, ta có ¡ Á+ = rAø, với Aơr đo bằng rađian, 
"Từ hệ thức trên, suy ra :  Š = r2 
} 09/41/0. 3Â} 

hay U=reo (65) 


“Có loại đồng hồ treo tường 
mà kim giây quay đều liên tục. 
Hãy tính tốc độ góc của kim giây 
trong đồng hồ này. 


Hãy chứng mình công thức 
(53). 


Z] Hãy chứng mình công thức 
64 


Hãy tính tốc độ góc của 
chiếc xe đạp trong câu [#, 


http://tieulun.hopto.org â 


Hình 5.5 


Hình 5,8 


Can cứ vào hái tam giác đồng đạng 
lop; và OMIMf, trên Hình 55, tú có : 


Vid 
Một vệ tỉnh nhân Iạo chuyển động 
trồn đều quanh Trấi Đất trên một 
quỹ đạo có tâm là tâm Trí Đi và có 
ấn kính 7 000 ke, Tóc độ dài của 
vệ tình là 7.57 km, Tính gia tốc 
"hưởng làm của vệ tình, 


nhị 
Giải tụ =9” =§2 mị 


700.10 


32 


II ~ GIA TỐC HƯỚNG TÂM 


1. Hướng của vectơ gia tốc trong chuyển động. 
tròn đều 


Để xét gia tốc của vật tại điểm / (Hình 5,5), ta khảo 
sất sự biến đối vectơ vận tốc ở của vật khi nó 
chuyển động trong khoảng thời gian rất ngắn A/ từ. 
điểm M, đến điểm M; trên cung đường trồn có trung 
điểm là /. Hai vect vận tốc ñ, và P, tại các điểm 
AM, và M, có độ dài bằng nhau, nhưng có hướng 
khúc nhau vì chúng lần lượt vuông góc với các bán 
kính OM, và OM,. 


Nếu tịnh tiến hai veetơ.Ø, và ÿ, đến điểm /, ta 


sẽ tìm được vectơ A' biểu diễn sự thay đổi hướng. 
của vận tốc (Hình 5.5) : 


ö, + Àữ = Ũ, hay Aổ 


Vì cùng ẤfIM) rất nhỏ và vật chuyển động tròn 
đều, nên ta có thể coi hai điểm Af, và M; gần như 
trùng nhau tại / và vectơ ÁØ' biểu diễn sự thay đổi 
của vận tốc trên đoạn đường M,/; này, 


'Có thể chứng minh veetơ A luôn luôn nằm dọc 
theo bán kính và hướng vào tâm Ø của quỹ đạo. 


'Veetơ gia tốc đ của chuyển động tròn đều cũng 
được xác định bằng công thức (3.1b) : 
z. A0 


1... 


'Vectơ ở. cùng hướng với vectơ A7: nên nó cũng 
nằm đọc theo bán kính và hướng vào tầm (Hình 
3.6). Do đó người ta gọi gia tốc trong chuyển động 
tròn đều là gia tốc hướng tâm và kí hiệu là ẩm. 


http://tieulun.hopto.org 


Trong chuyển động tròn đều, tuy vận tốc có độ 
lớn không đổi, nhưng có hướng luôn thay đổi, 
nên chuyển động nây có gia tốc. Gia tốc trong 
chuyển động tròn đều luôn hướng vào tâm của 
quỹ dạo nên gọi là gia tốc hướng tâm. 


2. Đô lớn của gia tốc hướng tâm 
Công thức tính gia tốc hướng tâm là : 


(56) Hãy chứng minh công thức : 
= gụ=n02 (57) 


Chuyển đông tròn đều là chuyển động có các đặc điểm : 
— Quỹ đạo là một đường trön ; 
~ Tốc độ trung bình trên moi cung trờ là như nhau. 
Yecto vân tốc của vật chuyển động trôn đều có : 
— phương iếp tuyển với đường tròn quỹ đạ 
~ đô lớn (lốc độ dài : 
Ất 
Tốc độ góc:  = ^” ; Aglà góc mà bản kinh nối tư tâm đến ật quét được trong 
thời gian At: Đơn vị tốc đô góc là radl5. 
Công thức iên hệ giữa tốc đô dài và tốc độ góc +  = rũ. 
“Chu là của chuyển động tròn đều là thời gian để vật ổi được một vòng. 
Công thức liên hệ giữa chu kì và tốc độ góc : 
r-2t 
ø 
“ân số của chuyển động tròn đều lã số võng mà vật đi được trong † giây. Đơn vỉ tấn 
số là vôngís hoặc hức (Hz). 
Công thức tiên hệ giữa chủ kì và tấn số : 
h 


rx) 


3utneA htfp://tieulun.hopto.org 3 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Lớ) 11. Chuyển động trờn đều là gì 2 

2. Nêu những đặc điểm của vectơ vận tốc của 
chuyển động trön đều. 

3. Tốc độ góc là gÌ ? Tốc độ gốc được xáo định 
như thế nào ? 

4. Viểt công thức liên hệ giữa tốc độ đãi và lốc 
độ góo trong chuyển động trờn đều. 

5. Chu ki của chuyển động tròn đều là gị ? Viết 
công thức lên hệ giữa chu kÌ và lốc độ góc. 

6, Tần số của chuyển động tròn đều là gì ? Viết 

công thức lên hộ giữa chu kỉ và tần số 

Nêu những đặc điểm và viết công thức nh 

gia tốo rong chuyển động trờn đều. 


y 


8. Chuyển động của vật nào dười đây là chuyển. 
động trên đều ? 
Á, Chuyển động của một con lắc đồng hổ. 
8. Chuyển động của một mắt xích xe đạp. 
.0. Chuyển động của cải đầu van xe đạp đổi 
Với ngưới ngồi trên xe, 4e chạy đều 
D, Chuyển động của cái đầu van xe đạp đổi 
với mật đường, xe chạy đều 

9. Câu nào đúng 2 
.Á. Tốc độ dài của chuyển động trôn đều phụ 
thuộc vào bản kính quỹ đạo. 


34 http://tieulun.hopto.org 


B. Tốc độ góc của chuyển động trờn đều phụ 
thuộc vào bản kính quỹ đạo. 

€, Với ø và do cho trước, gia ốc hướng tâm 
hụ thuộc vào bân kính quỹ đạo. 

D. Cả ba đại lượng trên không phụ thuộc vào 
bán kính quỹ đạo. 

10. Chỉ ra câu sai 
“Chuyển động tròn đều có các đặc điểm sau : 
À. Quỹ đạo là đường tờ, 

B, Veclg vận tốc không đổi ; 
., Tốc độ góc không đổi ; 
0. Vect gia tốc lớn hướng váo tâm, 

T1. Một quạt máy quay với tấn số 400 vông/phit. 
“Cánh quạt dải 0,8 m. Tính tốc độ dài và lốc độ 
óc của một điểm ở đầu cánh quạt. 

2. Bảnh xe đạp cô đường kính 0,68 m. Xe đạp 
chuyển động thẳng đều với vận lốc 12 kmíh. 
Tính tốc độ dại và lốc độ góc của mội điểm. 
trên vành bảnh đối với người ngồi rên xe. 

3, lộ đồng hồ tøo kếng có lim phútdi 10 cm và 
kim gữcäi8cm. Cho rằng cóc im quay đều. TÍ 
tốc độ dài và lốc độ góc của đềm đầu hai km, 

'14,Mội đếm nẬm tên vành ngoài ca một lốp xe môy 
cảnh trục bónh xe 3) em. Xe chuyển động thẳng. 
đều Hồ bệnh xe quay bao nhiêu vòng bỉ số chỉ rên 
đồng hồ lốc độ của xe sẽ nhảy rộ! số ứng với † km, 

18, Một chiếc làu thuỷ neo tại mội điểm trên 
.ưỡng xích đạo. Hãy nh ốc đô góc và lốc độ 
cài của àu đố với tục quay của Trái Đất Biết 
bên kính của Trái Đất là § 400 kem 


42 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA 
` CHUYỀN ĐỘNG 
CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC 


“Một diễn viên xiếc đứng trên lưng một con ngựa đang phí, tay quay tí rmôt cái gôy, ở hai đầu có 
hai ngọn đuốc. Đổi với điễn viên dô thì hai ngọn đuốc chuyển động tròn, Côn đối với khân giá 
thị sao 


1 - TÍNH TƯƠNG ĐỔI CỦA CHUYỂN ĐỘNG. 


1. Tính tương đối của quý đạo 
Một người ngồi trên xe đạp và một người đứng bên 
đường cùng quan sát chuyển động của cái đầu van 
bánh trước xe đạp đang chạy. Người đứng bên đường 
thấy chiếc đầu van chuyển động theo một đường. 
cong lúc lên cao, lúc xuống thấp (Hình 6. L). Hình 6.1 
Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các 
hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau - quỹ đạo 
có tính tương đối. [ẨÏ Người ngồi trên xe sẽ thấy 
đầu van chuyển động theo quỹ. 


đạo như thế nào quanh trục 
bảnh xe ? 


2. Tính tương đối của vân tốc 


Một hành khách đang ngồi yên trong một toa tàu 
chuyển động với vận tốc 40 km/h. Đổi với toa tàu 
thì vận tốc của người đồ bằng không (người ấy ngồi 
yên), Đối với người đứng đưới đường thì hành 
khách đó đang chuyền động với vận tốc 40 km/h 
cùng với toa tầu, 

Như vậy, vận tốc của vật chuyển động 
các hệ quy chiếu khác nhau thì khác nhau. 
tốc có tính tương đổi. 


Nêu một ví dụ khắc về tính 
tương đối của vận tốc. 


http://tieulun.hopto.org 38 


Hình 6.2 


=2km/h, 
tụy =30Em/hthì nạ, = 28km/h. 


Ví dự + nếu tụ 


36 


II- CÔNG THÚC CÔNG VĂN TỐC 


1. Hệ quy chiếu đứng yên và hệ quy chiếu 
chuyển đông 


Một chiếc thuyền đang chạy trên một dòng sông. 
“Ta sẽ xét chuyển động của thuyển trong hai hệ 
quy chiếu ; 

Hệ quy chiếu (xØy) gắn với bờ coi như hệ quy 
chiếu đứng yên (Hình 6.2). 


— Hệ quy chiếu (Ø'y") gắn với một vật trôi theo 
dòng nước là hệ quy chiếu chuyển động (Hình 6.2b).. 


2. Công thức cộng vân tốc. 
a) Trường hợp các vận tốc cùng phương cùng chiều 
Thuyền chạy xuôi đòng nước. 

Gọi Py là vận tốc của thuyền đổi với bờ, tức là 
đổi với hệ quy chiếu đứng yên. Vận tốc này gọi là 
vận tốc tuyệt đổi. 

Gọi ị„ là vận tốc của thuyền đối với nước, tức 
là đối với hệ quy chiếu chuyển động. Vận tốc này. 
gọi là tận rốt: rương đổi. 

Gọi Đạp, là vận tốc của nước đối với bờ. Đồ là vận 
tốc của hệ quy chiếu chuyển động sơ với hệ quy chiếu 
đứng yên. Vận tốc này gọi là rộn đốc kéo theo. 


Dễ dàng thấy rằng : Ủy = Ủy + Ủy. 
Hệ thức này có thể viết dưới dạng (Hình 6.3) : 
Địa = Địa + (6.1) 
Trong đó : số 1 ứng với vật chuyển động ¡ số 2 
ứng với hệ quy chiếu chuyển động ; số 3 ứng với hệ 
quy chiến đứng yên. 


http://tieulun.hopto.org 


b) Trường hẹp vận tốc tương đối cùng phương, % cà. 


ngược chiều với vận tốc kêo theo' "——¬.¬"... 
“Thuyển chạy ngược đồng nước. Vectơ vận tốc 5 1 
tương đổi j„ sẽ cùng phương, ngược chiểu với veetơ Hình 64 


vận tốc kéo theo ạ, (Hình 6.4). 

'Vẻ độ lớn, rõ ràng là vận tốc của thuyền đối với 
nước phải trừ đi vận tốc chảy của dòng nước mới 
thành vận tốc của thuyền đối với bờ : 

leg| =lbg|— lbapÏ 
"Tuy nhiên, đưới dạng vectơ, ta vẫn phải viết 


ñ +Ĩnh 
(ấy là tổng của hai veclơ cùng phương, ngược  [# Một con thuyển chạy ngược 
chiều) đồng nước đi được 20 km tong 


h 1 giỡ ; nước chảy với vận tốc 
Như vậy công thức (6.1) cổ tính tổng quát. Đó là _ 2 ken. Tính vận tốc của thuyền 
công thức cộng vận tốc. Vectơ vận tốc uyệt đối bằng __ đối với nước. 
tổng vect của vận tốt tương đổi và vận tốc kéo theo. 


Quỹ đạo và vận tốc của cũng một vát chuyển đông đối với các hệ quy chiếu khác 
nhau thì khác nhau. 


Vận tốc tuyệt đối là vân tốc của vật đối với hệ quy chiếu đứng yên ; vận tốc tương. 
đổi là vân tốc của vặt đổi với hê quy chiếu chuyển động ; vận tốc kéo theo là vận 
tốc của hê quy chiếu chuyển động đối với hệ quy chiều đứng yên. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
L1 .3.. Trình bày công thức cộng vận tốc trong trưởng. 
hợp các chuyển động củng phương, cùng. 
1. Nêu một ví dụ về tính tương đối của quỹ đạo —_ hiểu (củng phương và ngược chiều). 
của chuyển động. vy 
2. Nâu một ví dụ về nh tương đối của vận lốc - 4, Chọn câu khẳng địh đúng, 
của chuyển động. Đứng ở Trái Đất, tz sẽ thấy, 


http://tieulun.hopto.org 37 


A. Mặt Trở đứng yên, Trải Đất quay quanh 
"Mặt Trở, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. 
8. ặt Trở và Trổ Đất đứng yên, Mặt Trăng 
quay quanh Trái Đất 
©- Một Trời đứng yên, Trái Đất và Mặt Trăng 
quay quanh Một Trế 
0. Ti Bất đứng yên, Một Trở và Mặt Tiếng 
uy quanh Trái Đất 
5. Một ciếc tuyển biổm chạy ngược dòng 
sông, sau † gờ đi được 10 km. Một thức 
gỗ tôi thao dông sông, sau 1 phút tồ được 
“TT. Vận lốc của huyền huổm so với 
nước bỗng bao nhiêu ? 


A8 kmih 
€. 12 kmih. 


8. 10 lmh. 
D. một đếp số khác. 


[m1 


6. Một hành khách ngồi trong toa tâu H, nhĩn 
cqua cửa số thấy toa tâu N bên cạnh và gạch 
lát sàn ga đầu chuyển động như nhau. Hồi 
toa âu nào chạy ? 

A. Tâu H đứng yên, âu N chạy 

B. Tàu H chạy, lâu Ñ đứng yên. 

0. Cả hơi tàu đều chạy. 

D. Các câu A, B, C đều không đúng. 

'7.. Mộtõ 16 A chạy đều trên một đương thẳng vớt 
vận lốc 40 kmh. Một 6 tô B đuổi theo ö l6 Á 
với vận tốc 60 kmnh. Xâc định vận tốc của ð 
10 Bđối với ð lô A và của tô Á đối với 6 tô B. 

'8. A ngổi trên một toa tau chuyển động với vận 
tốc 16 keh đang rời ga. B ngồi trên một toa 
tàu khác chuyển động với vận lốc 10 krih 
đang vào ga. Hai đường tâu song song với 
nhau. Tính vận tốc của B đổi với A. 


VẬN TỐC ÁNH SÁNG 

Một ð tô đang chạy với vận tốc ø thì bật đèn 
pha (Hình 6.5I. Đổi với người lại xe, ảnh sắng 
truyền đi với vận tốc c (c= 3.10% má], Đổi với 
người đứng bên lê đường thỉ có lẽ ảnh sáng sẽ 
có vận tốc e + 0. 


Không đâu. Căn cử vào các thí nghiệm rất 
chính xác mà nhiều nhà bác hục lỗi lạc đã 
tiến hành vào cuổi thể kỉ XIX để nghiên cứu 
sự truyễn ảnh sảng trong các môi tường, 
Anh-anh (Einstein] đã đi đến kết luận là, vận 
tốc ánh sáng đối với mọi hệ quy chiếu khác 
nhau là như nhau và đều bằng 


'Công thức công vận tốc mà ta học ở đây 
không đúng cho trường lIợp các vật chuyển 
động với vàn tốc rất lớn lso sánh được với vận 
tốc ảnh sáng). Các em sẽ biết rõ điều này 
trong Thuyết ương đối cúa Anh-xtanh (1905). 


38 


Hình 6.5 


http://tieulun.hopto.org 


# SAI SỐ CỦA PHÉP ĐO CÁC 
ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ 


Khi nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, trong vật í học người a thưởng dùng phương pháp thực 
nghiệm : tiến hành phép đo các dải lượng vật lí đặc trưng cho hiện tượng, xác định mối liên hệ 
giữa chúng, từ đó rút ra quy luật vật 

"Để thực hiện các phép đo, ta phải có các dụng cụ đo. Tuy nhiên trong thục tế, hẳu như không; 
một dụng cụ đo nào, không một phép đo nào có thể cho ta giá tị đúng của đại lượng cần đo. Các 
kết quá thụ được chỉ là gân đúng. 

Visao vậy † Điều này có mẫu thuẫn hay không với quan niệm cho rằng vật ílà một môn khoa 
học chính xác ? Để trả lời câu hỏi này, tước hết ta cắn làm rõ khãi niệm : phép đo các đại lượng 
vật? là gì ? Vì sao có sự sai lệch giữa giả trị đúng của đại lượng cẳn đo và kết quả đo ‡ Từ đo 
xác định kết quả và đánh giá được độ chính xác của phép đo. 


1- PHÉP ĐO CÁC ĐẠI LƯỢNG VẬT LÍ. HÈ ĐƠN VỊ SI 


1. Phép đo các đại lượng vắt lí 


"Ta dùng một cái cân để đo khối lượng một vật. Cái cân là một 
dụng cụ do, và phép do khối lượng của vật thực chất là phép so 
sánh khối lượng của nó với khối lượng của các quả cân, là những, 
mẫu vật được quy ước có khối lượng bằng một đơn vị (1 găm, 
1 kilôgam..) hoạc bằng bội số nguyên lẫn đơn vị khối lượng. Vậy : 


"Phép do một đại lượng ¬át lí là phếp so sánh nó với đại lượng, 
cửng loại được quy ước lâmu đơn vì. 

Công cụ để thực hiện việc so sánh nói trên gọi là dựng cụ đo, 
phép so sánh trực tiếp thông qua dụng cụ do gọi là phép đo trực tiếp 

'Nhiễu đại lượng vật lí có thể đo trực tiếp như độ dài, khối 
lượng, thời gian... trong khi những đại lượng vật lí khác như gia 
16c, khối lượng riêng, thể tích... không có sẵn dụng cụ đo để đo. 
trực tiếp. nhưng có thể xác định thông qua một công thức 
liên hệ với các lượng do trực tiếp, Ví dự gi tốc it do # 


có thể xắc định theo công thức ø = ^- , thông qua hai phép đo 
tã 


trực tiếp là phép đo độ dài quãng đường đi được s và thời gian 
ơi ¡. Phép đo như thế gọi là phép đo gián riếp. 


http://tieulun.hopto.org 3 


Hệ Sĩ quy dụh 7 đơ vị cơ bản, đó 

— đơn vị độ đi : mế (m) 

— đm vị thời gian : giây (5) 

— đơn vị khổi lượng: ilagam (kg) 

— đơn vị nhiệt độ: kemin(K) 

ˆ— ứ#n vị iểng độ đồng điện:ampv(A) 

— đơn) cường độ sáng: camfls(CU) 

— đơn vị lượng chất : mol (mol) 
_Ngoài 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị 

khác là những đơm vị đắn xuất, được 

suy n từ các đơn vị cơ bì then một 

công thức, Ví dự ¡ đơn vị lực F là 

niiutơn (N), được định nghĩa. 


Hình 7.1 


ÌNG Í kgimM#t 


'Em hãy cho biết giả trị nhiệt 
9 si tận nhật kế ö Hìh 72 
bằng bao nhiêu ? 


Hình 7.2. Độ lệch điểm 0 ban đầu 


của vốn 


y ra aøi số hệ thống. 


2. Đơn vì đo 


Một hệ thống các đơn vị đơ các đại lượng vật lí đã 
được quy định thống nhất ấp dụng tại nhiều nước 
trên thế giới, trong đó có Việt Nam, gọi là hệ Sĩ 
(Systềme International). 


II- SAI SỐ PHÉP ĐO. 


1. Sai số hệ thống 


Giả sử một vật có độ đài thực là /= 32,7 mm. Dũng 
một thước có độ chia nhỏ nhất 1 milimét để đo Í, ta 
chỉ có thể xác định được / có giá trị nằm trong 
khoảng giữa 32 mm và 33 mm, còn phần lễ không 
thể đọc được trên thước đo. Sự sai lệch này, do 
chính đặc điểm cẩu tạo của dụng eụ đo gây ra, gội 
là sai sở dụng cụ, 

Sai sổ dụng cụ là không thể tránh khỏi, thậm chí 
nó côn tảng lên khi điểm 0 ban đầu bị lệch di, mà ta 
sơ suất trước khi do không hiệu chỉnh lại (Hình 7.2). 
Kết quả là giá uị thu được luôn lớn hơn, hoặc nhỏ hơn. 
giá trị đúng của đại lượng cần đo. Sai lệch do những 
nguyên nhân trên gũy rủ gọi là sai số hệ thống, 


2. Sai số ngẫu nhiên 

Lập lại phép đo thời gian rơi tự do của cùng một 
Vật giữa hai điểm A, ta nhận được các giá trị khúc 
nhau. Sự sai lệch này không có nguyên nhân rõ rằng, 
eổ thể do hạn chế về khả năng giác quan của con 
người dẫn đến thao tác do không chuẩn, hoạc do điều 
kiện làm thí nghiệm không ổn định, chịu tác động của 
các yếu tổ ngẫu nhiên bên ngoài... Sai số gây ra trong 
trường hợp này gọi là sơi số ngẫu nhiên. 


http://tieulun.hopto.org 


3. Giá trị trung bình 


Sai số ngẫu nhiên làm cho kết quả phép đo trở nên kém tin cậy. 

Để khắc phục người ta lặp lại phép đo nhiều lần. Khi đo ø lần 

cũng một đại lượng A, ta nhận được các giá trị khác nhau ; 

Ai A. 
p2” 

Giá trị trung bình được tính theo công thức : 


Œ) 


là giá trị gần đúng nhất với giá trị thực của đại lượng A. 


4. Cách xác định sai số của phép đo 


4) Trị tuyệt đối của hiệu số giữa giá trị trưng bình và giá trị của. 
mái lắn đo gọi là sai xố tuyệt đổi ứng với lần đo đó, 


|Ä~A|: A4; =|Ä- A|: AAy =|Ä~ A|.. 2) 


ái số tuyệt đổi trưng binh của n lấn đo được tính theo công thức 


TT l6 2 2n Ÿ đ3) 


n 


Giá trị AA xác định theo (7.3) là sai số ngấu nhiền, Như 
vậy, để xác định sai số ngẫu nhiên ta phải đo nhiều lần. Trong 
trường hợp không cho phép thực hiện phép đo nhiều lần (n < Š), 
người ta không tính sai số ngẫu nhiên bằng cách lấy trung bình 
(7.3), mà chọn giá urị lớn nhất (AA),„„, trong số các sai số tuyệt 
đổi thu được từ (7 

Chú ý rằng, trong (7:2) các kí hiệu AA,, A43,... được đùng để chỉ 
các sai số tuyệt đối ; chúng là những đại lượng không âm. Cần 
phân biệt các đại lượng đó với các gia số thường dùng trong đại số 

AA¡=Á AI 

Gia số ÀA, có thể dương hoặc âm. 

b) Sai số tuyệt đối của phép đo là tổng s 
saÍ Số dụng CỤ : 


ố ngẫu nhiên và 


ÀA =ÄÄ+ AA" (14) 


Chủ ÿ 


— Sai sở hệ thổng 
da lệch điểm 0 ban 
đâu là loại sai sở cẩn 
phải loại. trữ, bằng 
cách - hiệu - chỉnh 
chính sắc điểm Ú 
ban đâu của đăng cụ 
đo trước Khi tiển 
"hành đó 


— Núi đốt + trông 
ÄHi đọ, tôn có thể 
ắc phải sai sắt. Do 
lỗi vai sốt, Kết quả 
nhận được Hhúc xa 
giả. đị thực. Trong 
Irilng hạp nghỉ nạử 
+ si sốt, ủn phải 
đà lợi và loại hỗ giá 
trị tại sót 


http:/tieulun.hopto.org 4 


42 


trong đồ sai sổ dụng cụ AA" thông thường có thể lấy bằng mửz 
hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ, Trong một số dụng 
eụ đo có cấu tạo phức tạp, ví dụ đồng hồ đo điện đa năng hiện 
sổ, sai số dụng cụ được tính theo một công thức do nhà sản 
xuất quy định. 


5. Cách viết kết quả đo. 
Kết quả đo đại lượng A không cho dưới dạng một con số, mà cho. 
dưới dạng một khoảng giá trị, trong đó chắc chắn có chứa giá trị 
thực của dại lượng A : 
(ẤT AA) <A<(Ấ+ AA) 
Người ta diễn tả kết quả trên bằng cách viết : 


A=A+AA (15) 


Chi ý + Sai số tuyệt đối của phép đo AA thu được từ phép tính. 
sai số thường chỉ được viết đến xuột hoặc với đa là hai chữ số có 
nghĩa, còn giá trị trung bình Ä được viết đến bậc thập phân 
tương ứng. Các chữ số có nghĩa là tất cả các chữ sổ có trong con 
số, tính từ trấi sang phải, kể từ chữ số khác 0 đâu tiên. Ví dự + 
phép đo độ dài quãng đường đi được » cho giá trị trung bình 
# = 1.3683 m, với sai sổ phép đo tính được là As = 0.0031 m, 
thì kết quả đo được viết, với. As ly một chữ sổ có nghĩa, như sau : 


368 # 0/003) m 


6. Sai số tỉ đối 
Sai số tỉ đối ŠA của phép đo là tỉ sổ giữa sai số tuyệt đối và giá 
trị trung bình của đại lượng cần đo, tính bằng phần trăm 


BA= * -1008: (6) 


Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác. 


7. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp 


Để xúc định sai số của phép do gián tiếp, ta có thể vận dụng 
quy tắc sau đây ; 


4) Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thì bằng tổng các 
sai số tuyệt đối của các số hạng, 


http://tieulun.hopto.org 


5) Suủ số tỉ đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số 
tỉ đối của các thừa số. 


Vi đụ : Giả sử E là đại lượng đo gián tiếp, còn X, Y, Z là những. 
đại lượng đo trực tiếp. 


~Nến Ƒ=X+Y-Zthì AF = AX+AF+ AZ 
~ Nếu rxx thì ðF = ôX+ðftãZ 
'Nếu trong công thức vật lí xác định đại lượng đo gián tiếp có 


chứa các hằng xố (ví dự ¿ œ, e....) thì hằng số phải được lấy gần 
đúng đến số lẻ thập phân sao cho sa số tỉ đối do phép lấy gần 


đúng gây ra có thể bỏ qua, nghĩa là nó phải nhỏ hơn ~- tổng 
các sai số ỉ đối có mật trong cùng công thức tính. 

Ví dị ¿ Xác định điện tích một một tròn thông qua phép do 
trự tiếp đường kính d của nổ ¡ ÿ = ¬ Biết đ=506 * 01mm. 
Sai số ỉ đổi của phép đo đại lượng # tính BÀ) 


AS 2Ad AE 
Lông hờn: 


"Trong trường hợp này, phải lấy ør = 3,142 để cho < 004%, 

Nếu công thức xác định đại lượng đo gián iếp tương đối phúc 
tạp và các dụng cụ đo trực tiếp có độ chính xác tương đối cao, 
ai số phép đo chủ yếu gây bởi các yếu tổ ngẫu nhiên, thì người 
(a thường bộ qua sai số dụng cụ, Đại lượng đo gián liếp được 
tính cho mỗi lần do, sau đồ lấy trung bình và tính sai sổ ngẫu 
nhiên trung bình như trong các công thức (7.1), (7.2) và (7.3). 


'quy ước làm đơn vị. 
Phép so sánh trực tiếp nhở dụng cụ đo gọi là phép đo trực tiếp. 


đo trực tiếp, goi là phép đo giản tiếp. 


Sai sổ tuyệt đối. ứng với mỗi lần đo : 


Phép đo một đai lượng vật lí là phép so sảnh nở với đại lượng cúng loại được 


'Phép xác định một đại lượng vật lí thông qua một công thức liên hê với các đại lượng. 


Gie trị trung bình khi đo nhiều lấn một đại lượng A :Ã = ^L S5 ` >> Â, là 
giá trì gấn đúng nhất với giả trị thực của đại lượng A. lì 
Ã ~ 4;|: AA; = |Ã — 4l... 
htfp://tieulun.hopto.org 43 


“Sai số ngẫu nhiên là sai số tuyệt đối trung bình của ø lần đo : 
AÁ, *ÀA, +... tÀA, 

" 
Sai số dụng cụ ÀA' cỏ thể lấy bằng nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ. 


Kết quả đo đại lượng A được viết dưởi dang : A = A + AA, trong đó ÁA là tổng của | 
sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ : AA =ÃÄ + A.A, được lấy tối đa đến hai chữ số 
có nghìa, còn A được viết. đến bậc thập phân tương ứng. 
“Sai số tỉ đối Ö.A của phép đo là tỉ số giữa sai số tuyết đối vả gi trị trung bình của 
đai lương đo, tính bằng phần trăm : Ô4 = 
Sai số của phép đo giản tiếp, được xác định theo các quy tắc : | 
“Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu thi bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng; 
~ Sai số tì đối của một tích hay thương thì bằng tổng các sai số tỉ đối của các thửa số. 


ÃÃ = 


BÀI TẬP. 


.. Dùng môi đồng hồ đo lhởi gian có độ chỉa nhỏ 
nhất 0,001 s để đo nắn thời gian rơi tự do của 
một vật bất đầu từ điểm A (vạ = 0) đến điểm 
8, kết quả cho rong Bằng 7.1 
Hãy Inh tời gia rơi tung bình, soi số ngẫu 
nhiên, sai số dụng cụ và sai số phép đo thời 
gian. Phép đo này là trực tiếp hay gián tếp ? 
Nổi chỉ đo 3 lấn (n = 3) thí kết quả đo bằng 
bạo nhiệu ? 


2 


Dùng một thước milmmét đo 6 lần khoảng cách 
$ giữa hai điểm A, B đều cho một giá tì như 
nhau bằng 798 mm. Tính sai số phép đo này, 
Và viết hết quả 6o. 


.3. Cho công thức tính vận tốc tại B : 


kì 
La 


về ịa lốc tớ lự đo : 


Dựa vào các kết quả đo ở trên và các quy tắc 
tính sai số đại lượng đo gián tếp, hãy tính 
v, g.Av,Ag, ôụ, ñg và viết các kết quả 
cưối cùng ? 


[am 


44 http://tieulun.hopto.org 


s2 THỤC HÀNH : KHẢO SÁT 
€} CHUYỀN ĐỘNG RƠI TỰ DO 


XÁC ĐỊNH GIA TỐC RƠI TỰ DO 


1 - MỤC ĐÍCH. 


Đo được thời gian rơi r của một vật trên những quãng đường. 
đi được s khác nhau, vẽ và khảo sát đồ thị s ~ /, để rút ra 
kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do và xác định 
được gia tỐc rơi tự do, 


II - CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


'Thả một vật (trụ bằng sắt, hòn bi...) tử độ cao ø trên mật đất, 
vật sẽ rơi rất nhanh theo phương thẳng đứng (phương của dây 
đọi), Trong trường hợp này ảnh hưởng của không khí không 
đáng kể, vật chỉ chuyển động dưới tác dụng của trọng lực, nên 
có thể coi là vật rơi tự đo. 

Khi một vật có vận tốc ban đầu bằng không, chuyển động 
thẳng nhanh dấu đổu với gia tốc œ, thì quãng đường đi được s 
sau khoảng thời gian z (tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động) 
được xác định bởi công thức : 

4 Dai 

Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa s và /? có dạng một đường. 

thẳng đi qua gốc toạ độ và cổ hệ số góc : 


http://tieulun.hopto.org 45 


Hình 8.1. Bộ thí nghiệm đo gia tốc 
Tới tự đo 


“Hình 8.2. Đổng hổ đa thôi gian 
hiện số 


Hình 8.3. Cổng quang điện 


46 


III- DỤNG CỤ CẤN THIẾT 


1. Giá đỡ thẳng đứng có đây dọi và ba chân vít điều 
chỉnh thăng bằng. 


2. Trụ bằng sắt làm vật rơi tự do. 


3. Nam châm điện W cõ hộp công tắc đồng ngắt 
điện để giữ và thả rơi vật (Hình 8.1). 


4. Cổng quang điện E (Hình 8.1). 


5. Đồng hồ đo thời gian hiện số, độ chia nhỏ nhất 
0001 š (Hình 8.2). 


6. Thước thẳng 800 mm gắn chật vào giá đỡ. 


T- Một chiếc ke vuông ba chiều dùng xác định vị trí 
đầu của vật rơi 


8. Hộp đựng cát khô (có phủ miếng vải trên mặt) để 
đỡ vật rơi. 


WV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐO. 


Đồng hồ đo thời gian hiện số (Hình 8.2) là loại 
dụng cụ đo thời gian chính xác cao (độ chia nhỏ 
nhất 0.001 > 0.01 s). Nó có thể hoạt động như một 
đồng hồ bấm giây. được điều khiển bằng công tắc 
hoặc cổng quang điện. 


“Cổng quang điện (Hình 8.3) gồm một đit D, phát 
tia hồng ngoại, và một đit D; nhận tỉa hồng ngoại 
từ D, chiếu sang. Dòng điện cung cấp cho 2, được lấy 
từ đồng hồ do thời gian. Khi có vật chắn chùm ta hồng 
ngoại chiếu từ DỊ sang Ø„ thì J2; sẽ phát nơ tín hiện 
truyền theo dây dẫn đi vào đồng hồ do thời gian, điều 
khiển nó hoạt động. Trên mặt đồng hồ đo thời gian cổ 
hai ổ cắm 5 chân A và 8, một công tắc nhấn RESET, 
một núm gạt đùng chọn thang do 9.999 s và 99,99 s, 
một núm chuyển mạch chọn kiểu làm việc MODE, 


http://tieulun.hopto.org 


'Ô A có 5 chân, được nổi với hộp công tắc (nhờ một phích cắm 
5 chân), để cấp điện cho nam châm điện hoạt động. Khi không. 
nhấn công tắc, nam chăm được cấp điện, nổ hút và giữ trụ sắt. 
Dũng miếng ke áp sát vào trụ sát để đọc vị trí đấu của nó trên 
thước. Khi nhấn công tắc, nam châm bị ngất điện, vật được thả rơi, 
đồng thời bộ đếm thời gian bất dầu đếm. Ta cản nhả nhanh công 
tắc trước khi vật rơi đến cổng quang điện E. 

Ô 8 được nối với cổng quang điện E, vừa cấp điện cho cổng E, 
vừa nhận tín hiệu từ Z gửi về, làm đồng hồ đo thời gian ngừng đếm. 

'Công tắc nhấn RESET để đưa số chỉ của đồng hồ vẻ giá trị 0. 000. 

Đặt núm gạt chọn thang do ở vị trí 9,999 s, 

Chuyển mạch MODE dùng để chọn kiểu làm việc cho đồng, 
⁄ Trong bài này ta đặt đồng hồ ở vị trí A c> B. Các 
MODE khác không dùng đến. 

MODE A ©> 8 hoạt động như sau : 

— Khi nhấn công tắc nối với ổ A thì đồng hồ đo bắt đầu hoạt động 
— Khi có tín hiệu từ cổng E chuyển vào ổ # thì máy đo ngừng 
hoạt động. 

Khoảng thời gian ngân cách từ lúc có tín hiệu thứ nhất đến 
lúc có tín hiệu thứ hai được hiện trên mạt hiện sổ của đồng hồ. 


V - LẮP RÁP THÍ NGHIỆM. 


Nam châm điện A lắp trên đỉnh giá đỡ, được nối qua công tắc 
vào ổ A của đồng hồ đo thời gian. Ổ A vừa cấp điện cho nam 
châm, vừa nhận tía hiệu từ công tắc chuyển về. Cổng £ lắp ở 
đưới, được nối với ổ 8 

Điều chỉnh vị trí thẳng đứng cho giá đỡ bằng cách quan sát 
quả dọi phối hợp vận các vít ở để ba chãn, sao cho quả dọi 
năm đối tâm với lỗ tròn T. Hộp đỡ vật rơi được đặt nằm ở phía 
chân giá đỡ. 

Bật công tác cấp điện cho đồng hồ đo thời gian. Cho nam châm 
hút giữ vật rơi. Dùng chiếc ke vuông ba chiều áp sát đầy vật rơi 
để xác định vị trí đâu sọ của vật, Ghỉ giá trị sụ vào Bảng 8.l, 

Có thể điều chỉnh địch chuyển nam châm điện sao cho vị trí 
3g trùng với vạch 0 trên thước đo. 


http://tieulun.hopto.org 


47 


VI - TIẾN HÀNH THÍ NGHIÊM 


Đo thời gian rơi ứng với các khoảng cách s khác nhau 


1. Nới lỏng vít và dịch cổng quang điện E về phía dưới cách sụ 
một khoảng s = 0,050 m, Ấn nút RESET trên mật đồng hồ để 
đưa chỉ thị số về giá trị 0. 000. 


Ấn nút trên hộp công tắc để thà vật rơi, rồi nhá nhanh nút trước. 
Khi vật rơi đến cổng quang điện E. Ghỉ thời gian rơi của vật vào 
Bảng 8.1. Lập lại phép đo trên thêm 4 lần, ghỉ vào Bảng §.1. 


“Thời gian một vật rơi tự do không vận tốc đầu trên quãng đường. 
0,050 m vào khoảng 0,1 s. Như vậy, để cổng quang điện E có thể 
ác động khi vật rơi đến Z, thời gian nhấn và nhả công tắc kép phải 
nhỏ hơn 0,l s. 


Để thực hiện được động tác này, học sinh có thể bấm thử công. 
tắc kép như sau ; Xoay chuyển mạnh MODE của đồng hồ đo 
thời gian về vị trí A. Nhấn và nhả nhanh công tắc kép, quan sát 
thời gian chỉ thị trên đồng hồ. 


2. Nới lỏng vít và dịch cổng quang điện £ về phía dưới, 
cách vị trí s một khoảng z = 0,200 ; 0.450 ; 0,800 m. Ứng với 
mỗi khoảng cách s, thả vật rơi và ghỉ thời gian tương ứng vào 
Bảng 8.1. Lập lai phếp đo này thêm 4 lần, 


3. Kết thúc thí nghiệm : Nhấn khoá K, tắt điện đồng hồ đo 
thời gian hiện sổ, 


http://tieulun.hopto.org 


|:71955,1984/11/9Â,/.1)))) 


HOAN, code THỜ 
"Tên bãi thực hành :... 


1. Trả lời câu hỏi : SEN, là gi? Nêu Nộp, điểm của chuyển. đụ rơi tự do và viết La thức 
nh thú tốn tdïlựdo1 Ẹ 


2. Kết quả 
Bảng 84. Khảo sả chuyển động rơi tự do Đo tới gia rơi ứng với co khoảng cách s Khác nhau. 
Vịí đầu của vật to: s...........(t) 


Lần đo Thời gian tơ ((5) â ng, 
NỀ li 
ki T|[?zƑs JwvW+ 
0080 
0/200 
0460 
0/800 


Theo Bảng 8.† ; Khảo sải chuyển động rơi lự do 
Tính 7 , rˆ ứng với mỗi cặp giá bị (s, 9 và ghỉ vào Bảng 8.1. 


`Vẽ đó thị : Dựa vào kết quả trong Bảng 8.1, chọn ỉlệ thích hợp trên các 
"rực tung và trục hoành để võ đồ (2). 


hi Ñ v ———— 


= Hit + 
+vuneA http://tieulun.hopto.org 4o 


Như vưy 


8) Nhận xét: Đồ thị s = s{) có dạng một đường. 
chuyển động của vậi rơi ự do là chuyển động..... 


) Khi đã xác đnh được chuyển động rơi tự do là một chuyển đền thah dấn 
đều, ta có thể xác định cóc giá tị của pho công hức g = ^— và vận Ốc 


z 
của vậtrởi tại cổng E theo công thứ : „ = 2” ứng với mỗilần đo. Hãy nh 
cáo giá ị rên và ghỉ vào Bằng 8,1 


©) Vẽ đồ thị v = vị() dựa trên các số liệu của Bảng 8.1, để một lần nữa. 
nghiệm lại tính chất của chuyển động rơi tự do. 

j W= v(J cô dạng một đường.......... Úc là vận tốc rơi tự 
theo thới gian. Vậy chuyển động của vật rử tự do lä chuyển 


g- LH: tt 
4 


và Ag,= |#~ 81 ¡ Ai 
9) Viết kết quả của phép đo gia ốc rơi tự do ; 
g= 8 + (Âg)my = _ 


lz—s| 


5/52) 


CÂU HỎI 


11, Khi ính g theo cách nêu trên, la đá quan tâm _ 2, Em có thể đề xuất một phương án thí nghiệm 
chủ yếu đến loại sa số nào và bỏ qua không ___ khác, vẫndũng các dụng cụ nêu trên, để dog. 
tính đến loại sai số nào ? Vi sao ? đạt hết quả chính xác hơn, 


50 http:/tieulun.hopto.org ..u:: 


j ỐNG KẾT CHƯƠNG I Ỹ 
ĐÔNG HỌC CHẤT ĐIỂM 


1 - CÁC KHÁI NIÊM CƠ BẢN 
1. Chuyển đông. Chất điểm. Quỹ đạo 
hệ toạ độ ; vật làm mốc, hệ trực toạ độ. 
đồng hồ, mốc thời gia 
+ _ JJ là quãng đường đi được 
¡ là thời gian chuyển động. 


2. Hệ quy chiếu. 


3. Tốc đô trung bình : 


4, Vận tốc tức thời : r - Ấy và Ai rất ngắn, 


Aữ 


5. Gia tốc : ở = 
At 


¡ Ai tất ngắn, 


II - CÁC DANG CHUYỂN ĐỘNG ĐƠN GIẢN 


1.Chuyển động  2.Chuyếnđộng  3.Chuyển động 
Ỉ thẳng đều — thẳng biến đổi đếu —` tròn đều 
Ì Quỹ đạo là đường thẳng. ` Quỹ đạo là đường thẳng, ˆ Quỹ đạo là đường tròn. 
¡ Gia tốc bằng không. Gia tốc có phương, chiếu, Gia tốc luôn hướng vào 
+ Vận tốc có phương, chiểu, , độ lớn không đổi, tâm đường tròn, có độ lớn. 
( độlớn KhôN đổi. Vận tố: có phương chiêu, KHÔNE đổi 
(Công thức tính quãng không đổi ; độ lớn tầng gỗ — 
¡ đường đi được : (giảm) đều theo thời gian. tụ ng 
“HÚ 0=t0p+at Vận tốc luôn nằm theo 
Phương tình chuyển động: ' Nhanh dân đều : ø và uụ _ Tiếp tuyển với đường tròn, 
lộn bệ 
X= xạ +U cùng đấu. 66 10:M60g SE: 


http:/ftieulun.hopto.org bà 


'Chậm dân đều ; a và oạ __ Tốc độ góc œ không đổi. 


trái dấu, Công thức liên hệ giữa 
Công thức tính quãng tốc độ dài và tốc độ góc ; 
đường đi được: 0=ra 

can Công thức liên hệ giữa. 


Phương trình chuyển động : 


Công thức liên hệ giữa 
chủ kì và tắn số ; / 


Đô thị toạ độ - thời gian —— Đỏthị vậntốc - thời gian 


| b aẺ | cá 


4. Sự roi tư do 
Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực, 
Sự rơi của các vật trong đồ bỏ qua được ảnh hưởng của không khí là sự rơi tự do. 


“Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều, theo phương thẳng dứng, 
chiều từ trên xuống, 


Tại một nơi trên Trái Đất và ở gần mật đất, mọi vật rơi tự do như nhau với cùng 


gia gốc : # = 9,8 m/s 
Công thức vận tốc : bạt : 
'Công thức tính quãng đường đi được : ẻ 


III - TÍNH TƯƠNG DỐI CỦA CHUYỂN ĐÔNG 
Hình dạng quỹ đạo và vận tốc của vật phụ thuộc vào hệ quy chiếu. 
'Vectơ vận tốc tuyệt đổi bảng tổng vectơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo : 


=ữja tũ 


52 http://tieulun.hopto.org 


CHƯƠNG II 


Động lực học chất điểm 


Vệ tính viễn thông 


« _ Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 
«_ Bađh luâtNiudon 

« _ Khốilượng và quân nh 

«_ Các lực cơ: lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực ma sát, lực hướng tâm. 
« _ Chuyển động nêm ngàng 


1 Nưtớn 
lsaac Ngon, 


Chúng ta đều nuốn biết vị sao vật này đứng yên, vật kia chuyển động ? 
Vi sao tại này chuyển động thẳng đầu, vật tia chuyển động có gia lốc ? ĐỀỶ 
tìm câu t lö, chủng la ẽ xét nổi lên quan giữa chuyển động vả lực. 


http://tieulun.hopto.org s3 


©}_ TỒNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC 
ĐIÊU KIỆN CÂN BẰNG CỦA 


CHẤT ĐIỂM 


Hình 9.1 


'Vật nào tác dụng vào cung. 
làm cung biến đạng 2 Vật nào 
tác dụng vào rrũi tên làm mũi lên 
bay đi (Hình 9.1) 2 


Hình 9.2. Đường thẳng AB mang 
ve lực Ê gợ la gã của lực Ê 


+ 
lỊ 
lẻ 


`Vẽ các lực cân bằng lác dụng 
lên quả cấu (Hình 9.3). Các lực 
này do những vật nào gây ra ? 


s4 


| - LỰC, CĂN BẰNG LỰC 


Ở Trung học cơ sở ta đã học lực và cân bằng lực. 
'Với khái niệm gia rấc ở chương trên, ta có thể đưa. 
ra định nghĩa vé lực và các lực cân bằng như sau ! 


1. Lực là đại lượng veetơ đậc trưng cho tác dụng 
của vật này lên vật khác mà kết quả là gầy ra gia 
tức cho vật hoặc làm cho vật biến dạng. 


2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dựng đồng 
thời vào một vật thì không gầy ra ga tốc cho vậ. 


3. Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực 
(Hình 9.2), Hai lực cân bãng là hai lực cùng tác 
dụng lên một vật, cũng giá, cùng độ lớn và ngược 
chiều. 


4. Đơn hị của lực là niutơn (N). 


htfp:/itieulun.hopto.org 


~ TỔNG HỢP LỰC 


'Trong toán học, muốn tìm vectơ € là tổng của hai 
vectơ Ä và 8 (C = Ä +)ta phải áp dụng quy tắc 
"hình bình hành. Đó là tính chất căn bản của các đại 
lượng vectơ. Vậy khi ta nổi lực là một đại lượng 
vectơ thì nó có tính chất này không (Hình 9.4) ? 


CN 

1. Thí nghiêm 8 mN Ủ 
bu 

) Ta bố trí một thí nghiệm như ở Hình 9.5 trên một. l5 
tấm bảng đặt thẳng đứng. Vòng nhắn Ø (coi như =5 
chất điểm) đứng yên dưới tác dụng của ba lực = 
ñÀ,E, và F (có độ lớn bằng trọng lượng của ba BH hs 
nhóm quả cân). 


b) Vẽ trên bảng ba vectơ biểu diễn ba lực đó (chọn 
tỉ xích là 1 đơn vị độ đài ứng với trọng lượng của 
một quả cân). Vectơ ØA biểu điển lực #¡, vectơ 
.OB biểu diễn lực Ể; và veetơ. ÓC biểu diễn lực H,. 

Vì hai lực | và cân bằng với lực , nên muốn 
cho vòng nhẫn vẫn đứng yên th lực thay thế chúng 
phải là một vectơ # (được biểu diễn bằng vectơ 
ØB) có độ lớn F = F; và ngược hướng với vectơ 
F¿. Ta nhận thấy tứ giác A28 là một hình bình x 

hành (ở đây là hình chữ nhật) với ỚA và Ø8 là hai TẠP) đgg 
cạnh, còn ØPD là đường chéo (Hình 9.6). ẹ 


e) Thay đổi độ lớn và hướng của các lực F và f}, _ FEÏ Từ thí nghiệm trên ta rút ra 
thì khi vòng nhãn đứng yên ta vẫn có nhận xết như _ được kết luận gì về tính chất 
của lực 2 


http://tieulun.hopto.org 55 


2. Định nghĩa 

Tổng hợp lực là thay thể các lực tác đụng đồng 
hỏi vào cũng mội vật bằng mớt lực có tác dựng. 
giing hệt như các lực ấy. 


5 ệ 
Lực thay thế này gọi là hợp lực. 
.Hlinh 9.7. Tổng hợp hai lực đống quy. ni HN 


3. Quy tắc hình binh hành. 


Nêu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một 
m HH và, đụng tuy — ñÚUI Định hành thí đường chéo kẻ từ điểm đồng 
Nai nhu đế là quy biết diễn hợp lực của ehing (Hình 9.7). 


Về mặt toán học, ta viết: Ÿ = Ñ + Ế, 


III - ĐIỀU KIÊN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 


'Với khái niệm hợp lực, ta có thể phát biểu điều kiện. 
cân bằng của chất điểm như sau : 

Muốn cho một chất điểm đừng cản bằng thì họp 
luc của các lục tác đụng lên nó phải bằng không. 


F=fR+R+usð 


IV - PHÂN TÍCH LỰC 


m 1. Th có thể giải thích sự cân bằng của vòng nhẫn 
Ý Ø theo một cách khác. Lực + trong thí nghiệm ở 

Ẳ ®M Hình 9.5 có hui tác dụng. Một mật nó kéo dây I 

N theo hướng MØ, mặt khác nó kéo dây 2 theo hướng. 
xa NÓ. Đo đó, ta có thể thay thế lực #} bằng hai lực. 


` và Ểÿ theo hai phương /ứØ và NÓ, Hai lực này. 
Hình 8.8 F cân bằng với hai lực ñ| và Ö (Hình 948). 


2. Định nghĩa 


Phản tích lực là thay thế một lực bằng hai hay 
nhiễu lực cỏ tác dụng giống hệt như lực đó. 


Các lực thay thế này gọi là các lực thảnh phản. 


56 http://tieulun.hopto.org 


3. Muốn phân tích lực ‡ thành hai lực thành phần 
và Fÿ theo hai phương MØ và NO, ta làm như. 


sau : Từ đầu mút của vectơ Í ta kể hai đường 
thẳng song song với hai phương đó, chúng cắt 
những phương này tại các điểm £ và Ơ. Các vectơ 
ĐỂ và ÓỞ biểu diễn các lực thành phần Ïj' và ÿ' 
(Hình 9.9). 


4. Chú ý 

Phân tích lực là phép làm ngược lại với tổng hợp 
lực, do đồ nó cũng tuân theo quy tác hình bình 
hành. Tuy nhiên, chủ khi biết một lực có tác dụng cụ 
thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực đó. 
theo hai phương ấy. 


Hình 9.9 


šÌ 


L Lực là đại lương vecdg đặc rưng cho tác dụng của vật này vào vật khác mà kết quả 


. là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biển dạng. 
Đướng thẳng mang Vecto lực goi là giả của lực. 
_ˆ Đøn vị của lực là niuton (N). 


“ẨT Tổng hợp lực là thay thể các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực 


E1 


có tắc dụng giống hệt như các lực ẩy. Lực thay thể này gọi là hợp lực. 


ni 'Quy tắc hình binh hành : Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình ( 


hành, thì đường chéo kẻ tử điểm đồng quy biểu diễn hợp lực cửa chủng. 


___ˆ Điều kiện căn bằng của một chất điểm lả hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải 


` bằng không - 


F=R~+l+ 


ä Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhi lục ổ lúc dụng ống hệt nh 


lực đỏ. 


_ˆ_ Phân tích một lực thành bai lực thành phần đồng quy phải tuân theo quy tắc hình 


___. Bình hành. 


___. Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nảo thỉ mới phân tích lực | 


bị] theo hai phương ấy. 


hftp://tieulun.hopto.org 


57 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


11. Phát biểu định nghĩa cúa lực và điều kiện cân. 
bằng của một chất điểm. 

2, Tổng hợp lực là gì ? Phát biểu quy tắc hình 
binh hành 

3. Họp lực Ê' của hãi lực đồng quy Ể, và E, 
cổ độ lớn phụ thuộc vào những yếu lố nào 2 

4, Phân ch lực là gi ? Nêu cách phân tích một 


lực thành hai lực thành phần đồng quy theo 
hai phương cho trước, 


vy 


5.. Cho huilực đồng quy oó độlớn bằng 9A và 2N, 
a) Trong số cáo giá tị sau đây, giá ị nào là 
độ lớn của hợp lực ? 

A1N B.êN¡ 
G.16N; D.25N 


b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiều? 
6. Cho hai lực đống quy có cúng độ lớn 10 N. 


3) Góe giữa hai lực bằng bao nhu thì hợp lực 
cũng cô độ lớn bằng f0 N7 


A909; B, 1809; 
6.60; 0.0, 
b) Võ hình mình hoạ. 


T. Phân ch lực Ê thành hai lực Ế, và Ể, theo. 
hai phương OA và OB (Hinh 9.10). Giá trị nào. 
sau đây là độ lớn của 


hai lực hành phần 2 9 
A.F,=F,=F: 
B.E,=fy=SF¡ 

c5 
G.E,=E,=1SF: (ý 7 
D.F, =F,= 0.88, Hình 9.10 


8, Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo 
vảo một vông nhẫn O (coi là chất điểm), 
Vòng nhẫn được 

giữ yên bằng hai ` 
dây OA và 08 F140” 
(Hình 9.11). Biết \ 
dây OA nằm ngang ° A 
và hợp với dây OB 

một góc 1209. Tìm B 

lực căng của hãi 
đây OA và OB. 


9. Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bản đặt gắn 
nhau, mỗi tay đật lên một bản rồi dùng sức 
chống tay để nâng ngườ lên khỏi mặt đất Em 
làm lại như thế vài lắn, mỗi lần đẩy hai bàn ra 
xa nhau một chút. Hãy báo cáo khh nghiệm 
mà êm thủ được, 


Hình 9.11 


ch http://tieulun.hopto.org 


BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 


1 - ĐỊNH LUẬT I NIU-TƠN 


Lực có cẩn thiết để duy trì chuyển động của một vật 
hay không ? Để trả lời cầu hỏi này, ta hãy thử đẩy 
một quyển sách trên bàn. Ta phải đẩy thì nó mới 
chuyển động và khi ngừng đẩy thì nó dừng lại. Hiện 
nay ai cũng biết có lực ma sát cản trở chuyển động 
của vật. Nhưng nếu đật mình vào thời đại mà mọi 
người còn chưa biết đến ma sát, thì ta sẽ tỉn ngay 
rằng lực là cần thiết để duy trì chuyển động của vật. 
Người đầu tiên không tin như vậy, đó là nhà vật lí 
Gai-lẽ, 

1. Thí nghiệm lịch sử của Ga-li-lê 

Ga-li-le là người đấu tiên đã làm thí nghiệm để 
nghiên cứu chuyển động. Ông dùng hai máng 
nghiêng giổng như máng nước, bố trí như Hình 
10.1 rồi thả một hồn bỉ cho lăn xuống theo máng 
nghiêng 1. Ông nhận thấy hồn bi lăn ngược lên 
máng 2 đến một độ cao gần bảng độ cao bạn đầu 
(Hình 10.14). Khi hạ thấp độ nghiêng của máng 2, 
ông thấy hòn bỉ lăn trên máng 2 được một đoạn 
đường đài hơn (Hình 10.1b). Ông cho rằng, hòn bỉ 
không lăn được đến độ cao ban đầu là vì có mz sắt. 
Ông tiên đoán rằng, nếu không có ma sát và nếu 
máng 2 nằm ngang thì hòn bỉ sẽ lăn với vận tốc 
không đổi mãi mãi (Hình 10.1). 


Như vậy, bằng thực nghiệm Gari-lê đã phát hiện 
ra một loại lực "giấu mật” là lực ma sát và tn rằng 
nếu không có ma sắt thì không cần đến lực để duy 
trì chuyển động của một vật, 


) 


9 
Hình 10.1 


Thị nghiệm của Gafrlê để 
nghiên cứu chuyển động. 


http:/tieulun.hopto.org s8 


Tại sao xe đạp chạy được 
thêm một quãng đường nữa mặc 
dù la đã ngừng đạp 2 Tại sao khí 
nhảy từ bậc cao xuống, ta phải 
gập chân lại ? 


60 


2. Định luật I Niu-ton 


Về sau, Niu-tơn đã khái quát các kết quả quan sắt 
và thí nghiêm thành định luật sau đây, gọi là định 
uật Ï Nữu-tơn ? 


Nếu một vật không chịu tác dụng của lực 
nào hoặc chịu tác dựng của các lực có hợp lực 
bằng không, thi vật đang đứng yên sẽ tiếp tực 
đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển 
động thẳng đều. 

3. Quán tỉnh 

Định luật I cho phép ta phát hiện ra rằng, mọi vật 
đều có một tính chất mà nhờ nó vật tiếp tục chuyển 
động được, ngay cả khi các lực tắc dụng vào vật mất 
đi, Tính chất ấy gọi là quán “ính. 

Quản tính là tính chất của mọi vật có xư 
kướng bảo toàn vận tốc cả về hướng vã độ lớn. 

Định luật Ï được gọi là định luật quán rính và 
chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động 
theo quản tính. 


II - ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN 


“Ta hãy hình dung phải đẩy một chiếc xe 6 t6 bị hồng. 
máy trên đường bằng phẳng. Nếu ít người đẩy thì chỉ 
sây ra cho xe một gia tốc nhỏ đến nỗi phải mất một 
thời gian đài thì ta mới nhận thấy sự tăng tốc độ của 
nó. Nhưng nếu nhiều người đẩy thì hợp lực tác dụng. 
vào xe sẽ lớn hơn nhiều và xe sẽ chuyển động nhanh 
đến mức ta phải chạy theo xe. Đó là vì lực lớn hơn 
gây ra cho xe một gia tốc lớn hơn. 


Kinh nghiệm còn cho thấy rằng, khối lượng của 
vật cũng ảnh hường đến gia tốc của nó. Cùng chịu 
một lực, vật nào có khối lượng nhỏ hơn sẽ thu được 


gia tốc lớn hơn và 


Tuy nhiên mới liên hệ định lượng giữa gia tốc, 
lực và khối lượng như thế nào thì ta còn chưa biết. 


http://tieulun.hopto.org 


chuyển động nhanh hơn. 


1. Định luật II Niu-ton. 


Từ những quan sát và thí nghiệm (bao gồm cả 
những quan sát thiên văn), Niu-tơn đã xác định 
được mối liên hệ giữa gia tốc, lực và khổi lượng của 
vật (coi là chất điểm) và nêu lên thành định luật sau 
đây, gọi là định luật 1I Niư-tơn 


Gia tốc của mất vật cùng hướng với lực tác 
dụng lên vật. Độ lớn của gia tớ tỉ lệ thuận với đợ 
Tản của lực và tỉ lệ nghịch vải khỏi lượng của vật. 


-ˆ hay/Ể = mửi (16.1) 
m 


_ Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng 
Ẩ,, Bộ, F,.. thì ` Tà hợp lực của các lực đó 


Ê=R+B+ñ.. 


2. Khối lượng vả mức quản tính. 
4) Định nghĩa 


Lúc đầu khối lượng chỉ được hiểu là một đại lượng 
cdùng để chỉ lượng chất chứa trong vật. 
luật II Nius 
khối lượng.fZ3 


“Thịt vậy, theo định luật II Niu-tơn, khối lượng 
còn được dùng để chỉ mức quán tính của vật. Cách 
hiểu mới này cho phép ta so sánh khối lượng của 
các vật bất kì, dù làm bằng cũng một chất hay làm 
bằng các chất khác nhau, Cứ vật nào có mức quán 
tính lớn hơn thì có khối lượng lớn hơn và ngược lại. 
"Từ đồ ta có định nghĩa : 

Khôi lượng là đại lương đắc trưng cho múc 
quân tỉnh của vát. [EẢ 


b) Tính chất của khối lượng 


— Khối lượng là một đại lượng vô hướng, dương và 
không đổi đối với mỗi vật. 

— Khối lượng có tính chất cộng : Khi nhiều vật 
được ghép lại thành một hệ vật thì khối lượng của 
hệ bằng tổng khối lượng của các vật đó, 


Bảng 11, lớn của mộ số lực 


Trøng lượng của quả căn 1g: S8 
Lực Méo của một người 
đân ông nổ gắng vửa phải: 200N 


Lực kéo củ8 con ngựa. 

- ổ gắng vữa phải TIĐN 
số gắng hết sức 4000N 
Lục kéo của nộtôlô 

trên đường phẳng 1000N. 
Lực hút của một 

nam châm đinlới : — 30000N 
Lục kêo củ3 một 

đầu môi xe lia 200000N. 


Cho hai vật chịu tắc dụng 
của những lực cổ độ lớn bằng 
nhau. Hãy vận dụng định luật lÌ 
Nh"lon đổ suy ra rằng, vật nào 
cổ khổi lượng lớn hơn th khó làm 
thay đổi vận tốc của nó hơn, tức 
là có mức quân tính lên hơn. 


Tại sao mày bay phải chạy. 
tột quãng đường dài rên đường 
băng mới cất cánh được ? 


http://tieulun.hopto.org ái 


3. Trong lực. Trọng lượng 

4) Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào các 

vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do, Trọng lực 

được kí hiệu là Ö. 

Ở gần Trái Đất, trọng lực có phương thẳng đứng, 

có chiều từ trên xuổng và đật vào một điểm đặc biệt 
Hãy giải thích tại sao ở còng _ của mỗi vật, gọi là ứrọng tâm của vật 
b) Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là 
trọng lượng của vật, kí hiệu là P. 


mội nơi ta lun có 7Ì 


©) Công thức của trọng lực 


, Áp dụng định luật II Niu-tơn vào trường hợp một 
“ý vật rơi tự đo, ta tìm được công thức của trọng lực : 


8 P= mỹ (102) 


Hình 10.2 
II - ĐỊNH LUẬT II NIU-TƠN 


1. Sự tương tác giữa các vật 

“Tí hãy xét một vài ví dụ 

4) Bắn một hòn bị A vào một hòn bí # đang đứng 
yên, thấy bị # lần đi, đồng thời chuyển động của 
bí A cũng bị thay đổi (Hình 10.2) 

b) Hình 10.3 chụp một cái vợt dang đập vào một 
quả bóng tenni, Tà thấy cả quả bóng và mật vợt đều. 
Hình 10.3 bị biến dạng. 

£) Hai người trượt băng đang đứng sắt nhau (Hình 
104). Một người dùng tay đẩy người kỉa cho 
chuyển động về phía trước thì thấy chính mình 
cũng bị đẩy về phía sau. 

2. Định luật 


'Tữ những quan sắt và thí nghiệm về sự tương tác 
gia các vật (bao gồm cả các quan sát thiên văn), 
Niu-tơn đã phát hiện ra định luật, gọi là định luật 
Hình 10.4 THÍ Nit-tơn 


“2 http://tieulun.hopto.org 


Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên 
vật B một lực, thì vất B cũng tác dụng lại vật A 
một lực. Hai lực này có cùng giá, cảng độ lớn, 
nhưng ngược chỉ: 


q03) 


3. Lực và phản lực 

Một trong hai lực tương tác giữa hai vật gọi là 
lực tác dụng còn lực kia gọi là phản lực 

4) Lực và phản lực cổ những đặc điểm gì ? 

=Ì 

~ Lực và phả 
đi) đồng thời. 


lực luôn luôn xuất hiện (hoặc mất 


— Lực và phản lực có cùng giá. cùng độ lớn, nhưng 
ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là ai 
lực mực đổi. 

— Lực và phản lực không cân bảng nhau vì chúng 
đặt vào hai vật khác nhau, 

b)Vidự 

Khi ta muốn bước chân phải về phía trước thì chân 
trái phải đạp vào mật đất một lực Z" hướng vẻ phía 
sau. Ngược lại, đất cũng đẩy lại chân ta một phản 
lực 7 =—F" hướng vẻ phía trước (Hình 106). Vì 
“Trái Đất có khối lượng rất lớn nên lực của ta không 
gây na cho Thấi Đất một gia tốc nào đáng kể. Còn ta 
có khối lượng nhỏ hơn khối lượng Trái Đất rất 
nhiều, nên phản lực của mặt đất gây ra cho ta một 
gia tốc, làm ta chuyển động về phía trước, 


©) Ghỉ chú : Khi xét tương tác giữa hai vật thì hai 
vật đó tạo thành một hệ. Lực tương tắc giữa hai vật 
được gọi là nội lực. Các lực khác tác dụng lên hai 
vật gọi là các ngoại lực. 


Hãy vận dụng định luật II 
Niưtơn vào Vi dụ dùng búa đóng 
định vào một khúc gỗ (Hình 10.5) 
để rã lờ các câu hỏi sau đây : 

— Có phải búa tác dụng lực lên. 
định côn định không tác dụng 
lực lên búa ? Nổi một cách 
khác, lực có thể xuất hiện đơn 
lẻ được không ? 

— Nếu định tác dụng lên búa 
một lực cố độ lớn bằng lực mà 
búa tắc dụng lên định th tại sao 
đình lại không đứng yên ? Nôi 
một cách khác, cặp "lực và phản. 
lực” có cân bằng nhau không 7 


Hình 10.5 


E P_ Hinh106 


http://tieulun.hopto.org 63 


Định luật I Niu-tơn : Nếu không chịu tác dụng của lưc nào hoäc chíu tác dụng của 
các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tuc đửng yên, đang 
chuyến động sẽ tiếp tục chuyển đồng thẳng đều. 
.Quản tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn văn tốc cả về hướng và độ lớn. 
Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyền động theo quản tính. 
Định luật II Niu-tơn : 
Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vặt. Đô lớn của gia tốc tí lệ 
thuận với đô lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khổi lượng của vật. 
ã = E- hay Ể = mễi 
(Trong trưởng hợp vật chịu nhiều lực tắc dụng thì £_lâ hợp lực của các lực đó). 
'Khối lương là đại lượng vô hướng, đặc trưng cho mực quán tính của các vật. 
Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào các vật, gây ra cho chủng gia tốc roi tự, 
.do, Độ lớn của trọng lực tác dụng lên một vật gọi là trong lương của vật. 
Công thức của trong lục :  = mỹ.. 
—.. Định luật IÍI Niu-tơn : 
Trong mọi trường họp, khi vật 4 tắc dung lên vật 8 một luc, thi vật cúng tắc dụng. 
lại vật 4 một lục. Hai lực này có cùn/ \, cũng đô lớn, nhưng ngược chiều.. 
Fg~¿* ~FA~ä BầY Fạạ “ ~Fnp 
+ Trong tương tác giữa hai vật, một lực gọi là lực tác dung, côn lực kia goi là phản lực. 
Cấp lực và phản lực có những đặc điểm sau đây : 
Lực và phản lực luôn luôn xuất hiên (hoặc mất đi) đồng thi. 
~ Lực và phản lực là hai lực trực đổi. 
~ Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào hai vật khác nhau. | 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


., Trạng lượng của mộ vật là gị 2 Viết công thức 
của trọng lực tác dụng lên một vật. 


1. Phát biểu định luật | Nutơn, Quân tính là gì? _ 5. Phát biểu và viết hệ thức của định luật II 


2, Phát biểu và viết hộ bức của địph ật |Ì NHÀ. 
Nhi, 6..Ngu những đặc điển của cặp lực vẻ phần lực” 
3. Nôu đnh nghĩa và các Inhchấtcủakhổi lượng. tongtương tắc glJehsivật. 


“ http://tieulun.hopto.org 


Vy 


7, Một vật đang chuyển động với vận lốc 
3 mls, Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó 
mất đi thì 
Á. vật ding lại nga. 

. vật đổi hướng chuyển động 

C. vật chuyển động chậm dãn rồi nới dừng lạ 
D. vật tiếp lục chuyển động theo hướng cũ với 
vận lốc 3 mỹ. 

Chọn đáp ân đừng. 

8. Câu nào đúng ? 

Á. Nốu không chịu lực nêo tác dụng thí mọi 
vật phải đứng yên, 

B..Khi không côn lực nào ác dụng lên vật nữa, 
thì vật đang chuyển động sẽ lập tức đứng lại. 
.€. Vật chuyển động được là nhở có lực ác 
dịng lên ó. 

D. Khi thấy vận tốc của vật thay đổi tị chắc 
chắn lê đã có lực tắc dụng lên vi, 

$. Một vật đang nằm yên trên mặt bản nằm 
ngang, Tại sao la có thổ khẳng định rằng bản 
đ tắc dụng một lực lên nỗ 2 

0. Trong các cách viết hệ thức của định luật 
Nlơn sau đây, cách viết nào đúng ? 

A.Ê = ma ; B.Ể 
0.Ê= mã ; D, ~Ê = mã 

11. Một vật có khổi lượng 8,0 kg rượi xuống một 
mặt phẳng nghiêng nhấn với gia tốc 2,0 mis. 
Lực gây ra gia lốc nây bằng bao nhiều ? 


mã ; 


'S sảnh độ lớn của lực này với trọng lượng 
của vật, Lấy g = 10 mis? 
Á. 1/ôN, nhỏ hơn. 
B, 16N, nhỏ hơn, 
0. 160N, lớn hơn 
D.AN, lớn hơn, 
2, Một quả bóng, khối lượng 080 kg đang nằm, 
yên tên mật đất. Một cầu hủ đã bông vớ một 


lực 250 N. Thờ gian chân lắc dụng vào bóng 
là 0020 s, Quả bóng boy đi với ốc độ 


A.001 m. 8,0,1, 
6.28 mi. D.10 ml, 

8. Trong một ai nạn gieo thông, một ô lô lải 
đâm vảo mội ð lò con đang chạy ngược 


chiều, Ô lô nào dhị lực lớn hơn ? Ô tô não 
nhận được gi lốc lớn hơn ? Hãy giải thích 

4. Để xách một túi đựng thức ăn, một người lắc. 
đụng vào túi một lực bằng 40 N hướng lên 
trên. Hãy miêu tả "phản lực" ((heo định luật) 
bằng cách chỉ ra 


a) độ lớn của phản lực 
b) hướng của phản lực. 
9) phân lực tác dụng lên vật nào ? 
‹) vật nào gây ra phản lực này 2 
6. Hãy chỉ ra cặp lực và phản lực" trong cáo 
tình huống sau : 
8) Ô lô đâm vào thanh chẩn đường ; 
b) Thủ mên bắt bông ; 
) Giỏ đập vào cônh cửa. 


CHUYỂN ĐỘNG TRÊN “ĐỆM KHÍ” 


Mấy thế kỉ đã tôi qua mà người ta vẫn không tạo ra được một thị nghiệm nào có thể kiếm chứng 
trực tiếp được định luật 1 Niu+em vi không loại bỏ được ra sát và lực hút của Trải Đất. Nhưng 


người ta vẫn tin vào định luật ny vĩ "tớ? 
p:: 


SvVUloce 


/fetlun'hopfG:öig 7" 


ó5 


Chí đến thời đại hiện nay, bằng kĩ thuật tạo ra “đêm khí”, người ta gắn như loại bỏ được 
lực ma sắt. 

VI chuyển động tr 
phản lục của “đệm khi 

“Các hình dưới đây miêu tả một thị nghiệm về chuyển động của một vải trên “đêm khí" gồm : 
— Một băng đệm khí có tiết diện ngang hình chữ Vrgước, trên hai mặt bảng cả nhiều lỗ nhỏ. 
được phân bố đều dọc theo bảng (Hính 10.7 và 10,8). 


“đệm khí” chí chịu tác dụng của bai lực cân bằng, đó là trọng lục và 


Tấm cắn 'VậLtượt 
v Cổng qungdến — Tung V4tVUtGổnggingđện 5 ai 
Ƒ_~_— 
xi ~ 
Thước folioig cành (ăn 
Hình 10.7. Hệ thống bảng độm khí Hình 1018. Tiết diện ngang 
của bang đệm lời 


~ Một vậL trượt có liết diện ngàng hình chữ V ngược, phía trên cớ rãnh để cầm các tấm cán 
quang có chiêu dài khác nhau (HÌnh 1019). 

— Hai cổng quang điện, 

= Một đông hỗ hiện số có thế đo được những khoảng thời gian tất nhỏ, cỡ 1 mẹ đến 10 ms 
(Hình 10.10) 

Dùng một mày bơm đấy không khí đã bị nén vào trong lòng tmáng, Luông khí phụt ra tứ. 
các lỗ tạo ra một “đệm khị” giữa vật và mảng khiến vật chuyển động dễ dàng. Muốn đo vận 
tốc của vật, a cẩm một tấm! cân quang vào rảnh của vật, Khi mép trước của lầm cân quang 
tới cổng quang điện thị đồng hỗ bắt đâu tính thời gian và khi mép sau đi qua cổng quang điện 
thì nô ngững lại. Đồng hỗ sẽ hiện lên thời gian để vật đi được đoạn đường . Từ đó tính được 


vận tốc của vật đi qua mỗi cổng quang điện, ø = -C-- Thí nghiêm cho thấy vật chuyển động, 


dđễu rên mãn Hư©t. ở 
Tấn ddnqumg 
Mpte 
tăbotlhý 
Hình 10.8 Vặ tượi rên bảng đảm lời nh 10.10. Đồng hồ do thời gian 


hiện số. 


http://tieulun.hopto.org 


66 SVLi0EE 


BỊ Í| LỤC HẤP DẪN ì 
ĐỊNH LUẬT VAN VẬT HẤP DẪN 


Lực nào gi cho Một Trăng chuyến động gản như tròn đều quanh Trái Đất ï Lực não giữ cho 
Trãi Đất chuyển động gân như tròn đều quanh Mặt Tröi (Hình 11.1) 


!- LỰC HẤP DẪN 


Niu-tơn là người đầu tiên đã kết hợp dược những 
kết quả quan sát thiên văn về chuyển động của các 
hành tỉnh với những kết quả nghiên cứu về sự rơi 
của các vật trên Trái Đất và do đó đã phát hiện ra 
rằng, mọi vật trong vũ trụ đêu hút nhau với một lực, 
gọi là lực hấp dắn. 

Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mật Trăng giữ cho 
Mật Trăng chuyển động quanh Trái Đất. 

Lực hấp dẫn giữa Mật Trời và các hành tỉnh giữ 
cho các hành tỉnh chuyển động quanh Mặt Trời. 


Khác với lực đàn hồi và lực ma sát là lực tiếp 
xúc, lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa, qua khoảng 
không gimn giữa các Vật. 


1l - ĐỊNH LUẬT VẠN VẶT HẤP DẪN 
1. Định luật 


Những đặc điểm của lực hấp đẫn đã được Niu-tơn 
nêu lên thành định luật sau đây, gọi là định luật vạn 
vật hấp dẫn : 

Lực háp dân giãa hai chải điểm bất là tỉ lệ thuận 
với tích hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với 
Định phương khoảng cách giữa chúng (Hình 11.2). 


MẠC THẢ 
TRng Đất 
se 
Mật Ti 
Hình 11,1 


Hình 11.2. Lực hấp dẫn giữa 
hai chất điểm nằm lrên đường 
thẳng nối hai chất điểm, 


http://tieulun.hopto.org 67 


@'->° 


vàn vử 


Hình 11.3. Lực hấp dẫn giữa hai 
vật đồng chất, cô dạng hình cầu. 


2, Hẽ thức 
„m 
Tạạ có q1) 


trong đó øw,„ mt, là khối lượng của hai chất điểm, 
là khoảng cách giữa chúng, hệ số tỉ lệ Œ được gọi 
là hông sở lấp dẫn, Hơn một thể kỉ sạu, các phép 
đo chính xúc cho thấ\ 667,10" 1ÌN.m” /kg3, 
Hệ thức (11.1) ấp dụng được cho các vật thông 
thường trong hai trường hợp. 
— Khoảng cách giữa hai vật rất lớn so với kích thước 
củu chúng ¡ 
~ Các vật đồng chất và có dạng hình cầu. Khi ấy r là 
khoảng cách giữa hai tâm và lực hấp dẫn nằm trên 
đường nổi hai tâm và đạt vào hai tâm đó (Hình 11.3). 


lII - TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA 
LỰC HẤP DẪN 


"Theo Niu-tơn thì trọng lực mà Trái Đất tác dụng lên 
một vật là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó 
"Trọng lực đặt vào một điểm đạc biệt của vật, gọi là 
trọng tâm của vật. Độ lớn của trọng lực (tức trọng 
lượng) theo (11.1) bằng ; 


(R+ 


trong đó m là khối lượng của vật, là độ cao của vật 
so với mật đất, M và / là khối lượng và bán kính 
của Trái Đất, 

MMt khác, tà lại có : P = mg 


Suy mà: 
GM 
ng (12) 
Nếu vật ở gần mặt đất (¡ << #Ð thì ; 
M 
Tờ (013) 


http://tieulun.hopto.org 


Các công thức (11.2) và (11.3) cho thấy, gia tốc _ Bảng 11. Giáviciag heođộcaoở 
rơi tự đo phụ thuộc vào độ cao w và có thể coi là _ vï4$48° 
như nhau đối với các vật ở gần mật đất (: << #). 
Các hệ quả này hoàn toàn phù hợp với thực 
nghiệm (Bảng 1.1). 


Định luật vạn vặt hấp dẫn : Lực hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuần với tích. 
hai khối lượng của chúng và tỉ lẻ nghịch với bình phương khoảng cách giữ chúng. 
mm 


sẽ 


6 à hằng số hấp dân, có giá trị bồng 6,67-10”1 Em” 

ke 
Trọng lực của một vật lä lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. 
“Trọng tâm cửa vật là điểm đặt của trọng lực của vật. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


vy 


4. Phát biểu định luật vạn vật hấp dẫn và viếthạ _ 4. Một vật khổ lượng † kg, ở trên mật đất có 


thức của lực hấp dẫn. trong lượng 10 N. Khi chuyển vật tới một điểm 
h cách tâm Trái Đất 2 (R là bán kính Trái Đất) 
.2. Nêu định nghĩa lọng lâm của vật. thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu ? 
3. Tạisao gi lốc rơi tự do và trọng lượng của vật A.1N; B.26N; 
công lên cao thị cảng giảm, G.5N; 0.10N. 


http://tieulun.hopto.org “ 


5, Hai táu thuỷ, mỗi chiếc có khối lượng 50 D00 __ 6. Trải Đất hút Mặt Trăng với một lực bằng bao 
tấn ở cách nhau 1 km. Lẩy g = 10 mís?, So nhiêu ? Cho biết khoảng cách giữa Mặt Trăng, 
sánh lực hấp dẫn giữa chúng với trọng lượng và Trái Đất là R= 38.107m, khổi lượng của 


của một quả cân cé khổi lượng 20 g. Mặt Trăng m = 7.37.10?? kg, khối lượng của 
`. Lớn hơn. Trái Đất M = 6.0.102% kg. 

B. Bằng nhau. T.. Tính trọng lượng của mệt nhà du hành vũ trụ 
C Nhỏ hơn, cô khối lượng 7Š kg khí người đồ ở 

D. Chưa thể biết a) trên Tri Đất [lấy g = 8,80 mís?) 


b) trên Mặt Trắng (lấy gạ, 170 mls), 
trên im Tỉnh ấy g„ = 8/7 mís?, 


Iiắrqmzm 


NHU-TƠN KIỂM CHỮNG ĐỊNH LUẬT VẬN VẬT HẮP DẪN NHƯ THỂ NÀO ? 
thời Niutơn người ta chưa có điều kiện làm thí nghiêm do lực hấp dẫn giữa hai khối lượng. 
Vậy, cơ sở nào đế ông tin vào sự đúng đần của định luật này ? 

Niu-tơn cho rằng, có thể kiếm chứng định luật này bằng nhiều cách. Một trang những, 
cách kiểm chứng là vận dụng định luật để tiền đoán một vài đặc điểm nào đó vẻ chuyển 
động của một hành tịnh và xem sự tiên đoán có phù hợp với kết quá quan sát được của 
hành tính đố bay không, 

Niutơn đã biết rằng, Mặt Trăng ở cách xa tm Trái Đất khoảng 60 lần so với một vật ở bề 
mặt Trái Đất. Do đó, lực hút của Trải Đất gây ra cho Mặt Trăng một gia tốc nhỏ hơn gia tốc 
Tông = 272.101” mi, Mặt khác, Nludn cũng biết rằng 
khoáng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng là r= 3,8.10* m, chu kì của Mặt Trắng T= 27,3 ngày 
đêm = 3,3.10®, nên gia tỐc hướng tâm của Mặt Tráng là 


rơi tự do (60)? lẫn, tức là d.= 


4g, _ Ag23,810% 


TT” "gan092 


,8.102 me) 


So sảnh hai giả trị cúa gia tốc, ta thấy chủng xấp xí bằng nhau. 


36 http://tieulun.hopto.org 


ý, LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO 
7z ĐỊNH LUẬT HÚC 


'Ở Trung học cơ sở ta đã biế, Lực kể là dụng cụ dùng để đo lục và bộ phận chú yếu của nó là 
một lô xo, Tuy nhiên, ta còn chưa biết được việc chế tạ lực kế dựa trên định luật vật Ì nào. 


1 - HƯỚNG VÀ ĐIỂM ĐẶT CỦA LỤC DÀN HỒI 
CỦA LÒ XO 
[ŠÏ Dùng hai tay kéo dân một lò 


ma h „.. xo (HÌnh 12.1) 
1.1L đàn hồi xuất hiện ở hai đầu của lồ X0 VÀ lề - 2 11 s3 enụ lực tạp dụng 


dụng vào các vật tiếp xúc (hay gắn) với lò xo, làm _ Sàa lò xo không 2 Hãy nâu rõ 
nó biến dạng. điểm đạt, phương và chiếu của 
-2. Hướng của lực đàn hổi ở mỗi đầu lò xo ngược với _ 4° Iự€ Bây. 

hướng của ngoại lực gây biến dạng (Hình 12.Ib). _ Ð) Tại sao lò xo chỉ dân đến một 
Cụ thể là, khí bị đấm, lực đàn hỏi của lò xo hướng __ mức nào đó thì ngừng dân ? 
theo trục của lò Ao vào phía trong, còn khỉ bị nén, . ©)KHÍthôi kéo, lực nào đã làm cho 
lạc dàn Hồi của lò xo hướng theo trục của lò xo ra !)*9lŠyại hiểu dài ban đấu ? 
ngoài 


II - ĐÔ LỚN CỦA LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO. ——. me 
ĐỊNH LUẬT HÚC Tàn " 
Ai cũng biết, muốn lồ xo dân nhiều hơn thì phải kéo — œ 
mạnh hơn. Đó là vì lực đần hồi đã túng theo để 


kẽ đu 


chống lại lực kéo. Tuy nhiên, độ lớn của lực đàn hồi _ ¬- :©*#88M9WWWAZ, 
liên quan đến độ dãn của lò xo như thế nào thì pỳ Ấn Ấn 


không phải ai cũng biết. Nhà vật lí người Anh 
Rô-bớt Húc (Robert Hooke, 1635 - 1703) là người Hình 12.1 
đâu tiên đã nghiên cứu và giải quyết được vấn đề này. 


http://tieulun.hopto.org n 


[E] Lực của lò xo ở Hình 122p 
có độ lớn bằng bao nhiêu ? Tại 
csao ? Muốn tăng lực của lò xo lên. 
2 hoặc 3 lần ta làm cách nào ? 


Hình 12.2 


Các kết quả trong Bảng 
12.1 có gợi ý cho ta một mối liên 
hệ nào không 2 Nốu có thì hãy 
phát biểu mối liên hệ đó. 


72 


1. Thí nghiệm 


Dùng một lò xo và một số quả cân giống nhau rồi 
bổ trí thí nghiệm như ở Hình 12.2. Khi chưa treo 
quả cân vào lồ xo, lờ xo chưa bị dân và có độ dài tự 
nhiên íp (Hình 12.24) Khí treo quả cân (gọi là tải) 
có trọng lượng P vào lò xo, lồ xo dãn ra đến một 
mức não đồ thì dừng lại (Hình 12.b). 


"Theo định luật III Niu-tơn thì lực mà quả cân kéo, 
lò xo và lực của lò xo kéo quả cân luôn có độ lớn 
bằng nhau và bằng Z. Khi quả cân đứng yên ta có. 
F=P=ig. 


'Treo tiếp 1, 2 quả cân vào lồ xo (Hình 12.2, d). 
Ở mỗi lần, ta đo chiều dài / của lò xo khi có tải và. 
1g khi bỏ tải rồi tính độ dãn Ai = ¡ — iạ. Sau đó ghỉ 
các kết quả vào một bảng. 


Bảng 121. Kết quổ tu được từ một lần làm tí nghiệm. 


F=P(N) 00 10 20 30 40 50 80 


Độdài!lmm) 245 285 324 388 405 446 484 
Độ dãn Ai (nm) 0 40 79 124 160 201 238 


2. Giới hạn đàn hối của lò xo 
“Thí nghiệm còn cho thấy, nếu trọng lượng của tải 
vượt quá một giá trị nào đó thì độ dãn của lồ xo sẽ 
không còn t lệ với trọng lượng của tải và khi bỏ tải 
đi thì lò xo không co được về đến chiều dài íy nữa. Tà 
nói, lồ xo đã bị kéo dãn quá giới hạn đàn hồi của nó. 


http://tieulun.hopto.org 


3. Định luật Húc 
Khi nghiên cứu mối liên hệ giữa độ lớn của lực đàn 
hồi với độ biến dạng (độ dãn hay độ nến (Hình 
12.3) của lò xo, Rô-bớt Húc đã phát hiện ra định 
luật sau đây, gọi là định luật Húc : 

Trong giúi hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàm hồi 
của lò xo tÝ lệ thuận vôi độ biển dạng của lò xo. 


Ty = k|A(| 421) 


Hệ số tỉ lệ k gọi là độ cứng (hay hệ số đàn hồi) 
của lồ xo, Khi cùng chịu một ngoại lực gây biến 
dạng, lò xo nào càng cứng thì càng ít bị biến đạng, 
do đó hệ số & cảng lớn, 

Đơn vị của độ cứng là niutơn trên mét, kí hiệu 
là Nm. 

4. Chú ý 

4) Đối với dây cao su hay dây thép, lực đàn hồi chỉ 
xuất hiện khi bị ngoại lực kéo dĩn. Vì thế trong 
trường hợp này lực đàn hối được gọi là lực cảng. 
Lực cảng có điểm đặt và hướng giống như lực đàn 
hồi của lồ xo khi bị dân, 

bJ Đối với các mật tiếp xúc bị biến dạng khi ép vào 
nhau thì lực dàn Hồi có phương vuông góc với mặt 
tiếp xúc. 


“Hình 12.3. Khilỏ xo bị nên thì độ 
nón là (lạ =1) và FạyS kílạ =). 


+ Lục ân bổcủal xo ế Hậnö cả đấu cỉa lò và tắc du vào các vật ốp ức | 


còn khi bị nén, lực đàn hối của lò xo hưởng ra ngoài, 


(hay gần) với nỏ làm nó biến dang. Khi bị dân, lực đân hồi của lô xo hướng vào trong, | 


ˆˆ Dịnh luật Húc : Trong giới hạn đân hối, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lê thuận. 


với đô biển dang của lò xo : Fạ,= &IÀ¡! 


trong đó k là đồ cùng (hay hê sổ đàn hối) của lò xo, cö đơn vì là N/m, Âƒ| = l7 = fại | 


lã đô biển dạng (độ dân hay nén) của lò xo. 
| Đối với dây cao su, dây thép... khí bị kẻo lực đàn 


hồi được gọi là lực căng. | 


TẾ bối với các một tiếp xúc bị biển dạng khi ép vào nhau, lực đàn hồi có phương vuông 


Ốc với một tiếp xúc. 


http:/#ieulun.hopto.org r4 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


8g 4, Mộtlô xo cô chiều dãi tự nhiên bằng f8 em. Lò 
+o được gi tố định tại một đầu, cởn đầu ka 
chịu một lực kêo bằng 4,5 N. Khi ấy lô xo dải 
11. Nêu những đặc điển (về phương, chiếu, điểm Š 
đãộ chà dân hi '8 ơn, Độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu 


A.30Nm; B.28NIm ; 
3ð €.18NIm; Ð. 160 Ním 
L) dy cau gu, dây ép. 5,,Mộtlô xo có chu dãi tự nhiên 30 em, khib| nên 
.e) mật phẳng tiếp xúc. lô xo đãi 24 em và lực đản hồi của nó bằng 5 N. 
2. Phâtbiểu định luật Húc Hồi Mi lự đân hới của l xo bị nên bằng 10 N 
thịckiều dải của nó bằng bao nhiêu 2 
A.18 60: 8.40 em; 
vợ C.48 em 0.22em. 


6. Treo mộtvậtcó trọng kượng 20 N vào mội lô x0, 
lò xo dân ra 10 mm, Treo một vật khôo có trọng 
lượng chưa biết vào lò 30, nó dân ra 80 mm, 


3. Phải treo một vật có lrọng lượng bằng bao 
nhiêu vào một lô xo có độ cứng k= 100 Ním 


để nó dân ra được 10 cm ? : 

A 1000N; B.00N; 8) TÍnh độ cứng của lò xo. 

C.10N; Đ.1N b) Tính trọng lượng chưa biết 
LỰC KẾ 


Dựa vào định luật Húc người ta chế tạo 
ra lực kế: Trên lực kế, ứng với tôi vạch. 
chịa độ người ta không ghỉ các giá trị của 


h 
độ dan mà ghỉ giá tị của lúc đàn hỏi — |ễ 
tương ứng, Tuy theo công dụng mà lục kế lễ 
có cấu to và hình dạng khác nhau (HÌnh — 


12,4), Tuy nhiên, bộ phân chủ yếu vẫn là 
một lô xo. 
Lực kế là môi dụng cụ do lục rất thuận 
tiên nhưng không được chính xác lắm 
Khi sử dụng, không được đo lực lớn quá 
giới hạn đân hồi của lò xo lực kể, Hình 12.4. Ba kiểu lực kế là 


Ï 
¿ 


74 http://tieulun.hopto.org 


E LỰC MA SÁT 


Người ta thường nói đến lực mã sát như nói đến một lực cán trớ chuyển độn, Nếu chỉ có lực ma 
sáthỉ mọi trục của động cơ sẽ ngững quay, rnơi bánh xe sẽ ngững lân 

Nhưng nếu không có lực ma sát thì ta không thế đi bộ hay đĩ xe được. Tại sao vậy ? 

Việc nghiên cứu lực ma st sẽ giúp fa nhận ra và giái thích được nhiều hiện tượng mã ta không 
ngờ là đã có lực ma sảt tham gia, thậm chí còn giữ vai trỏ chú yếu 


1 LỤC MA SÁT TRƯỢT 

Ở Trung học cơ sở ta đã biết, khi một vật chuyển. 
động trượt trên một bể mật, thì bề mật tác dụng lên 
vật (tại chỗ tiếp xúc) một lực ma sát trượt cản trở 
chuyển động của vật trên mật đó. 


1. Đo độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào ? tnISũ 
nh 13. 


Tihí nghiệm + Móc lực kế vào một khúc gỗ hình hộp. 
chữ nhật đật trên bàn rồi kéo theo phương ngang, 
cho khúc gỗ chuyển động gần như thẳng đếu 
(Hình 13.1), Khi ấy, lực kế chỉ độ lớn của lực ma sát 
trượt tác dụng vào vật. Ta làm như thế vài lần. mỗi. rấÿ pộ lớn của lực ma sắt trượt 


ân ghỉ giá trị mà lực kế chỉ. Sau đó lấy giá 


trị tr"R. phụ thuộc vào những yếu tố nào 


bình làm độ lớn của lực ma sắt trượt, [ST trong các yếu tố sau đây 2 
~ Diện ích tiếp xúc của khúc gỗ 
với một bản. 
2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ tUỘC - — Tác độ của khủe gỗ. 
những yếu tố nào ? — Áp lực lên mặt iếp xúc. 
CCức thí nghiệm cho thấy, độ lớn của lực ma sắt trượ : __ ~ Bản chất và các điều kiện bể. 
a) không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ _ mặt (độ nhậm, đô sạch, độ 


; khô,..) của các mạ iếp xí 
NEW Em hãy thử nêu các phương án 
b) ỉ lệ với độ lớn của áp lự thí nghiệm kiểm chứng, tong đó 
c) phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt — chỉ thay đổi một yếu tổ còn các 
tiếp sức. yếu lố khác thì gữ nguyên 


http:/tieulun.hopto.org 78 


Bảng T31. Hệ số ma sất tượ (gắn 
.đing) của một số cặp vật lệu, 


Vtiệu H 
Gỗ bên gỗ —— 02 
Tháp tên tép tã7 
Nhôn tên hếp tơ 
Kemloditên km kại tạ 
(8ã bố tơi) 

Nước đảtrên nước đã 009 
Cá sụn bể lông thô 07 
Cao suiển b ngời 05 
Thuỷ In tên Đutnh 04 


Sủng cho hôn bị lấn trên 
mật Sản nằm ngang 
3) Tại sao hòn bị lăn châm dần ? 


b) Tại seo hòn bị lăn được một 
đoạn đường khá xa mới dừng lại ? 


Hình 13.2 


Hình 13.3 


76 


3. Hẽ số ma sát trượt 


Hệ số tỉ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn 
của ấp lực được gọi là hệ số mua xát ¡rượt, kí hiệu là ự, 


ly = HE: đ3.1) 


Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình 
trạng của hai mặt tiếp xúc. Nó không có đơn vị và 
được dùng để tính độ lớn của lực ma sắt trượt 


4. Công thức của lực ma sát trượt. 


Tấ = HN (132) 


II - LỰC MA SÁT LĂN. 


Tựe ma sát lân xuất hiện khi một vật lần trên mặt 
một vật khác, để cản lại chuyển động lăn của vật. 
"Thí nghiệm cho thấy lực ma sắt lần rất nhỏ so với 
lực ma sát trượt. 

Trong trường hợp ma sát trượt có hại cẩn phải 
siäm thì người ta thường dùng con lần hay ổ bì đặt xen 
vào giữa hai mặt tiếp xúc (Hình 13.2 và Hình 13.3). 


II - LỰC MA SÁT NGHỈ 


1. Thế nào là lực ma sát nghỉ ? 
Ở thí nghiệm trên Hình 13.1, nếu ta kéo lực kế với 
một lực nhỏ thì khúc gỗ chưa chuyển động. Mặt 
bàn đã tác dụng vào khúc gỗ lực mơ sát nghỉ cân 
bằng với lực kéo, làm khúc gỗ đứng yên. 


http://tieulun.hopto.org 


2. Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ 


4) Lực ma sắt nghỉ có hướng ngược với hướng của lực tác dụng 
song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn bảng độ lớn của lực tác 
dụng, khí vật cồn chưa chuyển động. 


b) Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào. 
đó thì vật sẽ trượt. Điều đỏ chứng tồ lực ma sát ngh có độ lớn cực đại 
bằng giá trị nà) 

“Thí nghiệm còn chứng tỏ, khi vật trượt, lục ma sắt trượt nhỏ hơn lực 
ma sát nghỉ cực đại. 


3. Vai trò của lực ma sát nghì 


Nhờ có lực ma sát nghỉ ta mới cầm được các vật trên tay, đỉnh mới 
được giữ lại ở tường, sợi mới kết được thành vải. Cũng nhờ có lực 
ma sát nghỉ mà dây cua roa chuyển động, bàng chuyển chuyển 
được các vật từ nơi này đến nơi khác, Đổi với người, động vật, xe 
cộ, lực ma sắt nghĩ đóng vai trồ ực phát động lầm cho các vật 
chuyển động được, 

Khi người đi (Hình 13.4), bàn chân đạp vào mặt đất một lực 
ma sắt nghỉ Ẩn, hướng về phía sau, 

Mật đất đã tác dụng vào bàn chân một lực ma sắt nghỉ 
Fạ„„ hướng về phía trước (Hình 13.4). Lực này đồng vai trò 
lực phát động làm cho người đi được. 

Ví dụ : Một thùng gỗ có trọng lượng 24 N chuyển động thẳng đều trên 
sàn nhà nhờ một lực đẩy nằm ngang có dộ lớn 53 N, 


ø) Tìm hệ ố ma sắt trượt giữa thùng gỗ và sàn nhà, 


b) Thủng gỗ lúc đầu đứng yên. Nếu la đẩy nó bằng một lực S3 N theo 
phương ngang thì nổ có chuyển động không ? 


Giải :a) Do sàn nhà nằm ngang nên : N = P = 240, 


Vì thùng gỗ chuyển động thẳng đều : 
Tuy =F=33NỈ 


đau 


HỆ số ma sĩt trượt : #4 = —Ẩ” 


.) Không. Vì lực để làm cho thùng gỗ chuyển động từ dứng yên lớn hơn lực 
giữ cho thùng gỗ chuyển động thẳng đều. 


http://tieulun.hopto.org 


Hình 13.4 


77 


Lực ma sắt trượt : 

— _ Xuất hiên ở mát tiếp xúc của vất đang trượt trên một bể mắt ; 
'Có hướng ngược với hưởng của vận tốc ; 

~__ Có đồ lớn t lệ với độ lớn cửa áp lực ; | 


Hê số tỉ lệ giữa đồ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của äp lực gọi là hệ sổ ma 
sát trượt. Hệ số ma sắt trượt phụ thuộc vào vật liệu và tỉnh trạng cửa hai mặt tiến 
Xúc vã được diing để tính lực ma sắt trượt. 


Công thức : F„...= MỊN 
Lực ma sắt lần : 


Xuất hiên ở chỗ tiếp xúc cúa vật với bể mặt mà vặt lăn trên đỏ để cản trỏ 
chuyển động lăn ; 


Tất nhỏ so với ma sắt trượt. 
Lực ma sát nghỉ : 


'Xuất hiện ở mật tiếp xúc của vật với bể mặt để giữ cho văt đúng yên trên bế 
mặt đó khi vật bị mốt lực tắc dung song song Với mắt tiếp xúc ; 


Có độ lớn cực đại lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sắt trượt. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


vy 

1. Nêu những đặc điểm của lực ma sát tượ. —_ Á- Trong các cách iết côngthức củalực ma sát 

2. Hệ số me d tu la gì? Nó thụ luộc ào — TU00608,4.h480hođỨg? 
những yếu tổ nao ? Viết công thức của ema — À- ng EM ? 8. fny = BÍ ¡ 
csất rƯỢT. C.ỂNg = MÂU ¡ D. nạ = 

3, Nêu những đặc điểm của lực ma sảt nghỉ. — s, quyển sách nằm yên rên mặt bản rằm 

ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không ? 
18 http://tieulun.hopto.org 


6, Điều gị xây ra đối với hệ số ma sát giữa hai Á.38m; B.45m; 
mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đồ tằng lên? .5†m; 0.87 m. 


A. Tâng lên ¡ B. Giảm đi ; .8..Mộttủ lạnh có trọng lượng 890 N chuyển động 
C.Không thay đổi; — D.Khôngbiếtđược. thẳng đếu trên sản nhã. Hệ số ma sát trượt 
7. Một vận động viên môn hốc cây (môn khúc giữa lũ lạnh và sân nhà là 0 51. Hỗi lực đẩy tủ 
côn cầu) dùng gây gạt quả bóng để truyền lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu. ï 
cửo nó mộlốc độ đầu 10 mìs, Hệ số ma sát —_ Với lực đẩy im được có tiể làm cho t lạnh 
trượt giữa quả bông và mặt băng là 0,10.Lấy —_ Chuyển động từ rạng tải nghỉ được không ? 
g = 9/8 mie?, Hỏi quả bóng đi được một đoạn 
đường bằng bao nhiều thì đững lại ? 


LÁI XE VÀ MA SÁT 

Người lãi ve mây hình như coi việc làm xe chuyển bảnh lä một việc làm đơn gin. Chỉ cản “bật khoá: 
điện”, “ấn nút khới động cho động cơ hoại động, vào số rồi tăng gã” là xong, Nhưng thứ hỏi họ có biết 
những lục nào liên quan đến việc làm xe chuyển bánh không ? 

Nguyên nhân làm cho xe chuyển động như sau Khi động cơ hoạt động lâm quay bảnh Xe 
phảt động tì bảnh xe này tác dựng vao mặt đường một lực hướng vệ phía sau, Mặt đường tác 
đụng vào bánh xe phái động một phần lực hưởng về phía trước làm bảnh xe chuyển động. Nếu 
không có ma sắt giữn lốp xe và mặt đường thì các bảnh xe không thể lắc dụng lực vào mặt 
đường và do đô xe không chịu tác dụng của phân lực, nên không chuyển động được, Như vậy 
việc gây ra gia tốc cho xe đời hôi phái có ma sát. Nước trên mặt (lường làm giảm mã sát và dờ 
độ làm giảm khả năng của người lái xe kiểm soát tốc độ và hướng của xe. VÌ thể khi gặp trời 
mưa, lãi xe phải piảm tốc độ của Xe. 

Lực cán của không khí cũng là một dạng của lực ma sát. Khi xe máy chuyển đồng lhì không 
khí sẽ sinh ra một lực cắn trớ chuyến động của xe. Lực cán này có hướng ngược với hướng 
chuyển động của xe và có độ lớn tí lệ với tốc độ : Ƒ ~ ø. Nếu xe chạy nhanh thì lực cần của 
Không khí sẽ lớn. Khi lực cán của không khí và lực ma sắt giữa bánh xe và mật dưỡng cân bằng 
với lực phát động thỉ xe sẽ chuyển động đều. 


http://tieulun.hopto.org 79 


5ƒ LỤC HƯỚNG TÂM 


— Tại sao đường ö tô ở những đoạn cong thường phái làm nghiêng † 
— Tại sao ở chỗ rẽ bằng phẳng cần đạt biến chí dẫn tốc độ cho ö tô? 
— Tại sao vệ tỉnh nhân tạo bay được vòng quanh Trải Đất ? 


Hình 144. TT 


80 


1 - LỰC HƯỚNG TÁM 


1, Định nghĩa. 


Như đã biết, vật chuyển động tròn đều có gia tốc. 
hướng tâm. Theo định luật II Niu-tơn thì phải có lực 
tác dụng lên vật để gây ra gia tốc đó, 

Lực (hay hợp lực của các lực) tắc dựng vào một 
vật chuyển động trìn đều và gáy na cho vật gía tốt: 
hướng tâm gọi là lực hướng tâm. 


đ4.1) 


3. Ví dụ 


4) Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vệ tỉnh nhân tạo 
đồng vai trò lực hướng tâm. Lực này gây ra cho vệ 
tỉnh gia tốc hướng tâm, giữ cho nó chuyển động. 
trồn đều quanh Trái Đất (Hình 14.1). 
http://tieulun.hopto.org 


b] Đặt một vật lên một chiếc bàn quay, Khi bàn chưa 
quay, vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân 
bằng, đồ là trọng lực và phần lực Ñ của mặt hàn. _—— 


Cho bàn quay từ từ, ta thấy vật quay theo, Khi bàn 
quay, bàn tác dụng thêm vào vật một lực ma sát 
nghỉ hướng vào tâm, Lực này gây ra cho vật gia tốc. 
hướng tâm, giữ vật chuyển động tròn đều (Hình. 
14.3). Ở ví dụ này, lực sa sát nghỉ đồng vai trò lực 
hướng tâm 


Hình 14.2 


TRÏ a) Lực nào đã gây ra gia tốc 
hướng lâm cho vật ? 
e) Đường ð tð và đường sắt ở những đoạn cong  b) Tại sao khi bản quay nhanh 
thường phải làm nghiêng vế phía tâm cong đến một Hộ bọ) bạ thì vật sẽ 
(Mình 14.3), Khi xe ô ô, tầu hoá di đến đoạn cong, _ Y9 "8 n994i Đã 
phân lực Ä' của mật đường không cân bằng với 
trọng lực nữa. Hợp lực của hai lực này nâm 
ngúng hướng vào tâm của quỹ đạo, làm ô tô, tầu hoả 
chuyển động được dễ dàng, 


Hình 14.3. Đoạn đường sắt nghiêng 


II - CHUYỂN ĐÔNG LI TÂM. 


KT ung 


1. Trở lại ví dụ một vật trên bàn quay (Hình 14.2). 21M. S 
'Nếu tăng tốc độ góc ¿2 của bàn quay đến một gi Z1 


nào đó thì lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn lực mài \ 
hướng tâm cần thiết (Fạ, giữ cho vật | ý s(x 


mô) 


chuyển động tròn. Khi ấy, vật trượt trên bần ra xã kà 4 7, 

tâm quay, rồi võng ra khỏi bàn theo phương tếp — À `, v./ 

tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật làn óc 24 

được gọi là chuyển động lỉ tám (Hình 14.4), Hình 14.4 


http://tieulun.hopto.org 81 


SVLIOEA 


2. Chuyển động lì tâm có nhiều ứng dụng thực tế. 
@Œb Máy vắt li tâm là một ví dụ. Đặt vải ướt vào trong, 
l 3 cái lổng làm bằng lưới kìm loại của máy vất 
kề sgữ (Hình 14.5). Khi cho máy quay nhanh, lực liên kết 
Hìh145 — CĐ giữa nước và vải không đỏ lớn để đồng vai trồ lực 
hướng tâm. Khi ấy, nước tách ra khỏi vải thành giọt 
và bắn ra ngoài theo lỗ lưới. 


.3. Chuyển động li tâm cũng có khi phải tránh. Nếu 


_ L đến chỗ rề bảng phẳng mà ö tô chạy nhanh quá, thì 
Ãsem, |feaneemr lực ma sắt nghỉ cực đại không đủ lớn để đóng vai 
LỚN: trò lực hướng tâm giữ cho õ tô chuyển động trồn. 
Ô 1ô sẽ trượt lí tâm, dễ gây ra tai nạn giao thông. 

Hình 14.6 (Hình 14.6). 


Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động trön đều và gây ra | 
cho vật gia tốc hướng tầm goi là lực hướng tâm. 


Công thức của lực hướng tôm :f,,< PP” = muổy 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


lẽ vy 


1. Phát biểu và viết công thức của lực hướng làm. Ắ- Mử Me oi MIEDĐ bi b3 
_ trột chiếc bản quay. Ï quay bản 

2. ø) Lực hướng tâm có phải là một loại lực mổi — pn sg vàng Tmnái tông! eo hiệu để vật 
nhự lo hếp dẫn hoy Mông 9 không văng ra khỗi bản ? Cho Biết mặt bản 
B) Nếu nói (frong ví dụ b sách giáo khoa} hình tròn, bán kính † m. Lực ma sát nghỉ 
vật iu 4 lực là Z, Ñ, ,.. và Ể, thì đúng cực đại bằng 0,08 N 
hay sai Tại ao ? 

3. Nôu rội vài ứng dụng của chuyển động ôm 


82 http://tieulun.hopto.org ....., 


5. Một tô có khổi lượng 1 200 kợ chuyển động 7. Hãy gi ch các hiện lượng sau đây bằng 
đếu qua tôi đoạn cấu vướ (oi là cùng tên) — _ chuyển động êm 
vớ tố độ 39 kmh.Hồiáp lựa của 6l vào mặt : th 
đương tạ đến anh Anh 147) hằng an BÉ 0+ Địa thuc by lợn bia 
nhiều? Biểtbán kính cong của đoạn cầu vượt TU NA nang 
Re 0= tổ: b) Thừng gặt quân áo của mây gặt có rhiều 

l thủng nhỗ ở thành xung quanh (Hình 14). 

A11780N; 8.11 880; Ở công đoạn vắt nước, van xã nước mổ ta và 
G.14400N; 0.960. thừng quy nhanh lâm quần ảo ráo nước. 


Lò 

Hình 14.7 

Một về tỉnh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ, 
cao h bằng bên kinh R của Trái Đất. Cho 


=6 400 km và lấy g= 10 mÍs?, Hãy tĩh tốc 
độ và chủ kì quay của vệ nh. Hình 14.8 


'VỆ TINH NHÂN TẠO CÚA TRÁI ĐẤT 

Niu-tơn đã nêu ý tưởng như sau ; 

khí quyến của Trãi Đất và nếu súng đú mạnh, thỉ nó có thề phông viên đạn tại bác váo quý 
oi xuống đất. Nếu vận tốc của dạn lớn hơn thì no đi theo quỹ đạo Ø hoặc và rơi xuống đất 
Nếu vặn tốc cúa đạn đú lớn thì nó bay vòng quanh Trái Dất theo quỹ đạo Ø. Khi ấy nỏ trở 


TỐC ĐỘ VŨ TRỤ - VỆ TINH VIỄN THÔNG 


1. Tốc độ vũ trụ cấp Ï 
Khi vệ Linh chuyển động tròn đêu quanh Trái Đất, lục hấp dẫn 
ccủn Trải Đất tác dụng lên vệ tịnh đông vai trỏ lực hướng tâm 
đại = đụ 
GmM_ _ mụt 
WR+ht “R+h 
tông đó m là khổi lượng của vệ tĩnh. Từ phương trình trên, 


suy ra " ha 
„m linh Hình 14:9 


http://tieulun.hopto.org 83 


Đối với các vệ tỉnh nhân tao được phòng ở gn mặt đất (¡<< R, tà có: 


".= 


Thay #= 9,8 tứ, K= 6,4.10 m, ta được ø = 7/9 kưjs. Đỏ là tốc độ ném ngang cẩn gầy ra 
cho một vật để nô không rơi tử lại mật đất, mà trở thành vệ tỉnh của Trái Đất. Người ta gọi tốc 
lộ 7/3 kmW là tốc độ vũ tụ cấp I. 

Năm 1957, lần đâu tiên trong lịch sử loài người, Liên Xô (cũ) đã dũng tên lửa phóng thành 
công vệ tỉnh nhân tạo cúa Trải Đất, Vệ tịnh dầu tiên này có khối lượng 85 kg, bay một vòng 
quanh Trải Đất hết 96 phút. 


.3. Vệ tỉnh viễn thông, 


Người ta dùng những vệ tính địa tĩnh làm vệ tỉnh viễn thông, Vệ tỉnh địa tĩnh có quỹ đạo 
chuyển động nằm trong mật phẳng của xích đạo và ở cách tâm Trái Đất 42 000 km. 


LỞ độ cao này, chúng có chu kỉ quay đủng bằng chủ kì quay của Trái Đất quanh trục cúa 
nó, tức là bằng 24 giớ, Vì thể chúng đúng yên tương đổi so với Trải Đất, Do đồ, từ một máy 
pháLớ trên mật đất có thế phát một chùm sóng vô tuyến cực ngắn luôn hướng tới vệ tình. Vệ 
tình thu chùm sống và phát về trạm thu trên mát đất (Hình 14.10). Vĩ các vệ tình địa tính ở rất 
cao sơ với bẫu khí quyền, nên vùng phủ sóng là ất rộng, Thêm nữa, chủng không bị sức cân 
của không khí nên có thế ở lầu dại trên quỹ đạo đó, 


"Vệ nh dhyển 
động mộtvong 
mátã4 gỡ 


Hình 14.10 


8 http://tieulun.hopto.org 


BÀI TOÁN VỀ CHUYỀN ĐỘNG 
NÉM NGANG 


“Chuyến động ném là chuyển động thưởng gập ong đời sống và rong kĩ thuật, Ví dụ ; 
— Người lái mấy bay phải thả hàng cửu tr từ vị trí nào để hàng rơi trứng mục tiêu ‡ 
— Pháo thủ phái hướng nông súng đại bắc chếch một góc bằng bao nhiêu để bắn đạn trng đích ? 
— Vận đông viên phái chọn góc ném bằng bao nhiêu để ném tạ, nẻm lao được xa nhất † 

“Trong bãi nãy ta chỉ khảo st chuyển động nẽm, đơn gián nhất là chuyển đông ném ngan. 


1 - KHẢO SÁT CHUYỂN ĐỌNG NÊM NGANG .0.% My XU 
Tà hãy khảo sát chuyển động của một vật bị ném. _ ị 
ngang từ một điểm Ø Ở độ cao Ít so với mật đất. Sau. g MỊ l 
khi được truyền một vận tốc đấu fjạ, vật chỉ còn | Ẽ 
chịu tác dụng của trọng lực (bỏ qua sức cản của | 
không khí). *»ninrrneseeerotesbiet 
ym)! 
Hình 15.1. Phân nh chuyển động 
1. Chọn hệ toa độ .têm ngang thành hai chuyển động 
thành phần. 


Tà chọn hệ toạ độ Đề-các có gốc tại Ó, trục hoành 
.Óy hướng theo veetơ vận tốc. ụ, trục tung Øy hướng 


theo vectơ trọng lực (Hình 13.1). 


2. Phân tích chuyển động ném ngang 

Khi vật A chuyển động thì các hình chiếu M,, và M,, 
của nó trên hai trục toạ độ cũng chuyển động theo 
(Hình 15.1. 

Chuyểển dậng của các hình chiếu M, và M, gọi là 
các chuyển động thành phản của vật M. Như vậy, ta đã 
phân tích chuyến động ném ngang thành hai chuyển 
động thành phần trên hai trục toạ độ Øx và 2y. 


http://tieulun.hopto.org 85 


Hãy áp dụng định luật lL 
Niutơn theo mỗi trục toạ độ để 
im các gia tốc a,„ a, của hai 
chuyển động thành phẩn. 

Kết hợp với điều kiện ban đầu 
về vận tốc (tạ, tụy), hãy xác 
định tính chất của mỗi chuyển 
động thành phần. 


xin)! 


Hình 15.2. Quỹ đạo parabol của 
vật ném ngang. 


%6 


3. Xác định các chuyển động thành phần 
4) Các phương trình của chuyển động thành phần 
theo trục Ớv của M, Tà : 


a.=0 


b) Cúc phương trình của chuyển động thành phần 
theo trục Óy của M, là: 


k Hổ (54) 
0y =ạt 


(55) 
(156) 


II - XÁC ĐỊNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT 

Tổng hợp hai chuyển động thành phẩn ta được 
chuyển động của vật 

1. Dạng của quỹ đạo. 

Từ hai phương trình của hai chuyển động thành 
phần (15.3) và (15.6) ta rút ra được phương trình~ 
quỹ đạo của vật : 


P (57) 


Phương trình (15.7) cho thấy, quỹ đạo của vật có 
dạng parabol (Hình 15.2). 


2. Thời gian chuyển động 

“Thời gian chuyển động của vật bị ném ngang bằng 

thời gian chuyển động thành phần. Từ đó suy ra, thồi 

gian chuyển động của vật bị nếm ngang bằng thời 

gian rơi tự do của vật được thủ từ cũng một độ cao : 
Thay y = ñ vào (15.6) tạ được : 


lan 


158 
§ (1548) 


http://tieulun.hopto.org 


3. Tầm ném xa TÊỂ Một vật được nẻm ngang ở 


š h : ¿, _ độ cao h = 80 m với vận tốc đầu 
“gi là m ném xa (dnh theo phương ngavg), là có! „CC 20 mụ:, Lấy ý = 10 mt, 


.8) Tính thời gian chuyển động và 
L= Xa, = tự tụ, = (5.9) tắm bay xa của vật. 
b) Lập phương trình quỹ đạo của vật. 


Thí nghiệm đã xác nhận 
III - THÍ NGHIỆM KIỂM CHỪNG điều gì? 
“Thí nghiệm bố trí như ở Hình 15.3 cho thấy, sau khi 

búa đập vào thanh thép, bì A chuyển động ném 

ngang còn bi # rơi tự do. Cả hai đều chạm đất củng 

một lúc. E#l 


ñ 
Hình 18.4. Ảnh (0ã được xử I) Hình 15.3. Bì B được thanh tháp. 


của hai bí A và B đang chuyển đân hồi p vào vật đồ. Khi dùng búa. 

động. Ta thấy hai bị luôn ở cùng. đập vào Ihanh (bẻp, thanh thắp gạt 

một độ cao tị A rồi khỏi vật đồ, đồng thời không 
đp vào bị B nữa làm bí B rơi 


Chuyến động nêm ngang có thể phân tích thành hai chuyển đông thành phần theo. 
hai trục toa độ (gốc Ø tai vị trí ném, trục Øx hướng theo Vectø vận tốc đầu 7,, trục 
Oy hướng theo vecto trọng lực). 

Chuyến đông thành phần theo trục Øx: Chuyến động thành phần theo trục Øy. 
là chuyến đông thẳng đếu với các là chuyển đông rơi tự do với các 


phương trình : a,=0 phương trình : 2,“ 
0, tạ ty gL 
x=uạt ve seẺ 


Biết hai chuyển đông thành phần, ta suy ra được chuyển đông của vật. 
+ Quỹ đạo của chuyển đông nêm ngang có dang parabol. % 
¬+Thôi gian chuyển động bằng di gian rơi lựdo của vật được hả tử cùng độ c0 : £ ./ 


+ Tắm nêm vã: La 0E= tụ JS 
ÝV; 


http://tieulun.hopto.org 87 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


lØ B. 4 chạm đất sau. 
.C. Cả hai chạm đất cùng một lúc. 


1. Để khảo sát chuyển động nêm ngang, ta D. Chưa đủ thông tin để trả li 
chọn hệ loạ độ Đề-các như thế nào là tích — 8, Một máy bay bay theo phương ngang ở độ 
hợp nhất ? Nêu cách phân tích chuyển động. cao 10 km với tốc độ 720 kruh. Viên phi công. 
nẻm ngang thành hai chuyển động thành phải thả quả bom tử xa cách mục tiêu (theo 
phần lheo hai trục của hệ toạ độ đó. phương ngang) bao nhiêu đổ quả bom rơi 


'2.. Viếtcác phương trình của hai chuyển động thành trúng tục tiêu ? Lấy g = 10 m/s2, Võ một cách 
phấn của chuyển động nóm ngang và cho tiết 'gần đùng dạng quỹ đạo của quả bom. 
Ảnh chất của mỗi chuyển động thành phổ"... §, Mọi họ bị lăn dọc theo mội cạnh da một 
3, Lập phương trình quỹ đạo của chuyển động mặt bàn hính chữ nhật nằm ngang cao. 
ném ngang, các công thức nh hổi gan a=1,25m Khirakhỏi mép bàn,nôrơi xuống 
chuyển động và tắm nêm xa, nén nhà tại điểm cách mép bản L = 1,80 m 
Vợ (heo phương ngang) ? Lấy g = 10 misẺ 


ủa hôn bỉ l 
4. BÌA dó khối lượng lớn gấp đô bÌ 8, Cùng một — Thổ ganrơiciahonbila 


We tại mái nhà, bị A được thả tơi còn bị8 — À-035$¡ B, 0,128 §; 

được nêm \h6o phương ngang. Bỏ qua sức __ C-D5$¡ 0.0/26 s. 

cẩn của không Mhí 7. Vớisổ liệu cửa bải6, bồi tốc độ của viên bi lúc 

Hãy cho biết câu nào dưới đây là đúng 2 rở khỏi bản ? 

Á.A chạm đất trước Á, 4/28 mmls ¡ B.8 ms; 
©.12m&; D.ô mh, 


MÔN NÊM TẠ VÀ NỀM LAO. 


Nếu em là người yêu thích môn nêm tạ, hẻm lao thì sau khi học xong bài này em có thể hói 
Tại sa khi nêm lạ phải chọn góc nêm cảng gản giả tị 43,39 cành tốt † 
+ Tại sa nêm lao xa hơn ném lạ nếu như quỹ đạo độc lập với khối lượng ? 


Với một lốc độ nớm như nhau, tâm nêm xa phụ thuộc vào hại yếu ổ, lò à góc nêm và độ cao 
bạn đầu, Nếu né từ mặt đất thì tâm xa cục dại kh góc nẻm bằng 45", Tạ được nẻm ở độ cao 
khoảng 2 m nén ước nêm tối ưu chỉ hơn 42" môi chút, Kí lục thế giới về môn ném tạ là 22 miứng 
với gốC nề 42,4” và tốc độ nẻm vào cờ 14 m\s, TÂm xã của vật rất nhạy cảm với góc nêm, Nếu 
BỐC nêm là 419 ức là giám chứtxiu thì tắm xa đã giảm bắn đ, chỉ cờn bằng 15m, KỈ lục thể giới vê 
môn nêm lào là H0 m từng với lóc độ nêm vào cỡ 3U nựá. Sự khác nhau vẻ ốc độ đâu giữa ném lạ 
và ném lao là đo khổi lượng của vật nêm. Tạ có khổi lo ‹ còn lao có khối lượng 08 kự, 
1c là nhỏ hơn khoảng 9 lần. Do dô, lục của tay khi duỗi thắng đã truyền cho lao một gì tốc lớn 
ấp 9lần so vớt, Tốc độ mà ao có được lúc dhi tay lớn gấp ba ân s với lạ = V22 «là đoạn 
đường bàn tay di được khí duối tay, vào khoáng 07m). Đấy là chưa kể đến động tác quay và dướn, 
người Ó môn nêm la, hay chạy và qay tay ở môn nẻm lao, cong Iruyễn thêm cho vật rmột tốc độ 
phụ vào khoảnh vải tá, Vì thế mà nêm lao xã hơn nêm tạ, 


ôn sức cản của không khí ‡ Đổi với ném tạ sức căn của không khi cỏ ảnh hưởng tương đối 
ếu, nó làm giảm tắm nêm xa tự 0,1 đến (2 m, Cờn đổ vi nêm lạ, súc cán của không khi dàng kế, 


88 http://tieulun.hopto.org 


Z*Ì` THỰC HÀNH : 


ID XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT 


Hình 16.1. Bộ thí 
nghiệm xác định 
ộ sỐ ma sái 


1~ MỤC ĐÍCH 


Vận dụng phương pháp động lực học để nghiên cứu lực ma sát 
túc dụng vào một vật chuyển động trên mật phẳng nghiêng. Xác 
định hệ số ma sắt trượt, so sánh giá trị thu được từ thực nghiệm 
với số liệu cho trong Bảng 13.1 (sách giáo khoa Vật lí 10). 


II - CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


1. Cho một vật nằm trên mật phẳng nghiêng P, với góc nghiêng 
so với mật nằm ngang. Khi đ nhỏ, vật vẫn nằm yên trên #, 
không chuyển động, Tang dần độ nghiêng, ở > ø,, vật chuyển. 
động trượt xuống với gia tốc ø. Độ lớn của ø chỉ phụ thuộc góc 
nghiêng œ và hệ số „u, ~ gọi là hệ xổ md xát trượt ; 

(SinØ ~ ,ucosØ) (6.1) 


Bằng cách đo ø và ứ, ta xác định được hệ số ma sắt trượt 1, : 


han (62) 


http://tieulun.hopto.org ao 


Gia tốc ø xác định theo công thức 


^T, trong đồ quãng 
f 

dường đi được s đo bằng thước milimét, thời gian r đo bằng đồng 
hồ đo thời gian hiện số, điều khiển bằng công tắc và cổng quang 
điện. Góc nghiêng ø có thể đọc ngay trên thước đo góc có quả 
đọi, gắn vào mật phẳng nghiêng. 


II - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 

1, Mặt phẳng nghiêng có gắn thước đo góc và quả dọi. 

-3. Nam châm điện gần ở đầu // của mật phẳng nghiêng, có hộp 
công tắc đồng ngất để giữ VÀ thả vật trượt. 

3. Giá đỡ mặt phẳng nghiêng. 


4..Trụ kim loại (thép) đường kính 3 em, cao 3 cm dùng làm 
VẬT ƯỢI, 


5..Máy đo thồi gian có cổng quang điện E 
6. Thước thẳng BÖ0 mm. 
'7..Một ke vuông ba chiều dùng xúc định vị trí đầu của vật trượt. 


IV - LẮP RÁP THÍ NGHIỆM 


1. Đặt máng nghiêng có lắp nam châm điện N (Hình 16.1) và 
cổng quang điện E lên giá đỡ. Nam châm điện Á được lắp ở 
đầu H của máng nghiêng, nối qua hộp công tắc và cắm vào ổ 
A của đồng hồ đo thời gian (Xem Hình 8.2, Bài 8) nhờ một 
phích cấm có 5 chân. Cổng quang điện E_ nổi vào ổ 8 của 
đồng hồ đo thời gian. 

2. Hạ thấp khớp nổi để giảm góc nghiêng œ, sao cho khí đạt 
mật đầy trụ thép lên máng, trụ không thể tự trượt xuống. Điều 
chỉnh thăng bảng cho máng nghiêng nhờ các chân vít của giá 
đỡ, sao cho dây đợi song song với mặt phẳng của thước đo góc. 


http://tieulun.hopto.org 


V - TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM. 


1. Xác định góc nghiêng giỏi han œạ để vật bắt đầu trượt 
trên mặt phẳng nghiêng. 

4) Đặt. mật đấy trụ thép lên mật phẳng nghiêng. Tăng đẩn góc 
nghiêng œ bằng cách đầy từ từ đầu / của nó, để máng nghiêng 
trượt trên thanh ngang của giá đỡ. Chú ý giữ chắc giá đỡ. 


») Khi vật bắt đầu trượt thì dùng đẩy. Đọc và ghỉ giá trị dụ, vào 
Bắng 16.1. 


2. Đo hệ số ma sát trượt 


ø) Đưa khớp nổi lên vị trí cao hơn để tạo góc nghiêng œ > đặ, 
Đọc giá trị ở, ghi vào Bảng l6. 


b) Đồng hồ đo thời gian làm việc ở MODE A ©+ Ö và thang đo 
9/999 s, Bật khoá để đưa điện vào đồng hồ đo thời gian hiện 
xổ. Khi đồ nam châm diện được cấp diện từ ổ A của đồng hồ có 
thể hút và giữ trụ thép trên mật phẳng nghiêng. 


©) Xác định vị trí ban đầu sụ của trụ thép : Đật trụ thép lên đầu 
1í của máng nghiêng, sát với nam châm, mật đáy tiếp xúc với 
mặt phẳng nghiêng. Dùng chiếc ke áp sát mật nghiêng, đẩy ke 
đến vị trí chạm vào trụ thép, để xác định vị trí đâu sụ của trụ thép: 
trên thước do, Ghỉ giá tị sụ vào Bảng 16.l. 

4) Nới. lồng vít để dịch chuyển cổng quang điện Z đến vị trí 
cách sụ một khoảng s = 400 mm, rồi vận vít hãm cố định vị trí 
cổng É trên máng nghiêng. Nhãn nút RESET của đồng hồ để đưa 
chỉ thị số về gi tỷ 0.000. 

&@)Ấn nút trên hộp công tắc để thả cho vật trượt, rồi nhả 
nhành trước khi vật đến cổng E. Đọc và ghi thời gian trượt 
vào Bảng 16.1. 

/) Đặt lại trụ thép vào vị trí sụ và lập lại thêm 4 lấn phép đo 
thời giản 

“Kếi thúc thí nghiệm : Tắt điện đồng hồ do thời gian. 


Chú ý › Hệ sổ ma sát phụ thuộc nhiều vào trạng thái bề mặt tiếp 
xúc giữa các vật (bụi, ẩm ướt, các vật bẩm dính trên mật.... Vì 
Yậy cẩn lau sạch các bể mạ tiếp xúc của máng nghiêng và vật 
trượt trước khi thực hiện phép đo, 


http://tieulun.hopto.org 


9 


BẢO CÁO THỤC HÀNH 


Họvã tên:, 
Tên bãi thực hãnh 


.¡Ngây 


1. Trả lời câu hỏi : Lực ma sát xuất hiện khi nào ? Kể ên các loại lực ma sãt vả viết công thức 
lính hệ số ma sát ượi ? Phương pháp xác định hệ số ma sát rượi dùng mặt phẳng nghiêng ? 

2. Kết quả thực hãnh 

Bảng 16.1. Xác định hệ số me sắt rượi. 


Am 


'Giáị tung bình 


8) Tính gia ốc a, hệ số ma sát trượi /ạ ứng với mỗi lắn đo, Tính giã bị trung bỉnh và sai số tuyệt đối 
trung bình của gụ theo Bảng 16.1 


Ð) Viết kết quả xác định hệ số ma sắt trượt : 
AC ÑY *ÂM, 


CÂU HỎI 


1. S0 sảnh gi tị hệ số ma sắt tượi xác nh được - 2. Trong phóp đo này, ki nh sai số phép đo jí, 


bằng thực nghiệm với hộ số ma sắt rượi cho ___ ta đã bỏ qua những loại sai số nào ? 
trong Bảng 13.1 (sách giáo khoa Vật 10) ? 


9 http://tieulun.hopto.org 


Ĩ ỔNG KẾT CHƯƠNG II : 
ĐỘNG LỤC HỌC CHẤT ĐIỂM 


1 - CĂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM 


1. Điều kiên cân bằng 


Muốn cho một chất điểm đứng căn bằng thì hợp lực của các lực 
tác dụng lên nổ phải bằng không. 


f=R+B+..=Ũ 


2. Quy tắc hình bình hành. 


"Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, 
thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng. 


II - BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN 

1. Định luật I 

Nếu một vật không chịu tắc dụng của lực nào hoậc chịu tác 
dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng. 
yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển 
động thắng đều. 

2. Định luật II 

Gia tố của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn 
của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khổi 
lượng của vật. 


hay Ể = nữ 
3. Dịnh luật III 


Trong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật Z một lực thì 
vật Ö cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này có cùng giá, 
cũng độ lớn, nhưng ngược chiều. 


ñ⁄L= 


Tạn 


http://tieulun.hopto.org 


9 


LỰC VÀ KHỐI LƯỢNG 


1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên 
vậtkhác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hay làm vật biển dạng, 


2. Khối lượng là đại lượng võ hướng, đặc trưng cho mức quần 
tính của mỗi vật. 


IV - CÁC LỰC CƠ 
1. Lực hấp dẫn - Dinh luật vạn vãt hấp dẫn 
4) Lựe hấp dẫn giữa hai chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích hai 


khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng 


cách giữa chún; mm 
g g. ly. = G08 


Hệ số tỉ lệ Œ = 10ˆ'N.m/g” được gọi là hằng số 
hấp dẫn. 

b) Trọng lực là lực của Trái Đất tác dụng vào các vật, gây ra 
cho chúng gia tốc rơi tự do. Trọng lượng là độ lớn của trọng lực. 


2. Lực đàn hồi - Định luật Húc 
Trong giới hạn đàn hồi, lực đàn hỏi của lồ xo có độ lớn tỉ lệ 
thuận với độ biến dạng của lồ xo. 
fụ 


AI 
Hệ số tỉ lệ & gọi là độ cứng của lồ xo. 

3. Lực ma sát 

Có ba loại lực ma sát: 


— Lực ma sắt trượt luôn ngược chiểu với vận tốt của vật trượt 


trên một bể mặt, Tạ, =MUN 


— Lực ma sát lăn cẳn trở chuyển động lăn của một vật trên một 
bể mật. Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sắt trượt rất nhiều. 

— Lực ma sắt nghỉ có một giá trị cực đại. Lực ma sát nghỉ cực 
đại lớn hơn lực ma sát trượt 


44. Lực (hay hợp lực của các lực) tác dụng vào một vật chuyển 
động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là 
lực hướng tâm. 


F, =— 


http://tieulun.hopto.org 


CHƯƠNG II! 


Cân bằng và chuyển động 
của vật rắn 


Cầu Mỹ Thuận bắc qua sông Tiền 


«_ Các điều kiện cân bỗng. Các quy tắo hợp lực 

«_ Momen lực. Cáo dạng cân bằng 

«_ Chuyển động lịnh tiến của vật rắn 

«Chuyển động quay của vật rắn quanh một trực cố định. Ngẫu lực 


Trong chương này chủng a khảo sắ các đi kiện cn bằng của vậi rắn 
cùng một số đặc điểm của chuyển động tịnh tiến vả chuyển động quay quanh 
một trục tố định của tật rẫn. 


http://tieulun.hopto.org %5 


# CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU 
TÁC DỤNG CỦA HAI LỤC VÀ CỦA 
BA LỰC KHÔNG SONG SONG 


"Trong đời sống và kĩ thuật chủng ta thường gập những vật rắn. Đó là những vật có kích thước 
đáng kế và hấu như không bị biến dạng dưới tắc dụng của ngoại lực. Việc xét sự cân bằng của 
vật rắn mang lại những kết quả có ý nghĩa thực tiễn to lớn. 


5 n5 
} 
P c0 
lz, m 
Hình 17.1 


Có nhận xét gì về phương 
của hai đây Khi vật đứng yên ? 


% 


1- CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG 
CỦA HAI LỰC 


1. Thí nghiệm 
“Thí nghiệm được bố trí như ở Hình 17.1. Vật là một 
chiếc vồng hay một miếng bìa cứng và nhẹ. Hai 
rồng rọc cổ trục quay nằm ngang và song song với 
nhau. 

Thí nghiệm cho thấy, vật đứng yên nếu hai trọng 
lượng P\ và P„ bằng nhau và nếu hai dây buộc vào 
vật nồm trên cùng một đường thẳng. Hai dây này cụ 
thể hoá giá của hai vectơ lực #¡ và 


3. Điều kiên cân bằng 
Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở 
trạng thải cân bằng thỉ hai lực đó phải cùng giá, 
cùng độ lớn và ngược chiều. 


http://tieulun.hopto.org 


d7) 


3. Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng,  “——z—— 
mỏng bằng phương pháp thực nghiêm 


"hư đã biết, trọng tâm là điểm đặt của trọng lực của. 
Vật, Dựa vào điều kiện cân bằng trên đây, ta có thể 
đưa ra cách xác định trọng tâm của vật phẳng, 
mồng nhữ Sau : 


Buộc dây vào một lỗ nhỏ A ở mép của vật rồi treo. 
nó lên (Hình 17.2). Vật đứng yên dưới tác dụng của 
ai lực cân bằng  rọng lực của vật đặt tại trọng tâm 
và lực căng của dây đạt tại điểm A. Do đó, trọng tâm. 
la vật phải nằm trên dường kéo đài của dây treo, tức 
là đường AR trên vật. Sau đó, buộc dây vào một điểm 
khác C ở mép vật rồi treo vật lên, Khi ấy, trọng tâm 
phải nằm trên đường CD. Như vậy, trọng tâm G là 
giao điểm của hai đường thẳng AB và CD. 


Hình 17.2 


Í T Hình 17.3 


“Thí nghiệm còn cho thấy, trọng tâm Œ của các _ [#3 Em nãy làm như Hình 17.3 
vật phẳng, mỏng và có dạng hình học, đối xứng nằm _ và cho biết trọng tâm của thước 
ở tâm đối xứng của vật (Hình 17⁄4). đợt ð đâu. 


®¿ 


TvUleEA http://tieulun.hopto.org kd 


Hình 17.4 


Hình 17.8 


ÍÌ Có nhận xétgì về giá của ba. 
lực? 


Hình 17.8 


98 


- CĂN BẰNG CỦA MỘT VẶT CHỊU TÁC DỤNG 
CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG 


1. Thí nghiệm 


Dùng hai lực kế (gắn vào bảng sấU) treo một vật 
phẳng mỏng, có trọng lượng P và trọng tâm G đã 
biết, Hai lực kế cho biết độ lớn của hai lực căng, 
còn hai dây cho biết giá của hai lực đó (Hình 17.5). 
Điùng một đây doi đi qua trọng tâm để cụ thể hoá 
á của trọng lực. 
"Thí nghiệm cho thấy, giá củz ba lực căng nằm. 
trong một mặt phẳng. 

Dùng một cái bảng để cụ thể hoá mặt phẳng và 
vẽ trên bảng ba đường thẳng biểu diễn giá của ba 
lực. Ta nhận thấy, ba gié đồng quy rại một điểm. 


'Vẽ trên bảng ba vectơ /1, l2 và P(Hình 17.64) 
theo một tỉ xích quy ước rồi /rượt các vecfơ lực trên 
giá của chúng đến điểm đồng quy Ó, ta được hệ ba 
lực cân bằng giống như ở chất điểm (Hình 17.6b). 


2. Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng quy 

Muốn tổng hợp hai lực có giá đồng quy tác dụng 
lên một vật răn, trước hết ta phải trượt hai wectơ 
lực đồ trên giá của chủng đến điềm đồng quy, r 
áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực. 


3. Điều kiện căn bằng của một vật chịu tác 
dụng của ba lực không song song. 


Muốn cho một vật chịu tác dụng của ba lực;, ; 
không song song ở trạng thái cân bằng thì 

— Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng qi0 ; 
— Hp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. 


Ñ+Ễ =- (72 


http:/tieulun.hopto.org_ ;z»‹› 


Vidy 
Một quả cấu đồng chất có trọng 
lượng 40 N được treo vào tường nhờ 
một sợi đây (Hình 17.7), Dây làm với 
tường một gốc ở = 302. Bồ qua ma sắt 
chỗ tiếp xc của quả cu với tưỜnh, 
"Hy xác định lự căng của dây và lực 
của tường tác dụng êo quả cầu 
Giả 
Ỹ ») Quả cấu chịu tác dụng của bạ lực ¡ 
“Trọng lực Ỡ, lực cảng Ÿ của dây 
Hình 17.7 Hình 17.8 xà lực Ñ ca tưởng, Do bỏ quả mã sắt 
niên lực Ñ vuông gốc với kờng. VÌ 
quế cấu đồng yên nên be lực này phẩt 
đồng phẳng Và đồng quy tại âm Ø1 
của quả cấu (Hình 1T). 

“Tì rượt ba lực trên giá côa chúng 
cđến diễn đông quy rồi thực hiện phép 
tổng hợp lực như đã lăn đổi với chấ 
điển, Từ các tam giác Mực đình 


17h), t có: 
N=Pung =4DanÄI° =23 N, 
T=2N 46 N. 


TT Điều kiên căn bằng của một vật chịu tác dụng của hai lục là hai lục đỏ phải cùng giá, 
cũng độ lớn và ngược chiều. 

FT biếu kiện căn bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song : 

Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy. 

— Hợp lực của hai lực phải căn bằng với lực thử ba. 

TẾ Quy tác tổng họp hai lực có giá đồng quy : | 
Muốn tổng họp hai lục có giả đồng quy, trước hết ta phải trượt hai vecto lực đỏ trên giả 
của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dung quy tắc hình bình hành để im hợp lực. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


Bị 2. Trọng têm của một vật là gì ? Trình bảy 
1. Phát biểu điều kiện cân bằng của một vậlrắn —_ phương phép xác định trọng tâm của vật 
chịu tốc dụng của hãi lực, phẳng, mồng bằng thực nghiệm. 


http://tieulun.hopto.org ° 


4. Cho biết rọng tâm của một số vật đồng chất 
và có dạng hình học đối xứng, 

.4. Phát biểu quy tắc ổng hợp hai lực đồng quy. 

5, Điều kiện cân bằng của một vật chị tác dụng 
của ba lực không song sơng là gì ? 


6. Một vật cô khổi lượng /n = 2 kg được giữ yên 
trên một mặt phẳng nghiêng bởi một si đây 
song song với đường dốc chính (HÌnh 174) 
Biết góc nghiêng ơ = 30, g = 9/8 ml? và ma 
tà không đáng kổ. Hãy xác nh ¡ 

a) lực căng của dâ 
Ð) phản lực của mặt phẳng nghiêng lên vật. 


Hình 17.9 


T. Hai mật phẳng đỡ tạo với mặt phẳng nằm 
ngang các góc œ = 459. Trên hai mặt phẳng 
đô người ta đặt một quả cầu đồng chất có 
khối lượng 2 kg (Hình 17.10, Bỏ qua ma sát 


và lấy g= 10 ml, Hồi áp lực của quả cầu lên 
mỗi mệt phẳng đỡ bằng bao nhiêu ? 


A.20N; B.28N¡ 
G.IÁN; D.14N. 
%N 
N 


Hình 17.10 

|, Một quả cầu đồng chất có khối 
lượng 3 kg được eo vào tưởng ị 
nhờ một sợi dây. Dây làm với ị 
tưởng một góc œ = 20? (Hình ụ 


17.11), Bỏ qua mẽ sát ở chỗ | 
'lếp xúc của quả cầu với lưỡng, l 


lấy g= 9,8 mís? h 
Lựccăng Toöadäylàbaonhiêu? - (. 
Á.BBN; B.10N; — 
6.28N; 0.8ÊN. — Hình1771 


100 http://tieulun.hopto.org 


| E CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ 
Huác QUAY CỐ ĐỊNH 


MOMEN LỤC 


Chắc chắn em đã biết câu nói nối tiếng của Ác-si-mớt khi ông khám phá ra quy tắc đòn bấy : 
“Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng Trải Đất”. Tuy nhiên, đòn bấy chỉ là trường hợp, 
riêng cứa một vật rẫn có trục quay và quy tắc đòn bấy chí là trường hợp riêng của một quy tác 


tổng quát hơn mà ta sẽ học dưới đây, 


1 - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY. 
CỐ ĐỊNH. MOMEN LỤC. 


1. Thí nghiệm 

Dùng một đĩa trồn có trục quay đi qua tâm Ø, trên 
mặt đĩa có những lỗ dùng để treo những quả cân. 
"Ta tác dụng vào đĩa bai lực Z, và Z) nằm trong mật 
phẳng của đĩa, sao cho đĩa vẫn đứng yên (Hình 
18.1). 


“Ta có thể giải thích trạng thái cân bằng của đĩa 
như sau : Nếu không có lực Z; thì lực | sẽ làm cho 
đĩa quay theo chiều kim đồng hồ. Ngược lại, nếu 
không có lực Ø thì lực , sẽ làm cho đĩa quay 
ngược chiều kim đồng hồ. Sở đĩ đĩa đứng yên là vì 
tác dụng làm quay của lực F, cân bằng với tác dựng 
làm quay của lực F. 


2. Momen lực 
"Tà hãy tìm một đại lượng có thể đặc trưng cho tác dụng 
làm quay của lực, đại lượng này phải có giá trị như. 
nhau đối với hai lực #1 và Z2 trong thí nghiệm trên. 
Ta có nhận xét, lực #¡ lớn gấp 3 lấn lực F;, 
"nhưng khoảng cách d, từ trục quay đến giá của lực 
, lại lớn gấp 3 lần khoảng cách , từ trục quay đến 
giá của lực lj. Do đó, nếu lập tích Fd thì ta có : 
Fịá =E; 


Hình 18.1 


http:/tieulun.hopto.org Tôi 


Hãy viết quy tắc momen lực 
cho chiếc cuốc chim khi cân 
bằng (Hình 18.2) 


102 


Lập lại thí nghiệm bằng cách thay đổi khoảng 
cách dị và độ lớn của lực ƒ, sao cho F)d = Fạd; 
thì đĩa vẫn đứng yên. 

Như vậy, ta có cơ sở để lấy tích Z làm đại lượng 
đặc trưng cho tất dụng làm quay của lực ` và gọi 
là momen lực, Äí hiệu là M. Còn khoảng cách đ từ 
trục quay đến giá của lực gọi là cánh đáy đòn của 
Iực. Từ đó, ta có định nghĩa sau đây ; 


Men lực đổi với một trục quay là đại lượng 
đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được 
đo bàng tích ela lực với cảnh tay đồn của nó. 


M=Fd (181) 


Đơn vị của momen lực là niutơn mét (N.m). 


II - ĐIỀU KIÊN CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ 
TRỤC QUAY CỔ ĐỊNH (HAY QUY TÁC 
MOMEN LỤC) 


1. Quy tắc 


Muốn cho một vật cổ trục quay cổ định ở trạng thải 
cản bằng, th tổng các snomen lực có xu hướng làm: 
vật quay theo chiếu kùm đồng hồ phải bằng tổïng các 
momen lực có yu hưởng làm vật quay ngiược chiếu 
kim đồng hồ. 


2. Chú ÿ 


Quy tắc momen lực còn được áp dụng cho cả trường. 
hợp một vật không có trục quay cố định nếu như. 
trong một tình huống eụ thể nào đó ở vật xuất hiện 
trục quay. Chẳng hạn như tỉ hãy xét trạng thái cản 
bằng của một chiếc cuốc chim đang được đùng để 
bẩy một tầng đá (Hình 18,2). Nếu ta thôi không tác 
dụng lực 72 vào cán, thì dưới tác dụng của lực Zj của 
tỉng đá, chiếc cuốc chỉm sẽ quay quanh trục quay Ø' 
đi qua điểm tiếp xúc của cuốc với mật đất. 


http://tieulun.hopto.org 


Momen lực đối với một trục quay la đại lương đặc trưng cho tác dụng làm quay của 
lực vã được đo bằng tích của lực với cảnh tay đòn của nó, 


M=Fd 


'Đơn vị của momen lực là nlutøn mét, kí hiêu là N.m. 


.Quy tắc momen lực : 


Muốn cho một vât cô trục quay cổ định ở trang thái cân bằng, thì tổng các mormen: 
lực có xu hướng lâm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các momen. 
lực cô xu hướng lâm vật quay ngược chiều kim đồng hồ. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 

fA ) Một người côm 

1. Momen lực đối vớ một trục quay là gi? Cảnh —_ hồn gạch trên tay 
tay độn của lựo là gì 2 (tình 185) 

Khi nâo thí lực táo dụng vào một vật có trục. 
UAy cố định không lâm ch vi quay 2 

.2.. Phát biểu điều kiện cân bằng của một Vật có. —~z 
trục quay cổ định (hay quy tắc momen lực). 4. Một người dủng. Ã 

búa để nhổ một 
chiếc định (Hình § 
186). Khi ngời — ẩ 

Vy Ấy tác dụng một 
Øớn lực 100 N vào đầu : 

3. Hãy vận dụng quy bủa thí đính bất =m——= 
tắc mornen lực vào ñ đầu chuyển động, ;aen 
các trưởng hợp S8U : Hình 18.3 Hãy lính lực cản Hình 18,£ 

của gỗ lắc dụng 
3) Một ngưỡ dùng Vh ẩnh; 
xà beng để bẩy một b 
hên đã (Hình 18.3). LÃ 
tin § Hãy gii thích EI 

b) Một ngưới cấm ` Ệ nguyên tắc hoạt 
công xe cút kí tôn) động của di =———=À 
lên (Hình 184). Hình 184 cản |Hnh 187) Hình 187 

http://tieulun.hopto.org m 


' ©Ì_ QUY TÁC HỢP LỤC SONG SONG 
CÙNG CHIỀU 


Muốn tìm họp lực cúa bai lực đồng quy, ta áp dung quy tắc hinh binh hành, Muốn tìm hợp 
lực cúa hai lực song song, ta áp dụng quy tắc nào ? 


đấu ÿ 
Lo, 


P P› 
Hình 19.1 


2) Lực kể chỉ giá trị F bằng. 
bao nhiều 2 


'b) Chứng minh rằng, có thể tìm 
được Ú số ÏL = 2 (cho bởi thí 


1o 4 
nghiệm) bằng cách vận dụng quy 
tắc momen lự đối với tục quay ©. 


Coi thước là một đoạn thẳng 
nằm ngang. Hãy biểu diễn cáo 
vectơ lực ñ„, và hợp lực P 
của chúng 


104 


THÍ NGHIỆM 


Đông một thước đài, cứng và nhẹ, có trọng tâm tại 
Ø và đùng một lực kế móc vào một lỗ nhỏ tại Ø để 
treo thước lên (Hình 19.1). Điêu chỉnh cho thước 
nằm ngang nhờ một miếng chất dẻo gắn ở một đầu 
của thước. 


1. Sau đồ treo hai chùm quả cân có trọng lượng P, 
và P; khác nhau vào hai phía của thước, rồi thay đổi 
khoảng cách d, và ở; từ hai điểm treo Øị, Ø; đến Ø 
để cho thước nằm ngang, 


lẠ 2. Bây giờ nếu ta tháo 
| hai chùm quả cân dem 
\ treo chung vào trọng 

tâm Ø của thước thì 

thấy thước vẫn nằm 

ngang và lực kế vẫn chỉ 

Miếng giá trị F = Pị + P; như 
ấy trước (Hình 19.2), Vậy 


C?=|°-°¬ trọng lực Ê=f+, 
đặt tại điểm Ø của 
thước là hợp lực. của hai 

P lực Pjvà , đặt tại hai 

Bình 182 điểm Ø, và Ø, 


http://tieulun.hopto.org 


II - QUY TẮC TỔNG HỢP HAI LỰC SONG SONG 
CÙNG CHIẾU 


1. Quy tắc 
4) Hqp lực của lai lực song song càng chiếu là một 
lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng 
các độ lớn của hai lực 


bJ Giá của hẹp lực chia khoảng cách giữa hai giá 
của hai lực song song thành những đoạn Í lệ 
nghịch với độ lớn của hai lực ấy (Hình 19.3). 


F=R+f 
đ 


- la 
5= ý ha tớng) 


d9.) 


Đề đăng thấy rằng, quy tắc trên vẫn đúng cho cả 
trường hợp thanh AB không vuông góc với hai lực 
thành phần F và F2 (Hình 1943) 


2. Chú ý 

a) Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều 
giúp ta hiểu thêm về trọng tâm của vật. Thật vậy, bất 
Xì vật nào cũng có thể chia thành một số lớn các phẩn 
nhỏ, mỗi phần có trọng lực rất nhỏ, Hợp lực của các 
trọng lực rất nhỏ ấy là trọng lực của vật. Điểm đặt 
của hợp lực là trọng tâm của vật (Hình 19.4). 

Đối với những vật đồng chất và có dạng hình. 
học đối xứng thì trọng tâm nằm ở tâm đổi xứng 
của vật, 

b) Có nhiều khi ta phải phân tích một lực Z thành 

hai lực thành phẩn 7 và , song song và cùng chiều 

với lực # Vì đây là phép làm ngược lại với tổng hợp. 
lực nên ta Có : 


Fi+F;=F 


"Từ hệ phương tình trên ta suy ra hai lực F2, và F2. 


NI 


mt 
Hình 19.4 


a) Tại sao trọng tâm của 
chiếc nhẫn lại nằm ngoài phần 
vật chất của vật (Hình 18.8) ? 

b) Nêu một số vật khác có trọng. 
tâm nằm ngoài phẩn vật chất 
của Vật. 


Hình 19.5 


http://tieulun.hopto.org 108 


TE] Vận dụng quy tắc hợp lực ñ‹ 
song song cùng chiều, hãy nêu 

những đặc điểm của hệ ba lực 
song song cân bằng (Hình 19) 


Hình 19.6 YẾy 


k Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều : 

ĩ Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiếu và có. 
độ lớn bằng tổng cặc độ lön của hai lực ấy ; 

x “Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giả của hai lực song song thành những | 
đoạn tỉ lê nghịch với độ lớn của hai lực ấy. _Ƒ = r, + F, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


lạ .4, Một tếm ván nộng 240 N được bắc qua trột con 
'1.. Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực song song. mmương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 
cũng chiều 24 mvà cách điểm lựa B 1,2m Hỗilực mà tấm 
vấn téc dụng lên điểm tựa A bằng bạo nhiều 7 
A A-160N; B.80N; 
.120N: D.80N 


'2, MộIngưởigánh mộthùng gạo nộng300 Nvà một 
"hùng ngô nặng 2l0 N. Đớn gánh dải 1 m.Hồivới 
gưởi đô phải đặt ở đểm nào, chịu một lực bằng. 
bo nhiêu? Bồ qua trọng lượng của đờn gánh. 

3.. Hai người dũng một chiếc gậy để khiêng một 
cỗ máy nặng 1 000 N. Điểm treo cỗ mây cách 
vai người đi trước 60 em và cách vai người đì 
sau 40 cm. Bộ qua tọng lượng của gậy, hồi 
rnỗi người chịu một lực bằng bao nhiêu ? 


106 htfp://tieulun.hopto.org 


5. Hãy xác định trọng lâm của một bản phẳng 
mỏng, đồng chất, hình chữ nhật, dải 12 em, 
rộng ðrn, bị cắt mất một phần hinh vuông cô 
cạnh 3 em ở mội góc (Hình 19.7] 


Hình 19.7 


s ( CÁC DẠNG CÂN BẰNG 
Z_ CAN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ 
MẶT CHÂN ĐẾ 


Tại sao ð tô chất trên nóc nhiêu hàng nặng dễ bị lật đổ ở chỗ đường nghiêng ? 
Tại sao không lạt đổ được con lạt đặt (Hinh 20.1) ? 


1 - CÁC DẠNG CÂN BẰNG 

Chúng ta hãy xét tính chất của các dạng cân bằng. 
Muốn thể ta hãy xét sự cân bằng của những vật có 
một điểm tựa hãy một trục quay cổ định. 


Hình 20.1 


1. Cân bằng không bền 
“Chọn một thước có một trục quay nằm ngang xuyên. 
cua một lỗ Ø ở một đầu thước. Đặt thước đứng yên ở 
vị trí thẳng đứng như Hình 20.2. Khi ấy, trọng lực có 
gi đi qua trục quay nên không gây ra momen quay. 
Nhưng giữ thước ở vị trí cân bằng này rất khó, vì 
chỉ cần làm thước lệch đi một chút thôi, thì lập tức 
trọng lực gây ra một momnen làm thước quay ra Xã vị 
trí cân bằng, Dạng cân bằng như vậy gọi là cần bằng 
không bền. Một vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng 
không bổn thì không thể tự trả về được vị trí 


http://tieulun.hopto.org 107 


Hình 20.2 


Hình 20.3 


Hình 20,4 


Hình 20.8 


108 


2. Cân bằng bền 


Trái lại, nếu đạt thước đứng yên ở vị trí như ở 
'Hình 20.3 thì thấy rằng không đễ gì làm cho thước. 
rời khỏi vị trí cân bảng này. Thật vậy, nếu thước bị 
lệch khỏi vị trí cân bằng này thì trọng lực gây ra 
momen làm thước quay trở về vị trí đó. Dạng cân 
bằng như vậy gọi là cân bằng bến, 

3. Cân bằng phiếm định : 
Chọn một thước có trục quay nâm ngang đi qua 
trọng tâm của nó (Hình 20.4). Khi ấy, thước đứng 
yên tại mọi vị trí, vì trọng lực có điểm đật tại trục 
quay nên không gây ra momen quay. Dạng cân. 
bằng này gọi là cản bảng phiếm định. 


Nguyên nhân nào đã gây nên các dạng cân bằng 
khác nhau 2 Đó là vị trí của trọng tắm của vật, Ở dạng. 
cân bằng không bổn, trọng tâm ở vị trí cao nhất so với 
các vị trí lân cận, Ở đạng cân bằng bén, trọng tâm ở vị 
trí thấp nhất so với các vị trí lân cận. Còn ử dạng cân. 
bằng phiếm định, vị trí rọng âm kltöng thay đổi hoặc 
2 một độ cao không đổi. 


1- CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẮT CHÀN ĐẾ 


1. Mặt chân để là gì ? 
Có những vật tiếp xúc với mật phẳng đỡ chúng bàng. 
cả một mật đáy, như cốc nước đặt trên bàn, hòm gỗ 
đặt trên sàn nhà... Khi ấy, mật chân đế là mặt đáy 
của vật 
Có những vật tiếp xúc với mật phẳng đỡ chỉ ở 
một số diện tích rời nhau, như bàn, ghế, 
6 tô... Khí ấy, mặt chăn đế là hình đa giác lồi nhỏ 
nhất bao bạc tất cả các diện tích tiếp xúc đó. 
Hình 20.5 vẽ mật chân để của một người đứng 
trên mặt đất. 


http://tieulun.hopto.org 


2. Điều kiện cân bằng 


Đặt một khối hình hộp lên một mật phẳng đỡ nằm Hãy xác định mặt chân đế 
ngang theo những vị trí khác nhau (Hình 20.6). của khối hộp ở các vị trí 1, 2, 3, 4. 


Ở hai vị trí 1 và 2, trọng lực có giá xuyên qua 
mặt chân đế, Nếu nghiêng vật đi một chút, thì trọng 
lực gây ra một momen đối với điểm tựa Á làm vật 
quay trở về vị trí cũ. Vậy, bai vị trí này là hai vị trí 
cân bằng bến, Ở vị trí 3, trọng lực có giá đi qua 
điểm tựa A, tức là xuyên qua mép của mặt chân đế, 8 A 
nên vị trí này là vị trí cân bằng không bến. Còn ở vị ñ Gy 
trí4, trọng lực có giá không xuyên qua tmật chân đế, 
nên gây ra một momen lực lật đổ vật. 


“Từ những thí nghiệm trên ta rút ra kết luận : 


Điều kiến cân bằng của một vật có mật chân để 
là giả của trọng lực phải xuyên qua mặt chân để 
(hay là trọng tâm "roi" trên mặt chân đề). Hình 20.8 


3. Mức vững vàng của cân bằng, 

Các vị tí cân bằng trên đầy khác nhau về mức vững Hãy trồ lời hai câu hỏi ở 
vàng, Vị trí 1 vững vàng nhí, còn vị trí 3 kém vững _ Phấn mở bài 

nhất. Mức vững vàng của cán bằng được xác định bởi 

.độ cao của trọng tâm và diện tích của mật chân để, 

“Trọng tâm của vật càng cao và điện tích của mặt chân 

để càng nhỏ thì vật càng dễ bị lật đổ và ngược lại. #1 


—_Ì Có ba dạng cân bằng là cân bằng bến, cân bằng không bền và cân bằng phiếm định. | 
CE Khi vật bị kèo ra khỏi vị trí cân bằng một chút mà trọng lực của vật có xu hướng : 

ko nó trỏ về vị trí cân bằng, thì đó là vị trị cân bằng bến ; 

~ kẻo nó ra xa vị trị cân bằng, thí đ là vị trí cân bằng không bền ; 

lữ nó đứng yên ở vi trí mới thì đó là vị trí cân bắng phiếm định. 
TT biếu kiên cân bằng của một vật có mặt chân để lã giá của trong lực phải xuyên qua 
mặt chân đế (hay trọng tâm +roi” trên mặt chân để. 
Muốn tông mức vững vàng của vật có mật chân để thì hạ thấp trong tâm và tăng. 
diên tích mặt chân đế của vật. 


http://tieulun.hopto.org i09 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


lạ 


1. Thế náo lâ dạng cân bằng bến ? không bền 2 
phiếm ốnh ? 

`2. Vịírọng tâm của vật có vai rò gỉ đối với mỗi 
đạng cân bằng 2 

$. Điều kiên cân 
bằng của một 
Vật có mặt chân 
đố là gi? 


y 


Á, Hãy chỉ rõ dạng 
cân bằng của 
4) nghệ sĩ yiếc 
đang đứng tên 
dây [Hnh 207) ; 


äÌ 


Hình 20.7 


b} cái bút chỉ 
được cẩm vào 
gọn đạo nhịp 
(Hình 2048) ; 


TNaäk 


110 


} quả cầu đồng chốt liên một mặt có dạng như. 
Hình 209, 


TY TNGG Hình 209 


5. Ngưỡ t2 đã làm thế nào để thực hiện được 
mức vững vàng cao của trạng thái cân bằng ở 
những vật sau đây ? 

8) Đèn để bân, 
b) Xe cắn cẩu. 
t)Ô 0 đua 


6, Một xe tải lần lượt chở céo vật liệu sau với 
khối lượng bằng nhau : thép là, gỗ và vải 
"rong trường hợp nêo thì xe khô bị đổ nhốt 2 
dễ bị đồ nhất ? 


http://tieulun.hopto.org 


CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN 
CỦA VẬT RẮN 

CHUYỂN ĐỘNG OUAY 
CỦA VẬT RẮN 


QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH 
Chuyến. Inh tiến và chuyển. Juay quanh một 
tực sử ảnh lại duyần ông đu tẵ nh ca vị vá 


tắn, Mọi chuyển động phức tạp cúa vật rắn đều có thế 
phân tích thành hai chuyển động nói trên, Có thế nêu ( 
trội vài ví dụ mÍnh huy : 


— Chuyển đồng của mót chiếc đỉnh vít trong tấm gỗ Hình 21.1 
(Hinh 21.1) ; 
-— Chuyển động của bánh xe đang làn trên đường ; (đài 
— Chuyển động của một vận động viên nháy câu... \ 
(Hình 21.2) Lo 
Ụ 
Hình #1.2 
[§Ï Chuyển động của những vật 


sau đây có phải là chuyển động 
tịnh tiến không ? Tại sao ? 
—_Chuyển động của bè nứa trên. 
một đoạn sông thẳng. 

5 — Chuyển động của người 
1. Định nghĩa ngồi rong chiếo đu đang quay 
Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển - (Flh 213). 

động trong đó đường thẳng nỗi hai điểm bái kỉ 
của vật luôn luớn song song với chính nó. 


2. Gia tốc của vật chuyển đông tịnh tiến 


“Trong chuyển động tịnh tiến, tất cả các điểm của 
vật đếu chuyển động như nhau, nghĩa là đếu có 
cùng một gia tốc. Hình 21.3 


http://tieulun.hopto.org 1 


1~ CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIÊN CỦA MỘT VẶT RẤN 


Hình 21.4 


“Tại sao khi hai 
vật có rọng lượng 
Đằng nhau thỉ ròng 
Tọc vẫn đứng yên 
sau khí thả tay ? 


112 


Vì vậy, ta có thể coi vật như một chất điểm và ấp dụng 
luật HT Niu-tơn để tính gia tốc của vật ; 


3= Ê hay Ể = mã G1.) 


trong đó  = #| + Ể; +... là hợp lực của các lực tác dụng vào. 
Vật, còn øn là khối lượng của vật 


rong trường hợp vật chuyển động tính tiến thẳng, tả nên 
chộn hệ trục toạ độ Đê-các, có trục Óv cũng hướng với chuyển 
động, rồi chiếu phương trình vectơ # = ømii lên trục toạ độ đó, 


ÓytEty + Fyy +... = mã (12) 


Trong nhiều trường hợp phương trình (21.2) không đủ để tính 
gia tốc a. Khi ấy cần thêm một phương trình nữa bằng cách 
chiếu phương trình vectơ  = mổ lên trục Oy 


Øy:Fiy+F2y +. =0 (13) 


II - CHUYỂN ĐÔNG QUAY CỦA VẶT RẤN QUANH MÓT 
TRỤC CỔ ĐỊNH 


1. Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc 

4) Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định, thì mọi điểm 
đều quay được cùng một góc trong cùng một khoảng, 
thời gian. Nói cách khác, mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc 
@, gọi là tốc độ góc của vật. 


b) Vật quay đều thì ø= const. Vật quay nhanh ẩn thì ø tăng 
dần. Vật quay chậm dần thì ø giảm dần. 


2. Tác dụng của momen lực đối với một vất quay quanh 
một trục 

4) Thí nghiêm 

Dùng miột ròng rọc có dạng là một đĩa phẳng tròn có khối lượng. 
đáng kể và có thể quay không ma sát quanh một trục cố định. 
Dùng một sợi dây không dãn. khối lượng không đáng kể, vắt 
qua rồng rọc, hai đẩu đây treo hai vật nặng khác nhau (P, > P) 
(Hình 21.4). 


http://tieulun.hopto.org 


Giữ vật 1 ở độ cao ⁄ so với sàn rồi thả nhẹ, ta thấy hai vật 
chuyển động nhanh dần, còn rồng rọc thì quay nhanh dần. 


b) Giải thích 
'Tà giải thích hiện tượng này như thế nào ? 

`Vì hai vật có trọng lượng khác nhau (P, > P›) nên hai nhánh dây 
tác dụng vào ròng rọc hai lục căng khác nhau Œ, >T,). Nếu chọn 
chiếu quay của ròng rọc làm chiều dương thì momen của lực T, có 
giá tr dương, còn momen của lực 7; cổ giá trị âm. Momen lực toàn. 
phín tác dụng vào rồng rọc là M = (T)~ 7). Momen này khác 
không làm cho rồng rọc quay nhanh dần. 


©) Kếi luận 
AMamen lực tác dụng vào một vát quay quanh một trục cổ định 
làm thay đổi tác độ góc của vật. 


3. Mức quán tính trong chuyển động quay 


4) Trong chuyển động quay quanh một trục, mọi Vật cũng có. 
mức quán tính giống như trong chuyển động tịnh tiến. Khi tác 
dụng cùng một momen lực lên các vật khác nhau, tốc độ góc của 
vật nào tăng chậm hơn thì vật đó có mui quán rính lớn hơn và 
ngược lại. 


b) Mức quần tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc: 
những yếu tố nào ? 


'Thí nghiệm 1. Thay đổi khối lượng của ròng rọc còn các yếu tố khác. 
thì giữ nguyên. Muốn thế, ta chọn một ròng rọc làm bằng vật liệu khác 
nhưng có cùng kích thước và kiểu dáng rối lập lại thí nghiệm như 
ở mục TL 


“Thí nghiệm 2, Thay đổi sự phân bố khối lượng của rồng rọc 
đối với trục quay. Muốn thế ta chọn một rồng rọc khác có cùng 
bán kính, cùng khối lượng nhưng phân bố chủ yếu ở vành ngoài 
(Hình 21.5). Lập lại thí nghiệm như ở mục II. 


Đo thời gian 
chuyển động của 
Vật 1 cho đến khi 
chạm sàn (gỹilà ). 


[EÄ Đo thời gian 
chuyển động l của 
Vật 1 cho tới Khi 
chạm sàn. So sánh 
t, với tối rũtra kết 
luận về mức quản 
nh của vật. 


Đo thời gian 
chuyển động l, của 
vật + cho tới khi 
chạm sản, sơ sânh 
với lạ để rút ra kết 
luận về mức quân 
tính của vật. 


Hình 21.5 


svU0EA http://tieulun.hopto.org 11 


c) Kết luận 


Cức thí nghiệm cho thấy ; 

Mắc quân tính của mội Vật quay quanh một trục phụ thuộc 
vào khối lượng của vật và vào sự: phán bố khốt lượng đó đổi với 
trục quay. Khối lượng của vật càng lớn và được phân bố càng xa 
trục quay thì momen quán tính càng lớn và ngược lạ. 


'Thí nghiệm còn cho thấy, khi một vật đang quay mà chịu một 
momen cản thì vật quay chậm lại. Vật nào có mức quán tính lớn 
hơn thì tốc độ góc của vật đó giảm chậm hơn và ngược lại. 


` Chuyển đồng tịnh tiến của một vật rần là chuyển đồng trong đô đường thẳng nổi 
hai điểm bất kì của vật luôn luôn song song với chính nô, 
—. Gia tốc của chuyển động tỉnh tiến được xắc định bằng định luât II Niu-tơn : 
CN. 
4 “ấp hay F = mã 


trong đó Ể = f, + £, + ... là hợp lực tác dụng lên vật, mlà khối lượng của nó. 

CˆÌ Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cổ định làm thay đổi tốc độ 
óc của vật. 

E Mọi vật quay quanh một trục đều có mức quản tính. Mức quán tính của vật càng lớn 
thì vật càng khỏ thay đổi tốc độ góc và ngược lai. | 

Cˆ` Mức quản tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật 
và sự phân bổ khổi lương đỏ đối với trực quay. | 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 
vy 


'1.. Thế nào là chuyển động tịnh tiến ? Cho một ví 8. Một vật có khối lượng m = 40 kg bắt đầu trượt 


.dụ về chuyển động tịnh tiến thẳng và một ví 
.dụ về chuyển động tịnh tiến. cong. 

2. C6 hể áp dụng đnh luật ÍL Nưdơn cho 
chuyển động tịnh tiển được không ? Tại sao ? 

3. Momen lực có tác dụng như thế nào đổi với 
một vật quay quanh một rực cổ định ? 

4. Mức quán tính của một vật quay quanh một 
trục phụ thuộc những yếu tố nào ? 


114 http://tieulun.hopto.org 


trên sản nhà dưới tác dụng của một lực nằm 
ngang F =200 N. Hệ số mã sát trượt giữa vật 
Yê sản jw = 0,26. Hãy nh : 

3) gia tốc cửa vật; 

b) vận tốc của vệt ở cuối giây thứ ba ; 

©) đoạn đường mà vật đi được trung 3 giây 
đấu. Lấy g = 10 mls?. 


6. Mội vật có khối lượng m = 4,0 kg chuyển động 
rên mặt sân nằm ngang dướ tắc dụng của một 


lực Ế hợp vời hướng chuyển động một góc. 
t = 3/9 (Hính216), Hệ số ma sát rượt giữa vật 
và sản là Ju,= 0,30. Tính độ lớn của lực để : 

3) vật chuyển động vớ iaIếc bằng 1,25 mi; 
b) vật chuyển động thẳng đều. Lấy g = 10 mi? 


Hình 21.8 


1. Một xe ca cổ khổi lượng † 250 kạ được dùng 
để kêo một xe moóc có khối lượng 325 kg. 
Cả hi xo cùng chuyển động vớ gia lốc 
2.16 mi, Bổ qua chuyển động quay của cáo 
bánh sø. Hãy xốc định : 

8) hợp lực ác dụng lên xe ea ; 
b) hợp lực tác dụng lên xe moô©, 

8. Một vật đăng quay quanh mội trụ với ốc độ 
go œ0= 8,28 radls Nấu bỗng nhiên mornen 
lực tóc dụng lên nó mất đi thị 


A, vài dùng lại ngay. 
8. vật đổ chiều quay. 
©. vật quay đều vớ lốc độ góc ro = 6/8 rad§, 
D. vật quay chậm dần rối dừng lại. 
Chọn đáp án đứng 
“Đổi với Vật quay quanh một trục oố định, câu 
ảo sau đây là đúng ? 
Á Nếu không chịu momten lực ác dụng thỉ vật 
phải đứng yên. 
8, Khi không côn momen lực tác dụng thi vật 
đang quay sẽ lập lức dừng lại 
0. Vật quay được là nhờ cô momen lựo tâo 
dụng lên nô. 
D. Khi thấy tốc độ góc của vật thay đổi thí chắc 
chấn là đã nô moren lụ tắc dựn lên vật 
10, Mức quân tính của một vật quay quanh một 
trục không phụ thuộc vào 
Á. khối lượng của vật. 
B. hình dạng và kích thước của vật. 
©. tốc độ góc của vật. 
D. vị í của trục quay, 
“Chọn đáp án đũng 


9, 


BẢNH ĐÃ 


Trong MIthuật người ta thường dùng bánh đà. 
Bánh dà là một bảnh xe bằng thép cô mức 
quán lính lớn. Nhờ có bánh đà mâ máy móc, 
xe cô chạy êm, Dưới dây là một vài ví dụ. 

Khi mài các lưới dao trên máy mài, người 
tap nhẹ luôi dao vào vành của đĩa môi đang 
quay, Lười dao đã ác dụng vào đĩa mài một 
momon cần. Muốn cho tốc độ góc của địa 
mài giảm # thị phải dùng đĩa mài có mức 
cqun tính lớn (Hình 21.7). 


Hình 21.7 


dàn 
Hình 21.8 


“Các xe lăn đường chạy đi chạy lại trên một doan đường ải đá, Khí vã chạm vào các viên dá, con 
lần chịu một momen cản, Do con lăn có mùc quản tính rất lớn nên vẫn lăn đều tiên đường, không 


chữ người cả xe đạp trên đoạn đường nây. 


Động cơ đốt trong 4 kì có ghép một bánh đà vào trục khuyu của động cơ (Hình 21.8). Nhờ. 
cö bảnh đã nà động cơ mới vượt qua điểm “chết” và chạy ém dũ chỉ có một kì sinh công, 


http://tieulun.hopto.org 


118 


L⁄ y) NGẪU Lục 


Dũng tay vận vôi nước, ta đã tác dụng vào vòi nước những lực có đạc điểm gì ? Khi chế tạo 
bánh xe, bánh đà, tại sao phái làm cho trục quay đi qua trọng tâm của các vật đó ? 


1 ~ NGẪU LỰC LÀ GÌ ? 
1. Định nghĩa 


Hệ hai lực xong song, ngược chiếu, có độ lớn 
bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là 
Hinh 22.1 ngắu lựe. 


2. Ví dụ 


Dùng tay vận vòi nước ta đã tác dụng vào vòi một 
ngẫu lực (Hình 22.D) 


Dùng tuanơvit để vặn định ốe, ta tác dụng vào. 
tuanovit một ngẫu lực (Hình 22.2). 

Khi ð tô sắp qua đoạn đường ngoạt, người lái 
xe tác dụng một ngấu lực vào tay lái (vô làng) 
(Hình 22.3). 


“À7, 00 
Hình222  “Ƒ, 


II - TÁC DỤNG CỦA NGẪU LỰC ĐỐI VỚI MỘT 
Ẽ VẬT RẮN 
Ỏ 


Hình 22.3 1.Trường hợp vật không có trục quay cố định. 


“Thí nghiệm và lí thuyết đều cho thấy, nếu vật chỉ 
chịu tắc dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh 
mỘt trục đi qua trọng tâm và vuông góc với mặt 
phẳng chứa ngẫu lực (Hình 22.4). 

“Trong chuyển động quay này, xu hướng chuyển động. 
lì tâm của các phần của vật ở ngược phía đối với trọng 
Hình 22.4. Xu hưởng chuyển động _ tâm triệt tiêu nhau nên trọng tâm đứng yến. Vì vậy, 
âm của haiphần † và 2iệthôu nhau. trục quay đi qua trọng tâm không chụu lực tắc dụng. 


16 http://tieulun.hopto.org 


2. Trường hợp vật có trục quay cố định 
Dưới tác dụng của ngẫu lực vật sẽ quay quanh trục 
cổ định đó, Nếu trục quay không đi qua trọng tâm. 
thì trọng tâm của vật sẽ chuyển động trồn quanh 
trục quay, Khi ấy, vật có xu hướng chuyển động lỉ 
tâm nên tíc dụng lực vào trục quay làm trục quay 
bị biển dạng. Nếu vật quay càng nhanh, xu hướng 
chuyển động li tâm củn vật càng lớn, thì trục quay 
bị biến dạng càng nhiều và có thể gãy 

'Vì vậy, khi chế tạo các bộ phận quay của máy 
móc (như bánh đà, bánh xe ô tô...) thì phải làm cho. 
trục quay đi qua trọng tâm của bánh đà, bánh xe 
một cách chính xác nhất, 


3. Momen của ngẫu lực 

"Tà hãy tính momen của ngẫu 
quay Ở vuông góc với mạt 
(Hình 22.5), 

b >* M= B4 + By Hình 22.5 


M=Ri(d +ds) 


hay M=Fad GT m5 

mI Ình rồng momen. 
trong đó F là độ lớn của mỗi lực, còn đ là khoảng _ của ngẫu. Ấự không th thuộc 
cách giữa hai giá của hai lực và được gọi là cán! 4y... vào vịt của trục quay vuông góc. 
đòn của ngẫu lực. với mật phẳng chứa ngẫu lực. 


đối với một trục 
\g của ngẫu lực 


Hệ hai lực song song, ngược chiều cô đô lớn bằng nhau và cùng tắc dung vào một 
vớt goi là ngẫu lực. 
Ngẫu lục tác dụng vào một vât chỉ làm cho vật quay chử không tỉnh tiến, 
Momen của ngẫu lực : 

F: độ lớn của mỗi lực (N) 
ME Fd__Ý đ: cánh tay đòn của ngẫu lực (m) 

M: momen của ngẫu lực (Nam) 


Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mật 
phẳng chưa ngẫu lực. l 


hitp/ieulun.hopto.org — ›z 


CẤU HỎI VÀ BÀI TẬP 


ở 


1. Ngẫu lực là gì ? Nêu một vải ví dụ Về ngẫu lực, _ 6. Một chiếc thước mảnh có trục quay nằm 


2, Nêu lúc dụng của ngẫu lực đổi với một vệt rắn, 


3. Viết công thức lính momen của ngẫu lực. 
Mornen của ngẫu lực có đặc điểm gì ? 


vy 


4. Hailực của một ngẫu lự cô độ lớn. F=50N 
Cảnh tay đôn của ngẫu lực ở = 20 cm. 
Morlen của ngẫu lự là 


A.100NH; B.20 NH 
€.06Nm 0.10Nm 
§, Một ngẫu lực gồm bai lực Ể, và Ể, cö 
RE, = F, = F vê cô cảnh tay đến đ 
Morsen của ngẫu lực này là 

A.(F, = F,)d. 
B.2F6 
G.Fd 


0. Chưa biết được vi côn phụ thuộc vào Vị trí 
của trục QUA. 


"găng đi que ng tâm O của hước, Dũng 
"hai ngồn tay tác đụng vào thước trột ngẫu lực 
đặt vào hai điểm A và B cách nhau 4,8 cm và 
cổ độ lớn E, = Fạ = 1 N(finh 226), 

8) TÍnh momen của ngẫu lực. 

b) Thanh quay đi một góc œ = 30%, Hai lực 
luôn luôn nằm ngang và vẫn đặt tại A và B 
(nh 22 6b), Tính mornen của ngẫu lực. 


Hình 22.6 


118 http://tieulun.hopto.org 


'Ị ỐNG KẾT CHƯƠNG III 


CAN BẰNG VÀ CHUYỂN ĐỘNG 


CỦA VẬT RẮN 


1~ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN 


1. Các quy tắc hợp lực. 
a) Quy tắc tổng hợp hai lực có giá đồng qto' 


'Trượt hai lực trên giá của chúng đến điểm đồng quy của hai giá 
rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực. 


b) Quy tắc tổng hợp hai lực xong song cùng chiếu 

Hợp lực của hai lực song song, cũng chiều là một lực song song, 

cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy. 
Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song. 

song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy. 


(chia trong) 


2. Các điều kiện cân bằng của một vật rắn 


bảng của một vật chịu tác dụng của hai lực là 
iá, cùng độ lớn và ngược chiều. 


1) Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực 
không song song : 


— Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy ; 
— Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba. 


http://tieulun.hopto.org 


119 


120 


c) Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định là tổng 
các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng, 
hồ bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược 
chiều kim đồng hồ, 
4) Điều kiện cân bằng của một vật có mật chân đế là giá của 
trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm "rơi” trên 
mật chân đế). 
#) Momen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác: 
dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay 
đồn của nó, 

M=FA 


II - CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN. 
1. Chuyển động tịnh tiến 


4) Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó. 
đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó. 


b) Gia tốc của chuyển động tịnh tiến được tính bằng công thức : 
R+Ẽ 


2. Chuyển động quay quanh một trục cố định 

4) Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố 
định làm thay đổi tốc độ góc của vật, 

b) Mọi vật quay quanh một trục đều có mức quán tính. Vật có. 
mức quán tính càng lớn thì càng khó thay đổi tốc độ góc. 


c) Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào 
khối lượng của vật và sự phân bổ khối lượng đó đối với trục quay: 
3. Ngẫu lực 


4) Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và 
cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực. 


5) Ngẫu lực tác dụng vào vật chỉ làm cho vật quay chứ không tịnh tiến. 
©) Momen ngấu lực được tính bằng công thức : 


M=Fa 
trong đó Ƒ là độ lớn của mỗi lực, ¿là cánh tay đòn của ngẫu lự 


http://ftieulun.hopto.org 


CHƯƠNG IV 


Các định luật bảo toàn 


"Động lượng, Bảo loàn động lượng 
Công. Công suất 

'Động nẵng 

Thể nàng. Cơ năng 

Bảo loàn cơ năng 


Đập thuỷ điện Y-a-y 


'Khl một hệ vật chuyển động thí nói chung vị tí, vận tốc, gia tổ... của các vật trong hệ thay đổi thoo. 
thời gian. Tuy nhiên, trong nhiêu trường hợp có thể m được những đại lượng đặc rưng cho trạng tái 
của hệ không thay đổi theo thới gian. Đó là những đại lượng bảo toân. Nếu đại lượng bảo loàn là một 
vô hưởng thì giá trị của nó không đổi ¡ nếu đại lượng bảo toản là một vectg thị phương, chiều và độ lớn 
của nô không đổi 

“Oác định luật bảo toàn cơ bản của cơ học 
— Bảo toàn động lượng ; 

.— Bảo oàn cơ năng. 

“Các định luật nây cho phép ta hiểu được sâu sắc nhiều thông tin về chuyển động của một hệ và 

vận dụng có hiệu quả trong việc giải nhiều bãi oần cơ học. 


http://tieulun.hopto.org 121 


ĐỘNG LƯỢNG 


ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 
ĐỘNG LƯỢNG 


Cái diễu và lên lứa đều bay được lên cao, Nguyên tắc chuyến động cúa chúng có khác 


nhau không ? 


122 


I- ĐỘNG LƯỢNG 


1. Xung lượng của lực 

ø) Tà hãy xét những ví dụ sau : 

— Cấu thủ A bằng một cú đá vô lê đã đưa bóng vào lưới đối phương. 
= Hồn bi:a đang chuyển động nhanh, chạm vào thành bàn 
đổi hướng: 

“Trong những ví dụ trên, các vật (quả bóng, hòn bia.) đã chịu 
tác dụng của ngoại lực trong một khoảng thời gian ngắn. Do thời 
gian tắc dụng rất ngắn nên ta phải tạo ra những lực có độ lớn 
đáng kể gây ra hiệu quả làm đổi hướng chuyển động của vật. 
Nối cách khác : lực có độ lớn dâng kể tác dụng lên một vật trong 
khoảng thời qian ngắn, có thể gây ra biển đổi đáng kể trạng thái 
chuyển động của vật. 

b) Khi một lực Ể tác dụng lên một vật trong khoảng thời gian Ar 
thì tích ẨAr được định nghĩa là wơng lượng của lực Ê trong 
khoảng thời gian At ấy: 

Ở định nghĩa này, ta giả thiết lực không đổi trong khoảng 
thời gian tác dụng A/. 

Đơn vị xung lượng của lực là niutơn giây (kí hiệu Nss). 


2. Đông lượng. 
4) Tác dụng của xung lượng của lực có thể giải thích dựa vào 
định luật II Niu-tơn. 


http://tieulun.hopto.org 


Giả sử lực Z (không đổi) tác dụng lên một vật 
khối lượng m đang chuyển động với vận tốc Pj. 
"Trong khoảng thời gian tắc dụng AU, vận tốc của vật 
biến đổi thành Ú; nghĩa là vật đã có gia tốc ¡ 


—Ú—D, 
say 


“Theo định luật II Niu-tơn : 
Là 


m 
ñy cũ. _p 
Ïm F 


Suy ra mữy — mũ) = ÊAI (23.1) 
'Vế phải của (23.1) chính là xung lượng của lực 
trong khoảng thời gian Ai ; còn vế trái xuất hiện độ. 


biến thiên của đại lượng Ø = mỡ. 


b) Đại lượng ÿ được gọi là động lượng của một vật. 


Động lượng của một vật khối lượng m đang. 
chuyển động vi vận tốc Ö là đại lượng được xác 
định bởi công thức : 


8= mũ (232) 


Động lượng là một vectơ cùng hướng với vận tốc. 
của vật (Hình 23.1), Đơn vị động lợn là kilôgam 
mắt trên giây (kí hiệu kgum/s). 


c) Từ (23.1) ta có thể viết 

ña =ñị = FÁI (23.30) 

hay Aj= ÊAr (23.30) 
Công thức (23.3b) cho thấy : 

Độ biến thiền động lượng của một vật trong một. 


khoảng thời gian nào đồ bằng xung lượng củ tổng 
các lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó. 


"Phát biểu này được xem như một cách điển đạt 
khác của định luật II Nit-tơn. 


Lễ 5 
Hình 23.1 


(ẩÏ Chứng mình rằng đơn vị 
động lượng cũng có thể tính ra 
nlulớn giây (N.s) 


(E# Một lực 50 N tác dụng vào. 
vật khổ lượng øn= 0,1 kg ban đầu 
nằm yên ¡ thời gian tác dụng là 
0,014, Xâc định vận tốc của vật. 


http://tieulun.hopto.org 123 


Vidy 
Một quả bóng gòn có khối lượng 
7“ 46 g đăng nÌm yên. Âm một cú 
đánh, quả bóng buy lên với vận tốc 
“TÔ mi. Tĩnh xung lượng của lụ tác 
đạng và độ lớn trung tình của lực 
tác dụng, biết thôi gian tác dụng là 
051015. 


Giát 
m= 0046 kg ¡0 = 7Ù mực 
Theể: 
TÀI = mu =0 = m0 =3/2 kg Ít 
c„ Ô(m0) : 
£= =644/10°N, 
NT 644 
[ Giải GIẾT 
Hình 23.2 
124 


Ý nghĩa : Lực đủ mạnh tác dụng lên một vật trong. 
một khoảng thời gian hữu hạn thì có thể gây ra biến 
thiên động lượng của vật. 


II - ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐÔNG LƯỢNG 


1. Hệ cô lập 

Một hệ nhiều vật được gọi là cô lặp khi không có 
ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu có thì các ngoại 
lực ấy cân bằng nhau. Trong một hệ cô lập, chỉ có 
các nội lực tương tác giữa các vật, Các nội lực này, 
theo định luật II Niu-tơn trực đối nhau từng đôi một. 


2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập 
“Xét một hệ cô lập gốm hai vật nhỏ, tương tác 
với nhau qua các nội lực Zị và ; trực đối nhau 
(Hình 23.2). Theo định luật III Niu-tơn : 


và $ trong khoảng 
thời gian Ai, động lượng của mỗi vật có độ biến thiên 
lần lượt là AØ, và AZ;. Áp dụng công thức (23.3b) 
cho từng vật, ta có : 


'Từ định luật [II Niu-tơn, ta suy ra Aj; 
Ai + AB; = Ủ. Nếu B = 7 + 7; là động lượng 
của hệ thì biến thiên động lượng của hệ bằng tổng. 
các biến thiên động lượng của mỗi vật : 


Aÿ = Ai + A; = Ủ. Biến thiên động lượng của hệ 
bằng không, nghĩa là động lượng của hệ không đổi. 


ñị +: = không đổi (236) 
http://tieulun.hopto.org 


'Kết quả này có thể mở rộng cho một hệ cô lập 
sồm nhiều vật và được phát biểu như sau : 

Động lượng của một hệ cô lập là một đại lượng 
bảo toàn. 


Phát biểu trên được gọi là định luật bảo roàn 
động lượng. 

Định luật bảo toàn động lượng có nhiều ứng 
dụng thực tế : giải các bài toán va chạm, làm cơ sở 
cho nguyên tắc chuyển động phản lực. 


3. Va chạm mềm 


“Xét ví dụ một vật khối lượng mị, chuyển động trên một 
mặt phẳng ngang nhấn với vận tốc ,, đến va chạm với 
một vật khối lượng ør, đang nằm yên trên mật phẳng. 
ngang ấy. Biết rằng sau va chạm hai vật nhập làm một, 
chuyển động với cùng vận tốc 7. Xác định ở 

Vì không có ma sát nên các ngoại lực tác dụng, 
sồm có các trọng lực và các phản lực pháp tuyến, 
chúng cân bằng nhau ; hệ (mạ, ưm;} là một hệ cô 
lập. Ấp dụng định luật bảo toàn động lượng : 

mm, = (mị + 0a) 
ø - _ mỗi 
Đh + mạ 

'Vã chạm trên đây của hai vật vn, và in; được gọi 

là va chạm mềm. 


4. Chuyển đông bằng phản lực 


“Cải diễu bay lên được là nhờ có không khí đã tạo ra 
lực nâng tác dụng lên diều. Trong khoảng không, 
gian vũ trụ (không có không khí), nhà vật lí Xi-ôn= 
cðp-xki (người Nga) đã nêu ra nguyên tắc chuyển 
động bằng phản lực của các tên lửa. 

Giả sử ban đầu tên lửa đứng yên. Động lượng 
ban đầu của cả tên lửa bằng không. Sau khi lượng, 
khí khối lượng z phụt ra phía sau với vận tốc ữ, 
thì tên lửa khối lượng &Z chuyển động với vận tốc 
'Ÿ (Hình 23.3). Động lượng của hệ lúc đó là : 

mũ + MỸ 


suy ra 


Hình 23.3 


http://tieulun.hopto.org 128 


Nếu xem tên lửa là một hệ cô lập (rong khoảng 
không vũ trụ, xa các thiên thể) thì động lượng của 
hệ được bảo toàn : 


hay 037) 


Công thức (23.7) chứng tỏ rằng Ứ ngược hướng 
E] Giải thích hiện tượng súng _ với 7, nghĩa là tên lửa bay lên phía trước ngược với 
giật khi bắn. hướng khí phụt ra. 
"Như vậy, các con tàu vũ trụ, tên lửa... có thể bay 
trong khoảng không gian vũ trụ, không phụ thuộc môi 
trường bên ngoài là không khí hay là chân không. 


Đông lượng 5 của một vật là một vectø cùng hướng Với vân tốc của vật và được xắc 
định bởi công thức ð = mũ. 

Lực đủ mạnh tác dung lên một vật trong một khoảng thỏi gian thì cỏ thể gây r2 sự 
biến thiên đông lượng của vật đô. 

Đông lượng của một hê cô lập là mốt đại lượng bảo toàn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


øØ A Nís, B.Ns. 
C.Nm. D.Nimbs. 
1.. Nêu định nghĩa và ý nghĩa của động lượng. “Chọn đáp án đúng. 
-__ 2, Khi nào động lượng của một vật biến thiên ? _- 6, Mới quả bóng đang bay ngang với động lượng 
3. Hộ cô lập làgl? li đập viêng gốc vào một bức tường thẳng 


4. Phát biểu định luật bảo toàn động lượng. đứng,bayngượvởlitheophương vuông góc 
“Chứng tổ rễng định luật đó tương đương với __ vớibức tường với cùng đôlớnvântốc.Độ biến 


định uật Net. thiên động lượng của quả bóng là 
AÔ B.B. 
vy €.25 D. -20 
5. Động lượng được nh bằng Chọn đáp án đúng. 


126 http://tieulun.hopto.org 


T. Một vật nhỏ khối lượng m = 2 kg trượt xuống 
một đường dốc thẳng nhẫn tại một thời điểm. 
ác định có vận tốc 3 mís, sau đô 4 s có vận 
ốc 7 mís, liếp ngay sau đó 3 s vật có động, 
lượng g ml) là 


8. Xe A có khối lượng † 000 kg và vận tốc 
60 kmih ; e B có khối lượng 2 000 kg và vận 
tốc 30 kmih. So sảnh động lượng của chúng. 

9. Một mây bay có khổ lượng 160 000 kg, bay 
với vận tốc 870 kưnh, Tỉnh động lượng của 


A6 8,10, máy bay, 
e.20. D.28. 
'Chợn đáp án đúng. 

Em. 


CHUYỂN ĐỘNG CỦA TÊN LỬA. 


Nguyên tắc chuyến động của tên lửa khác 
hẳn với nguyên tắc chuyển động của ô tô, tàu 
hoá, Khi ô lô tầng tốc, mặt đường tác dụng 
các lực ma sất theo phương ngang lên các 
bảnh xe theo hưởng chuyến động và các 
ngoại lực này gây ra gia tốc cho ô tô, 


Côn tên lửa cần phải tăng tốc trong 
khoáng không gian vũ trụ chân không, ở đó 
không có một tác nhân bên ngoài nào cả để 
“đầy ngược lại”, Một tên lửa chuyển động 
bằng cách phòng ra một bộ phận của chính 
nó theo hướng ngược với hưởng chuyến 
động. Bộ phân này chính là khối các nhiền 
liệu được đốt chảy - tạo thành khí thái, Khối 
khí thải này và bộ phận côn lại của tên lửa tác 
dụng lên nhau các lực trục đối (định luật IL 
Niudtơn). Lực do khối khí thải tác dụng lên 
phân còn lại cúa tên lửa gọi là lực đấy cúa 
động cơ tên lúa. Lực này đấy phân còn lại của 
tên lửa lên phía tước, làm cho tên lửa tăng 
tốc. Sự thay đổi tốc đô tên lửa khi nó đang 


hoạt động được 


& 


Ẳœ 


Hình 23.4 
Tên lửa nhiều tầng. 


nh heo công thức X-ôm-cổpoi sau : — 0 = In trong đã  — ng là 


độ tăng tốc độ tên lửa khi khối lượng thay đổi từ Ấf, đến Mf, là tốc độ phụt khí đổi với tên 


lửa. Ở đây ta thấy tu điểm của tên lứa nhiều tầng, trong đó M được giảm do liên tiếp bỏ đi 
các tầng đã hết nhiên liệu. Một tên lửa được gọi là i tướng khi về tới đích chỉ côn lại những 


khối lượng hữu ích 


http://tieulun.hopto.org 


127 


Lư 4 CÔNG VÀ CÔNG SUẤT 


“Trong những trưởng hợp nào sau đây, khái niêm “công” có nội dung đúng như đã học ở lớp B ? 
1. Khi ð t6 đang chay, động cơ ô tô sinh công. 
3. Ngày công cúa một lái xe là 50 000 đông, 
3. Có công mãi sắt, có ngày nên kim. 


.4, Công thành danh toại 


Hình 24.1 


Nêu ba ví dụ về lực sinh 
công. 


LINN; 

Ẽ 
Hình 24.2 
128 


1- CÔNG 


1. Khải niệm về công 

Ở lớp 8, ta đã học : 

.4) Một lực sinh công khi nổ tắc dụng lên một vật và 
vật chuyển đời ; 

b) Dưới tác dụng của lực F,, khi vật chuyển dời một 
đoạn s theo hướng của lực thì công đo lực sinh ra là : 


A=Fs (24.1) 


2. Định nghĩa công trong trưởng hợp tổng quát 
'Xết một máy kéo, kéo một cây gỗ trượt trên đường 
bằng một sợi đây cảng, Lực kếo ` nằm theo. 
phương nghiêng của dây được phân tích ra hai 
thành phần là Z, và # (Hình 24.2) : 


BA 


trong đồ Ể, vuông góc với phương chuyển đời và 
nằm theo phương chuyển dời MA của cây gỗ, 


http://tieulun.hopto.org 


"Ta thấy rằng nếu chỉ có Ế) tắc dụng thì không tạo. 
ra chuyển đồi mong muốn. Trái lại chính thành phần 
F, của F đã kéo cây gỗ chuyển dời theo hướng IV 
(MN=3). 


Nói cách khác, chỉ có thành phấn # của ` 
sinh công, 


Công này gọi là công của lực Z, được tính theo. 
công thức : 


A=F,,MN=Rs (242) 
Gọi ơ là góc tạo bởi lực Z và chuyển dời MA” 


(Hình 24.3), ta có : F, = Fcosơ: 


.Vì vậy, công thức (24.2) có thể viết : Á = Fscosœ 


Khi lực Ề không đối tác dụng lên một vật và 
điểm đặt của lực đồ chuyển dồi một đagn s theo 
hướng hợp với hướng của lực gác Œhừ công thực 
hiện bởi lực đõ được tĩnh theo công thức 


A=Fscosz (243) 


3. Biện luân 
"Tu theo giá trị của cosơ ta có các trường hợp sau : 


4) ở nhọn, cos ø >0, suy ra Á > 0; khi đó A gọi là 
công phát động. 


b) œ= 90%, cos œ = 0, suy ra À = 0 ; khi điểm đặt 
của lực chuyển dời theo phương vuông góc với lực 
thì lực sinh công A = 0. 


Hình 24.3 


Chủ ÿ 


1, Ở câu hỗi đầu bài học này, chỉ có. 
ai trường hợp 1 và 3 trong đồ khái 
niệm "công" có nội dung dúng như 
đã định nghĩa. 

2, Hai cách nói “lục sinh công” và. 
“lực thực hiện công” là lương 
đương. 

43, Khi một vật tác dụng lực lên một 
Vật khác và điểm đặt của lực đó 
chuyển đồi công nói vật đồ sinh 
công hoặc thực hiện công, 


suIDCA http://tieulun.hopto.org 129 


Hình 24.4 


Xác định dấu của công A, 
trong những trưởng hợp sau, 

4) Công của lực kéo của động cơ 
6 lô khi ô tô lên dốc ; 

Ð) Công của lực ma sát của mặt 
đường khi ô tô lên đốc ; 

©) Công của trọng lực của vệ tỉnh 
bay vòng tròn quanh Trải Đất; 
d) Công của trọng lực khi máy 
bay cất cảnh. 


Viák 
Ô tô có khối lượng một tấn, chuyển 
động đễu trên một đường nằm ngang 
có hệ số ma st uy Jý = 02, Tĩnh 
“ông của lự kéo của động cơ và công 
của lực ma sắt KHÍ ð tô chuyển dời 
được 250 m. Cho #= 10 nứ© 
Gii 
`1 tô chuyển động đều nên lực kếo 
của động cơ và lực ma sất tiên mật 
đường cân bằng nhau. Chúng có 
cùng độ lớn và bằng 

mg = 0221 000.10 =2 000 N 


“Công của lực kéo của động cơ 


Ai=Er=5.10%7 
Công của lục ma sắt (công cỉn) 
A;=-Fs=~5/1051 


T30 


€) # tù, cos ở < Ú, suy ra Á < 0. Kết quả nầy có ý 
nghia vật lí gì ? Tá hãy xết một ô tô đang lên dốc, mật 
đốc nghiêng góc so với mặt phẳng nằm Tgung, 
(Hình 24.4). Trong chuyển dồi đó trọng lực P của ô tô 
hợp với hướng chuyển đời MA góc =90+ 3 > 909, 
vậy công của trọng lực nhỏ hơn không, Để giải 
thích kết quả này ta phân tích trọng lực P ra hai 
thành phần Z, và: 


B=ñ+B 
trong đó Z, vuông góc với mật đốc và . song song. 
với mặt đốc. Tà nhận thấy rằng, thành phẩn Z, 
không có tác dụng đổi với chuyển dời MA, còn 
thành phần # ngược hướng với MN, do đó có rác 
đụng cần trở chuyển động. 


Kếi luận : Khi góc œ giữa hướng của lực F và hướng 
của chuyển dời là góc tù thì lực ` có tác dụng cản 
trở chuyển động và công do lực # sinh ra 4 <0 
được gọi là công cẩn (hay công âm). 


4. Đơn vị công 


Đơn vị công là jun (kí hiệu là J). Trong (24.1) nếu. 
F=INvàs=lmtì: 


A=IN.Im=lNam=ll 


Jun là công do lực có độ lớn 1N thực hiện Khi điểm 
đặt của lực chuyển dời 1 m theo hướng của lực. 


5. Chủ ý 


Các công thức tính công (24.1) và (24.3) chỉ đúng 
khi điểm đặt của lực chuyển đời thẳng và lực không. 
đổi trong quá trình chuyển dời. 


http://tieulun.hopto.org_ »s›cz 


II - CÔNG SUẤT 
1. Khái niêm cõng suất 
Trong sản xuất và đời sống, người ta thường sử 


dụng các loại máy móc, động cơ, tổng quát hơn là 
các thiết bị sinh công (công dương). Khi đồ ngoài 
độ lớn của công do thiết bị sinh ra, người ta còn 
quan tâm đến khoảng thời gian thực hiện công đó. 
“Cùng sản ra một công, thiết bị nào thực hiện trong 
thời gian ngắn hơn sẽ làm việc mạnh hơn. Nói cách 
khác người ta đánh giá mức độ mạnh của một thiết 
bị sinh công bằng độ lớn của công do thiết bị đó 
thực hiện trong cùng một khoảng thời gian chọn 
trước thường chọn là đơn vị thời gian. Đại lượng 
đó được gọi là công suất hay tốc độ sinh công. 

Công xuất là đại lượng do bằng công xinh ra 
rong một đơn vị thời gian 


"Nếu trong khoảng thời gian ¿ công sinh ra bằng 
A(A > 0) thì công suất (kí hiệu ) được tính theo 
công thức : 
A 
“xi 044) 


“Cũng có thể nói rằng, công suất của một lực đo 
tốc độ sinh công của lực đó, 


2. Đơn vị công suất 


Đơn vị công suất là jun/giây, được đặt tên là oát, kí 
hiệu W. 


“Oát là công suất của một thiết bị thực hiện công. 
bằng 1 J tong thời gian 1 s. [SỞ 
Người ta còn sử dụng một đơn vị thực hành của 
công là oát giờ (W.h) : 
1 Wh=36001 
1 kWh = 3 600 kĩ 


So sảnh công suất của cáo 
mây sau : 


a) Cần cẩu M, nắng được 800 kg. 
lên cao 5 m trong 30 s ; 
b) Cẩn cẩu M, nâng được † 000 kg 
lên cao 6 m trong 1 phút. 
Chủÿ: Trước đây ngườita còndùng 
đơn vị mã lực để đo công suất. 

Ở nước Pháp. 

1 mã lực = 1 CV = 738 W. 

Ở nước Anh 

1 mã lực = 1 HP = 746 W, 


http://tieulun.hopto.org lãi 


Bằng 241 3. Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho các: 
ãi íd V công uất ung bình nguồn phát năng lượng không phải dưới dạng sinh: 

công cơ học. Ví dụ : lề nung, nhà máy điện, đài phát 
Tên lửa Satơn (Satun) V_740'°W__ sóng... xem Bảng 24.1. 


Tàu biển 5AW Người ta cũng định nghĩa công suất tiêu thụ của 
Đầu tâu hoả 34IÊW một ;hiết bị riêu thụ năng lượng là đại lượng đo 
60 44ữ'W..... bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một 
Xe máy 16402W đơn vị thời gian. 

Ngưỡilậm vậc 100W 

Đèn điện 100W 

Máy hụ thanh 10W 

Máy tnh bồ tï 1.109W 


Nếu lực không đổi Ể. có điểm đặt chuyển döi một đoạn s theo hướng hợp với hưởng. 
của lực góc ơ thì công của lực được tính theo công thức. 
A= Fxos0 


Công suất đo bằng công sinh ra trong một đơn vi thỏi gian. 
“. 
D 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


8 4. Công có thể biểu thị bằng tích của 
A. năng lượng và khoảng ti gian, 
4. Phát biểu định nghĩa công và đơn vị công, — Š-lƯE,qtôngđườngđiổu0ovàkhoängtöigian 
Nu ÿ nghĩa cũa công âm g C. lực và quảng đường đi được. 


D. lực và vận lốc, 
2, Phátbiểu đnh nghĩa công suấtvà đơn ị côhg —— Chọn đáp án đúng. 


Suổ:'NHU ý Ni VI I-obx công suất ? 5, Một lực F. không đổi lên tục kéo một vật 
chuyển động vớ vận lốc Ở theo hướng cls 


F. Công suất của lực F là 
3. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị 


công suất? A.FH, B.Fv. 
Nà BW, CF D.FE. 
€.Nmks D.HP. Chọn đáp án đúng. 


132 http://tieulun.hopto.org 


6, Một người kéo một hòm gỗ khổi lượng 80 kg __ 7. Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kWV 
trượt trên sản nhà bằng một dây có phương. cho một cắn cẩu nâng 1 000 kg lên cao 
hợp góc 309 so với phương nằm ngang. Lực 30m. Lấy g = 10 mis?. Tính thời gian tổi thiểu 
tác dụng lên dây bằng 160 N. Tính công của để thực hiện công việcđó? 
lực đ6 khi hôm trượt đi được 20 m. 


HỘP SỐ Ô TÔ, XE MÁY 


"Trong ð tô, xe máy công suất của lực phát động Ể cho bởi : ớ? = h 
Giá sử điểm đặt của Z chuyển dời một đoạn As theo hướng của Ể, công AA của Ƒ là + 
AA= FAs do đó: % 
-rậ 


Với AI nhỏ, T> là ận tốc tức thời 0 của 6ô, xe mấy tai thời điểm đang xế. Vậy 
Ø~Fo 0) 

Thường công suất của động cơ ô tô, xe máy là một đại lượng được duy tr không đổi, Do 
đổ, heo (°) nếu F tăng thì 0 giảm và ngược lai 

Như vậy, khi Ô tô, xe mấy chạy qua những đoạn đường khó di (len dốc, ma sát lớn) thì 
cường đô lực £ phải tăng lên, do đá vận tốc phải giảm. Ngược lại, ở những đoạn đường dễ 
đi uống dốc, ta sát nhỏ) cường đô lực Ƒ giảm và vận tốc sẽ tăng, Việc điều chỉnh ở tăng, 
hay giám dược thực hiện bằng một thiết bị gội là hộp số sứ dụng các bánh xe truyền động có. 
bán kính to, nhỏ khác nhau), 


>>. 


Hộp số mây A 


Hộp số 16 


http://tieulun.hopto.org 133 


⁄à ĐỘNG NĂNG 


Chúng ta đã nghe đến những trận lo quét hay sóng thẫn có sức tàn phá rất manh. Dòng nước 


.đã mang năng lượng ở dạng nào ‡ 


Dòng nào ở cột 1 ứng với 
đông nào ð cột 2? 


củ Gạt2 | 
| ,Dantaođầnăm lưng 
Á Máy kóo 1. Thực hiện công 
3.Cấncẩu,2 ThyênnhẠi  / 
€. Lâ nung |3, Phẩtra các ta nhật 
.0MRLTE 
Lũ quát 


Chứng tổ những vật sau đây 
“có động năng và những vật ấy có 
thể sinh công như thể nào ? 


3) Viên đạn đang bay. 
b) Búa đang chuyển động 
©) Dòng nước lũ đang chảy mạnh. 


134 


1~ KHÁI NIỆM ĐỘNG NĂNG. 


1. Nâng lượng 
Mọi vật xung quanh ta đều mang năng lượng. Khi 
một vật tương tắc với các vật khúc thì giữa chúng có 
thể e6 trao đổi nâng lượng. Quá trình trao đổi năng. 
lượng này diễn ra dưới những dạng khíc nhau : thực 
hiện công, truyền nhiệt, phát ra các tỉa mang nâng 
lượng... [äI 

2, Động năng 

Bài học này xét dạng nâng lượng mà một vật có 
được do nó đang chuyển động. Dạng nâng lượng ẩy 
gọi là động năng, 


Khi một vật có động năng thì vật đó có thể tác 
dụng lực lên vật khác và lực này sinh công, 


II - CÔNG THỨC TÍNH ĐỘNG NĂNG. 
. Ta hãy xét một vật khối lượng wr chuyển động dưới 
tác dụng của một lực Z. Để đơn giản, ta giả thiết 
lực # không đổi và vật đó chuyển động theo giá 
của lực #. Trong một khoảng thời gian xác định 
dưới tác dụng của lực F, giả sử vật đồ đi được 
quãng đường s và có vận tốc biến thiên từ Øị đến 7. 
http://tieulun.hopto.org 


'Vì lực Z không đổi nên gia tốc chuyển động của vật 
 = Ễ không đổi, nghĩa là vật chuyển động thẳng, 
m 


biến đổi đêu. Với chuyển động này, có công thức : 


tỆ —tỆ = Đãt 
£ w 
Thủy 4 = 7— ta được : 0) — 0ƒ = 27x 
Ty D = 
mm] — am = Fš 


Tích Fs ở vế phải của công thức trên chính là 
công Á của lực # trong chuyển dời s của vật : 


Fz=A 


mỹ - 3mŸ =A (5.1) 
`2. Ta xét trường hợp đạc biệt của công thức (25.1), 
Vật bất đầu từ trạng thái nghỉ (0, = 0), dưới tác 
dụng của lực Z, đạt tới trạng thái có vận tỐc 0; = 0. 
Khi đồ (25.1) trở thành : 


1 Ẻ 
mi 5 
ÙẺ = A (5.2) 


Vậy 


"Như vậy, khi lực tác dụng lên vật sinh công, vật 
nhận được năng lượng và chuyển từ trạng thái nghỉ 
sang trạng thái chuyển động. 

'Vế trái của (25.2) biểu thị năng lượng mà vật thu 
được trong quá trình sinh công của lực Ể và được 
gọi là động năng của vật, 

Kết quả này đã tìm được trong một ví dụ đơn 
giản ; người ta chứng mình rằng nó vẫn đúng cho 
trường hợp tổng quát. 

Động măng của một vật khói lượng m đang 
chuyển động với vận tốc 0 là năng lượng (kí hiệu 
WÁ,) mã vật đó có được do nó đang chuyển động 
và được xác định theo công thức : 


1 
3° 05.3) 


'Đơm vị của động năng là jun (J). 


tụ 


Bảng 2541 
'ãi dụ Vồ động năng 


VẠI — (vÍnH) đờgtông 
| ID 


(TrHĐế — (28810265405 


(qaymmgaø 

MkTm) — | 

MặtTêng - |102101 382105 

Tenlla (64810595409 4 

6 6 (63105 

Vận đồngviên 10 /3610% 

Gigimưa  ạ 14/103 
66101 


Phân từ ðj 800 


Chứng minh rồng đơn vị Jun 


cũng bằng kg.mễis? 


http://tieulun.hopto.org 


135 


Víđ :Mộtôtô có khối lượng 1 200kg. 
tăng tốc từ 18 km đến IS knvh 
rong 123. TĨnh công suất trung bình 
của động cơ ð tô đồ, 

Giải ° Công thực hiện bởi động cơ 
ô tô khí táng tố bằng độ biến thiên 
động năng của 6 tô 


A= THUÊ nu 
Ae L4000-)-800805-59541 


“Công suất trung bình của động, 
cữôtô 


l5 kWU 


III - CÔNG CỦA LỰC TÁC DỤNG VÀ ĐỘ 
BIẾN THIÊN ĐỘNG NĂNG. 


“Trong trường hợp vật đang chuyển “up A804 
dụng của lực Ể từ n trí có động năng 2, 3m đến vị 
3, thì SH do lột Ÿ sinh ra 


trí có động năng Ì „ụi 

? lập 
MU: 
“Hệ quả + Khi lực tắc dụng lên vụ xinh công dương 
thì động năng của vật tăng (tức là vật thu thêm công — 
hay vật sinh công âm), Ngược lại, khi lực tác dụng, 
lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm 
(tức là vật sinh công dương). 


được tính theo công thức : A = 3m] ~ 


Động năng là đạng nâng lương của một vật cô được do nô đang chuyển động và 


.được xác định theo công thức 


Đông năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lện vật sinh công, 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


5. MộtvậtƯợng lượng 1,0 Nó động nẵng 1,0. 


L2) 1, Nêu đĩh nga và công hức của động nằng_ Lấy g = 10 m/$?, Khi đó vận lốc của vật bằng 


2. Khi nào động năng của vật bạo nhiều 2 
ajbiển tiên? b)lănglên? c)gảmđi? — Ả-045M B.101M, 
vợ €.14im, D.44 ma 
3, Câu nào sai trong các câu sau ? 6.. Một ô ô có khối lượng 000 kạ chuyển động 
:Động năng của vật không đổi khi vật với vận lốc 80 kmih. Động năng của ô tô có 
.A. chuyển động thẳng đều. giá trị nâo sau đây ? 
B. chuyển động với gia tốc không đổi. A,2/82 1014, 8.247.105). 


C. chuyển động tròn đều. 
D. chuyển động cong đều. 
4. Động năng của một vật tăng khi 
.A. gia tốc của vật a > 0. 
B. vận tốc của vật  > 0. 


€.2421081 D.3/2008 


1. Tính động năng của một vận động viên có 
khối lượng 70 kg chạy đều hối quảng đường 
-400 m trong thời gian 45 s. 


', Một vật khối lượng m = 2 kg đang nằm yên 


C. các lực tác dụng lên vật sinh công dương. trên một mặt phẳng ngang không ma sắt. 


D. gì lốc của vật lăng. 
“Chọn đáp án đúng 


136 


Dưới tốc dụng của lực nắm ngang 6 N, vật 
chuyển động và đi được 10 m. Tính vên lốc 


http://tiettảf6bt6öf9 


542 THẾ NĂNG 


“rong các trường hợp sau 
— Vật nặng được đưa lên một độ cao z ; 

-— Vật nặng gắn vào đầu một lò xo đang bị nén ; 
— Mũi lên đại vào cụng đang giương ; 


“Các vật này đều cỏ khá năng sinh công, nghĩa là chủng đều mang năng lường. Dang năng 


lượng này gọi là thế năng 


1 - THỂ NĂNG TRONG TRƯỜNG 
1. Trọng trường 


Mọi vật ở xung quanh Trái Đất đều chịu tác dụng 
của lực hấp dẫn đo Trái Đất gây ra, lực này như đã 
biết gọi là trọng lực, 

'Th nói rằng xung quanh Trái Đất tổn tại một 
trọng trường. Biểu hiện của trọng trường là sự xuất 
hiện trọng lực tắc dụng lên một vật khối lượng m 
đặt tại một vị trí bất kì trong khoảng không gian có 
trọng irường. Công thức của trọng lực của một vật 
khối lượng ø có dạng : 


mỹ @6.1) 
với 8 là gia tốc rơi tự do hay còn gọi là gia tốc trọng 
trường. 

"Nếu xét một khoảng không gian không quá rộng 
thì vectơ gia tốc trọng trường ÿ tại mọi điểm có 
phương song song, cùng chiếu và cùng độ lớn. Tà 
nói rằng, trong khoảng không gian đồ trọng trường 
1à đều (Hình 26.1). 


Chứng tổ rằng, Ương ọng 
tường đều mọi vật (nếu không chu 
tác dụng của một lực nào khác) 
.sð chuyển động với cùng một gia tốc. 
ổ, qollà gia lốc rọng trưởng. 


tổ Hình 26.1 


http://tieulun.hopto.org 137 


TE Tim hai ví dụ chứng tỏ rằng 
một vật có khối lượng m khi đưa 
lên vị tí cách mặt đất độ cao z thị 
lúc rơi xuống có thể sinh công. 


lếu chọn mốc thế năng tại 
ịtri O (độ cao =0, Hình 26.2) thì 
tại điểm nào 


~ thế năng = 02 
— thể năng > 02 
~ thế năng < 02 


138 


2. Thế năng trọng trường 
a) Định nghĩa 


Yí dụ ; Thả một búa máy từ độ cao z rơi xuống đập 
vào cọc, làm cho cọc đi sâu vào đất một đoạn s. Vậy, 
búa máy đã sinh công và z càng lớn thì s càng đài. 


Tổng quái + Khi một vật ở vị trí có độ cao z so với 
mật đất thì vật đó có khả năng sinh công, nghĩa là 
Vật mang năng lượng. Dạng nâng lượng này gọi là 
thể nãng trọng trường (hay thế năng hấp dẫn). 


Thể năng trạng trường của một vật lâ dựng 
nâng lượng tương tác giữa Trái Đảt và vật ; 
nó phút thuộc vào vị trí của Vật trong trọng tri, 


b) Biểt thức thế năng trọng trường 


Trong ví dụ trên, vật (búa máy) rơi từ độ cao z 
(không vận tốc đâu). Khi rơi xuống đất, trọng lực 
của vật sinh công là : 
A=P:=mg: (26.2) 
Công A này được định nghĩa là thế nâng của vật 


Khi một vật khỏi lượng m đật ở độ cao z xo với 
mại đấi (Irong trọng trường của Trái Đấấ) thì thể 
năng trong trường của vật được định nghĩa bằng 
công thức + 


Wi= me (263) 


“Theo công thức (26.3) thì thế năng ở ngay trên 
mặt đất bằng không (vì z = 0). Tà nói, mật đất được 
chọn là mốc (hay gốc) thể năng. 


“Chú ý rằng, ở đây khi tính độ cao z, ta chọn chiều 
dương của z hướng lên. 


http://tieulun.hopto.org 


3. Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công 
của trọng lực 
'Từ công thức (26.2) dễ đàng suy ra rằng, khỉ một 
vật khối lượng m rơi từ điểm M có độ cao z tới 
điểm N có độ cao zụ thì công của trọng lực rong. 
quá trình đó bằng 
ÁN = ĐH8Eu — PIHêN, (64) 
“Thực nghiệm và lí thuyết đã chứng minh được 
rằng, công thức (26.4) vẫn nghiệm đúng trong trường 
hợp hai điểm M, Á ở các vị trí bất kì không cùng trên 
một đường thẳng đứng và vật đang xét chuyển dời từ 
AM đến N theo một đường bất kì (Hình 26.3). 
“Theo định nghĩa của thế nâng (26.3) : 
mựau = WV(M) 
mựcy = W(M) 
Công thức (26.4) có thể viết : 
An = W((M) = M(N) — (265) 
“Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ vŸ 
riIM đền vị trí N thí công elA trọng lực của vật có giá 
trị bằng hiệu thể nàng trọng trường tại AM và tại À, 
Hệ quả : Trong quá trình chuyển động của một vật 
trong trọng trường : 
— Khi vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm thì 
trọng lực sinh công dương ; 
~ Khi vật tăng độ cao, thế năng của vật tâng thì 
trọng lực sinh công âm, [#] ; 


II - THẾ NÀNG ĐÀN HỒI. 
1. Công của lực đàn hồi 


'Như đã biết ở lớp 8, khi một vật biến dạng thì nó có 
thể sinh công. Lúc đó, vật có một dạng năng lượng. 
gọi là thế năng đàn hồi. 

Trong bài này ta xét một lò xo đàn hồi, có đội 
cứng È, một đầu gắn vào một vật, đầu kìa được giữ 
cố định (Hình 26.4). 


m 

zM|¬-- Ko 
ngó HỒ 

ZA| ng n 

_= 

Hình 28.3 


Chứng minh rằng, hiệu thế 
nâng của một vật chuyển động 
trong trọng trường không phụ 
thuộc việc chọn gốc thế năng. 


[EÄ Chứng minh rồng khi một 
vật chuyển động từ M đến M' 
trong trọng trưởng theo những 
đường khác nhau thì công của 
trọng lực theo các đường ấy là 
như nhau, 


Hình 26.4 


http://tieulun.hopto.org lẠ9 


ii chủ + Công thức (366) số thể 
chứng mình như sau : Với |M{ nhỏ, 
có thể tính A bằng công của lực đàn 
hồi rung bình #, : 

A=R,(An(-0 = “+%, 


F(-AI) 


1 
A=3CRAICAID) 


nghĩa là Á = 3AIỶ 


Lúc chưa biến dạng, độ đài lò xo là , Lúc biến 
dạng độ đài lồ xo là Í = J; + Ai. Khi có biến dạng, 
lò x0 tác dụng vào vật lực đàn hồi . Lực này tuân 
theo định luật Húc : 


lẽ 


Nếu ta chọn chiều dương là chiều tăng độ đài / 
của lò xo thì có thể viết —kAI. 


Lực F này có thể sinh công. Phép tính chứng tỏ. 
rằng, khi đưa lò xơ từ trạng thái biến dạng về trạng. 
thái không biển dạng thì công thực hiện bởi lực đàn. 
hồi được xác định bằng công thức : 


A=SMADP (66) 


2. Thế năng đàn hồi 


Khi lò xo đang ở trạng thái biến dạng thì hệ gồm 
lò xo và vật nhỏ có thế năng (thế năng đàn hồi). 
"Tương tự như thế nàng trọng trường, ta định nghĩa 
thế năng đàn hồi bằng công của lực đàn hồi. Vậy có 
thể viết công thức tính thế năng đàn hồi : 


W, = 3K(ADẺ @61) 


Thể náng trong trường (thế năng hấp dẫn) của một vật là dạng năng lương tương 
tác giữa Trãi Đất và vật ; nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trong trưởng. 
Nếu chọn mốc thế năng tại mặt đất thì công thức thế nâng trọng trường của một 
vật có khổi lương m đất tai độ cao z là 

W,= mẹz 
“Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi. 


Công thức tính thể năng đàn 


“của một lò xo ở trang thải cỏ biển dạng Ái là 
1 ù 
S(AIJ 


hftp://tieulun.hopto.org n 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


11. Nêu định ngtĩa và ý nghĩa của hế năng 
4) trọng trường; —_ b) đản hổi 


Œ 
2. KhirnộtvệttỪ độ caoz, với cùng vận ốc đầu, bay 
xuống đấtlheo những cơn đường khác nhau thì 
.A.độ lớn vận tốc chạm đất bằng nhau. 
8, thờ gian rơi bằng nhau. 
C. công của trọng lực bằng nhau. 
D. gia ốc rơi bằng nhau. 
Hãy chọn câu sai, 
3. Một vật khối lượng 1,0 kg cô thế năng 1.0 J 
đối với mặt đất. Lấy g = 8.8 mis?. Khi đó, vật 
độ cao bằng bao nhiều ? 


A.0402m. B.10m 
€.98m D.32m 


http://tieulun.hopto.org 


44, Một vật khối lượng m gắn vào đầu một lô xo 
đàn hồi có độ cứng k, đấu Ma gia lò xo cổ 
“nh. Khilô xo nên lại một đoạn Ai (A7 <0) thí 
thế năng đàn hồi bằng bao nhiêu ? 


(An? g4, 
A +2k(ADỂ. 8 2K(M) 


1 1 
6.~2KAI. D ~gKAỂ. 


5. Trong Hình 28.5, hai vật cùng khối lượng nằm, 
Š hai vị tị và N sao cho MN nẫm ngang. 
“So sánh thể năng tại M và lại N 


Hình 28.5 


6. Lò xo d độ cứng K=200 N, tột đầu oổ đph, 
đầu la gắn vớ vật nhỏ. Khi x0 bị nên 2cm tì 
thể nông đân hổi của hệ bằng bao nhiêu ? Thế. 
năng này có phị ruộc|hổi lượng oìavệt không? 


141 


#/ CƠ NĂNG 


Trong quá trình chuyến động cúa một vật chịu tác dụng của trọng lục hay lực đàn hải, động năng 
vã thế năng của vặt có liên hệ với nhau như thế nào £ Hãy quan sát một đồng hô quả lắc đang 
cao động tong trọng trường ; động năng và thể năng cúa quả lắc biến đối như thể nào ? 


ổ 


Hình 37.1 SN 


142 


I - CƠ NÂNG CỦA VẬT CHUYỂN ĐỘNG 
TRONG TRỌNG TRƯỜNG 


1, Định nghĩa 
Khi một vật chuyển động trong trọng trường thì 
tổng động nâng và thể năng của vật được gọi là cơ 
ăng của VẬU trong trọng trường (gọi tắt là cơ năng, 
của vậU, 

Kí hiệu cơ năng của vật là W, theo định nghĩa ta 


có thể 
có thể viết W=W+W 


W= 2 nh? + mục G10) 


2. Sự bảo toàn cơ năng của vật chuyển động. 

trong trọng trường. 

XXết một vật khối lượng m chuyển động trong trọng 

trường từ vị tí Af đến vị trí Á (Hình 27.1). Trong quá 

trình chuyển động đồ, công An, của trọng lực được xác 

định bởi hiệu thế năng tại M và tại N (xem (26.5) 
Aụs = MÁ(M) = W((N) G12) 


Nếu trong quá trình đó, vật chỉ chịu tác dụng của 
trọng lực thì theo (25.1) công của trọng lực cũng. 
được tính bằng độ biến thiên động năng của vật từ 
M đến N: 


http://tieulun.hopto.org 


1 1. 3 
ẢNN = 2P — 2 mu Ø13) 


Am = Mạ (M) — W,(M) 
trong đó WA(M) = a muỆ 
Wa(N mu) 


lần lượt là động năng của vật tại vị trí đầu Äf và 
vị trí cuối Ñ, 
Cho bằng nhau hai giá trị của Ayay trong (27.2) 
và (27.3) ta được : 
W, (0M) —W, (N) = Wạ (À) — W„ (M) 
W,(M)+W,(M) = W,(N) +W (M) 
“Theo định nghĩa cơ năng (27.1), vế trấi của công 
thức trên biểu thị cơ năng của vật tại M, vế phải 
biểu thị cơ năng của vật tại N' 
W (M)=W (N) 14) 
Vì M và Ñ là hai vị trí bất kì của vật trong quá 
trình chuyển động, nên từ hệ thúc (27.4) có thể phát 
biểu định luật bảo toàn cơ năng của vật chuyển 
động trong trọng trường : 


Khi một vật chuyẩn động trùng trọng trường 
chỉ chịu tác đụng của trọng lực thỉ cơ năng ca 
vật là mỗi đại lượng bảo toàn. 


W= W, + W, = hằng số, 
hủy — 2m0” + mẹ =hẳngsố 


(15) 


3. Hệ quả 

Trong quá trình chuyển động của một vật trong 
trọng trường : 

— Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động 
nang chuyển hoá thành thế năng) và ngược lại; 

— Tại vị trí nào động năng cực đại thì thế năng cực 
tiểu và ngược lại. 


ø 
s e 
ø 


Hình 27.2 


Con lắc đơn tạo bởi một vật 
nặng nhỏ gần vào đầu một sợi 
dây mảnh Không co dẫn, đầu kia 
của dây gắn cố định tại C (Hình 
27-2), Đưa vật lên vị tr A rồi thả 
nhẹ nhàng, vật sẽ đi xuống đến O 
(tr thấp nhất rối đi lên đến 8, 
sau đó. quay lại và dao động cứ: 
thế liếp diễn. Nếu không có tác 
dụng của các lực cần, lực ma sát 
a) Chứng minh rằng A và B đổi 
xứng nhau qua CO. 

b) VỊ trí nào động năng cực đại ? 
Cực liểu ? 

@) Trong quá trình nào động 
năng chuyển hoá thành thế năng 
và ngược lại ? 


http://tieulun.hopto.org 143 


II - CƠ NĂNG CỦA VẬT CHIU TÁC DỤNG CỦA 
LỰC ĐÀN HỐI 
"Tương tự như trên có thể chứng minh rằng : 

hi một vật chỉ chịu tác dụng của lực đân hồi 
gây bải sự biển dụng của một là xo đàm hồi thí 
trong quả trình chuyển động của vật, cơ nâng 
Hình 27.3 được tính bằng tổng đông nâng và thế năng đân 
"hồi của vật là một đại lương bảo taân. 


W= 3m2 +KIAĐ =hằng số — (276) 


EEl Một vật nhỏ trượt không _ Cứ ý g#mượng : Định luật bảo toàn cơ nâng chỉ 
vận tốc đầu tử một đỉnh đốo cao __ nghiệm đúng khi vật chuyển động chỉ chịu tắc dụng 
h= 6 m (Hình 27 3) khi xuống _ của trọng lực và lực đàn hồi, ngoài ra nếu vật còn. 
De ben chịu thêm tắc dụng của lực cắn, lực ma sát.„ thì cơ 
bảo toàn không 2 Giải tịch... "4g cz với sẽ biến đổi. Công của các lực củn. lực 
ma sát... sẽ bằng độ biến thiên của cơ năng, 


“Cơ năng của vật chuyển đông dưới tác dụng của trọng lực bằng tống đông nâng và | 
thế năng trong trường của vật, 


Co năng của vật chuyển động dưới tâc đụng của lực đàn hổi bằng tổng đông năng | 
và thế nàng đàn hồi của vật. | 


Nếu không có tác dung cúa lực khác (như lực cản, lực ma sát...) thì trong 4tuá trình | 
chuyển đông. cơ nâng của vật là một đại lượng báo toàn. 
CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1. Viết công thức nh cơ năng của vật chuyển _ 5. Cơ năng là một đại lượng 


động ong trọng tưởng. A. luôn luôn dương, 
2, Viết công thức nh cơ năng của vật chịu lác _- B. luôn lời dương hoặc bằng không. 
dụng của lực đàn hồi. ©. có lhể dương, âm hoặc bằng không. 
3. Phảt biểu định luật bảo toân cơ năng. D. luôn luôn khác không. 


4. Nêu một ví dụ về sự chuyển boá giữa động _ 8. Khi có tác dụng của cả trọng lực và lực đản hồi 
năng và thế năng trong trường hợp vật chịu thi cơ năng của vật được tính như thể não 7 
tác dụng của lực đàn hồi. 


144 http://tieulun.hopto.org 


7.. Một vật nhỏ được nêm lê tử một điểm Mphía 
trên mật đất; vật lên tới điểm N thi dừng và ơi 
xuống. Bỏ qua sức cắn của không khí. Trong 
quê tỉnh MM 
A. động năng tăng. 

B. thế năng giảm. 

.©. cơ năng cực đạ tạ N. 
D. cơ năng không đổi. 
'Chọn đáp án đúng, 


8, Tử điểm M (c6 độ cao so vi mặt đất bằng, 
08 m) nêm lên một vật vớ vận lốc đầu 2 mís, 
Biết khối lượng của vật bằng 08 lạ, lấy 
g= 10 m°<Ẻ. Cơ năng của vật hằng bao nhiêu ? 
A4) B.1/ 
la D.80. 


NĂNG LƯỢNG THUÝ ĐIỆN Ở NƯỚC TA 


Ở nước ta có nhiêu thác cao, nhiễu dòng sông bắt nguồn từ những vùng nủi cao, Nước ở' 
những độ cao đó có dự trữ thế năng hết sức to lớn, Khi những lượng nước đó chảy xuống, thể 
năng ự trữ chuyển hoà thành động năng, làm quay tuabin của rnáy phảI, tạo ra điện nâng. 
Dười đây là công suất của một số nhà máy thuý điện ở nước ta (hiện tại và tương lai, 


ˆ_ Công suất một tổ máy (MWM) 

Miễn | Nhà máy thuỷ điện nhận visót nấy 
| Thác Bà ông Chảy) 36.3= 108 MWV 
| Tô Hoà Bình (sông Đà) 24018 = 1920 MW 
Bắc Sơn bông Đà) 2.400 MWV 
Tương lai Lai Châu (sông Đà} 1 200 MW/ 
ˆ_ Huôi Quảng (sông Nậm Mu 600 MW. 
ˆˆ Vinh Sơn (sông Đa-khan) 33/2 66IMW 
Hiện tại Sông Hinh: 332= 66 MW 
Tủ Y-ady (ông Sê-san) 180,4 = 730 MW, 
Tươnglai — Sẻsan3 200 MW 
Đa-nhim 4044 = 160 MWE 
Hiện tại "Trị An (sông Đông Nai) 100.4 = 400 MWV 
Thắc Mơ 150 MW 

Nam -} 
[ Hàm Thuận 400 MWV 
Ô Tươnglại | ĐạÌNinh 320 MW 
| Đông Nai 400 MW' 
(ï MW = 109W) 
tevinee http://tieulun.hopto.org 14 


 ÖNG KẾT CHƯƠNG IV 
CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN 


“Tuỳ theo hệ cơ học đang xét, có thể xảy ra sự biến thiên hay bảo toàn của một số 
đại lượng vật lí. 


Đại lượng Biến thiên Bảo toàn 
Động lượng ; _- Biến thiên động lượng của một Bảo toàn động lượng của 
Em vật chju tức dụng của ngoại lực một hệ cô lẬp : 
AB = ÊAr ñ+›+..= không đổi 
Động nũng : Biến thiên động năng của một 
Xi vật bằng công A của ngoại lực. 
Mạ; tác dụng lên vật : 
AM =A 
Thể năng 
“Thế năng hấp dẫn : “Thể năng đàn hồi ; ønăng bằng tổng động 
W( = mg: W = lg(AUÊ nâng và thể nâng (hấp 
(mốt thế năng - dân, đàn hồi). 
tại mặt đổi), (mốc thế năng tại thi vạu không có các lực 
Không biển đạng) ma sát, lực cản của môi 


trường... thì cơ năng 
: (hấp dẫn, đàn hồi) là 
Công của lực (trọng lực, lực đần hồi) bằng hiệu 5Ố - một dại lượng bảo toàn : 


thế năng đầu trừ đi thế năng cuối. SN 
+ W,=hẳng xổ 


146 http:/tieulun.hopto.org »›s::› 


ó nhiều hiện tượng liên quan đến chuyển động vả tương tác của các phân tử. Nhiệt học là một 
"rong những bộ phận của Vật lí học có nhiệm vụ nghiên cứu các hiện tượng này. 


http://tieulun.hopto.org Mỹ 


Hmamm 


® CHẤT KHÍ 
® CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
® CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG 

SỰ CHUYỂN THỂ 


148 http://tieulun.hopto.org 


CHƯƠNG V 


Chất khí 


“Cấu tạo chất 

Thuyết động họo phân tử 
chất khí 

Khi lưởng 


“Các cuê trinh biến đổi rạng 
thếi của khÏl tưởng về cốc 
định luật ương ứng 
Phương tỉnh rạng thái của 
khi líưởng 


'Chượng này nghiên cứu ính chất của chất khi và các quá tỉnh 
biến đổi trạng thải của chế khi, 


hinh khí cẩu dùng trang chiên 


http://tieulun.hopto. 


%7 CẤU TẠO CHẤT 
C}` THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ 
CHẤT KHÍ 


1- CÑU TẠO CHẤT 


Nước đá, nước và hơi nước đều được cấu tạo từ 
cùng một loại phân tử là phân tử nước. Nhưng tại 
sao nước đá lại có thể tích và hình dạng riêng, nước 
có thể tích riêng nhưng hình dạng lại là hình dạng 
của bình chứa, còn hơi nước thì không có cả thể tích: 
riêng lẫn hình dạng riêng (Hình 28.1) ? 


Hình 28.1 
1. Những điều đã học về cấu tạo chất 

Ở lớp 8 ta đã biết : 

— Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là 
phán tử ( ; 

— Các phân nử chuyển động không ngừng ; 


— Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt 
độ của vật càng cao  ), 


Hình 28... Ảnh chụp các nguyên. 
tử silc qua kính hiển vì hiện đại 
(đính biển vi lực nguyên tờ 'Tuy nhiên, nếu các phân tử cấu tạo nên vật 


chuyển động không ngừng thì tại sao vật (một hòn. 
phấn, một cái bút chẳng hạn..) lại không rã ra 
thành từng phân tử riêng biệt, mà cứ giữ nguyên 
hình dạng và thể tích của chúng ? 


L1) Các hạt cẩu tạo nến chất tắn và các Kí trở là các nguyên t: được ci là các phân tử đơn ighyên t, 
Người tạ đã xác định được kích thuc và khối lượng của phản tử các chát khác như. Phân tứ nước 
chẳng hạn, có kích thước là 4.10°10,m và khởi lượng 3.9.10-*" ký. Để hinh: dhưnt được kích thước và 
ôi lượng của phân t nhỏ bé nhi thể nào ta ó thể đùng hình dnh sơ sảnh sau đy Kích ước tà 
Hi lưng củơ quả cam so với đích thư và khối Mamg của Tri Đđi thể nào thĩ kích thước và khỏi 
ưng của phần tử so tới kích Jhười: và khối lđỹng của quả cam aluthể 


\@) Ở nhiệt độ trong phông (370C) cúc phân nữ hi chuyển động với vận tốt khoäng 1 900 ms (lớn 
"km vận tốc của viên đạn đang bay), còn các phân tử öd chuyển động với vận tốc khoảng S00 my. 


180 htfp://tieulun.hopto.org 


2. Lực tương tác phân tử. 


'Cức vật có thể giữ được hình dạng và thể tích của 
chúng là do giữa các phân từ cấu tạo nên vật 
đồng thời có lực hút vã lực đấy, Độ lớn của những lực 
này phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử, 


Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực 
đẩy mạnh hơn lực hút, khí khoảng cách giữa các 
phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy. Khi 
khoảng cách giữa các phân tứ rất lớn (lớn hơn nhiều 
ân kích thước phân tử) thì lực tương tác giữa chúng 
coi như không đúng kể. 


"Để hình dụng được sự tồn tại đồng thời của lực 
hút và lực đẩy phân từ, người ta có thể dùng mô. 
hình sau đây. 


.Cø|haiphân từ đừng cạnh nhau 
như hãi quả cấu. Q Q 


Ì Mn lộ g0 lạ phê 
thung Bờ ch BấThC- @/BBBWỮQ 


1.Lô x0 bị đôn cô su Hường co 
lạ':tổng hợp lựo lên M#tphântÈ - (3-”77UØZ^( 
là lực hút 


2,L010 bị Tên cô xu hướng dân 


fa:t#ghợplw.lênétphônử—— QTHWH)Q 
là đấy 


.8,L8o hông nôn cũng không 


đân : các phân tử cô khoảng. P 
cách sao do lực đyvàlực hi @Ö/DĐ0Ù0ÕVỘ 


cân bằng chau. 


Chú ý : Mô hình trên chỉ cho phép hình dung gắn 
đúng sự xuất hiện lực đẩy và lực hút phân tử ; không 
cho thấy bản chất cũng như sự phụ thuộc của độ lớn 
của lực này vào khoảng cách giữa các phân từ. 


TT Tại sao cho hai thỏi chỉ có 
mặt đáy phẳng đã được mài 
nhấn liếp xúc với nhau thì chủng 
hút nhau (Hình 28.3) ? Tại sao 
hai mặt không được mài nhắn thỉ 
lại không hút nhau ? 


-—.<—=- 
0s 


Hình 28.3 


lại sao có thể sản xuất thuốc. 
viên bằng cách nghiền nhỏ dược 
phẩm rồicho vào khuôn nén mạnh ? 
Nếu bề đôi viên thuốc rồidùngtay ép. 
sét hai mệnh lạ thì hai mảnh Không 
thể dính lến vớ nhau. Tại sao ? 


http://tieulun.hopto.org 1B 


9® ø s 
® el 

° 

4) “Thể khi b) 


H1 
99666066. 
") Thể rắn Đ) 


Hình 28.4. Sự sắp xếp (ø) và 
chuyển động (b) củu phân lừ ỏ các 
thể khi làng, dẫn 


(1) Tương vật 


@)Từ 
nghĩa là “ổn loạn 


182 


thế" cần gọi là 


rang thi cất lợo chất " hoặc "j 
bí” (gas) tran ngôn ngữ của nhiều nước châu Âu cổ mị 


3. Các thể rắn, lỏng, khí 


"Tà đã biết các chất tồn tại ở các thể! thường gặp là : 
thể khí, thể lỏng và thể rắn. Sự khác nhau giữa các 
thể này được giải thích như thế nào ? 


Ở thể khí, các phân tử ở xa nhau (khoảng cách 
giữa các phân tử lớn gấp hàng chục lần kích thước 
của chúng), Lực tương tác giữa các phân tử rất yếu 
niên các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn loạn'?), 
Do đó, chất khí không có hừnh dạng và thể tícl 
riêng. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích của. 
bình chia và có thể mền được dễ dàng. 


Ở thể rắn, các phân tử ở gần nhau (khoảng cách 
giữa các phân tử chỉ vào cỡ kích thước của chúng). 
Lực tương tíc giữa các phân tử chất rắn rt mạnh 
nnên giữ được các phân từ này ở các vị trí xác định 
và làm cho chúng chỉ có thể dao động xung quanh 
các vị trí cân bằng xác định này. Do đó, các vật rắn 
có thế ích và hình dạng riêng xác định 


“Thể lồng được coi là trung gian giữa thể khí và 
thể rắn. 


Lực tương túc giữa các phân từ ở thể lỏng lớn 
hơn lực tương tắc giữa các phân tử ở thể khí nên giữ 
được các phân tử không chuyển động phân tán rủ xa 
nhau, Nhờ đó, chất lỏng có thể tích riêng xác định, 
“Tuy nhiên, lực này chưa đủ lớn như trong chất rắn 
để giữ các phân từ ở những vị trí xác định. Các phân 
tử ở thể lỏng cũng dao động xung quanh các vị trí 
cân bằng, nhưng những vị trí này không cổ định mà 
di chuyển. Do đồ chất lỏng không có hình đụng 
riêng mà có hình dạng của phần bình chữa nó. 


do" 
ấn gốc từ chữ Hĩ Lạp "Khaox", có 


http://tieulun.hopto.org 


II - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ CHẤT KHÍ 


1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân 
tử chất khí 

“Thuyết động học phân tử chất khí ra đời vào những 
năm đầu của thế kỉ XVIH, Sau đây là những nội 
dụng cơ bản của thuyết. 


Chất khí được cấu tạo từ cắc phân tử riêng rẽ, có. 
kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng. 


Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không 
ngừng ¡ chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ 
chất khí càng cao. 


Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va 
chạm vào nhau và va chạm vào thành bình. 


Mỗi phân từ khí và chạm vào thành bình túc 
dụng lên thành bình một lực không đáng kế, nhưng 
vô sổ phân tử khí và chạm vào thành bình tắc dụng 
lên thành bình một lựo đáng kể, Lực này gây áp suất 
của chất khí lên thành bình. 


2, Khí lí tưởng. 

'Vì các phân tử khí ở xa nhau nén thể tích riêng của. 
các phân tử khí rất nhỏ so với thể tích của bình 
chứa, Vì thế để đơn giản ta có thể bỏ qua thể tích 
riêng của các phân tử, coi chúng như các chất điểm, 


Mặt khác, khi chưa va chạm thì lực tương tác giữa 
các phân từ khí rất yếu, nên cũng có thể bỏ qua. 


Chất khí trong đó các phân tử được coi là cáe 
chất điểm và chỉ tương tác khi wa chạm được gọi 
là khí lí trổng. 


“Hình 28.5. Các phân tữ khí chuyển 
“động hẳn loạn theo mọi hưng. 


2 “Ÿ. 
I » * ¡ t— 
CC ShU hệ 
IS 1w S 


“HÌnh 38.6. Các phân lửva chạm vào, 
"nhau và va chạm vào thành bÌnh. 


http://tieulun.hopto.org 183 


Cấu tạo chất 

'Ö thể khí, lực tương tác giữa các phân tử rất yếu niên các phân tử chuyển động. 
hoãn toan hỗn loạn. 

— Ở thể rân. lực tương tác giữa các phân tử rất manh nên gi được các phân tử ö các vị 
trí cân bằng xác định, làm cho chúng chỉ có thế dao động xung quanh các vi tr này. 

Ở thể lỏng, lực tương tác giữa các phân tử lớn hon ở thể khi nhưng nhỏ hon ö thể 
rắn, nên các phân tử dao đông xung quanh các vị trí cần bằng cỏ thể di chuyển được. 
Thuyết đông học phân từ chất khi 

“Chất khí được cấu tao từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách 
giữa chúng. 

— Các phân tử khi chuyển đông hỗn loạn không ngng ; chuyển đồng nãy căng, 
nhanh thì nhiệt độ chất khi càng cao. 

Khi chuyển đông hỗn loạn các phân tử khí va cham vào thanh bình gây áp suất 
lên thành binh. 

'Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm va chỉ tương tác khi va chạm | 
gọi là khí lí tưởng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


Lới .A. Chuyển động không ngừng. 

11. Tôm tắt nội dung về cấu tạo chất. B, Giữa các phân tử có khoảng cách. 

2. So sánh các thể khí, lỏng, rắn về các mặt. C. Có lúc đứng yên, cô lúc chuyển động. 
Sử 0y D. Chuyển động cảng hanh hìnhiệt độ củz 
— loại phân tữ ; Vật cảng ca. 
= tương tác phân tử ; 6. Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thi 
— chuyển động phân lử. giữa các phân tử' 

.3.. Nêu các tính chất của chuyển động tủa phân tử, Á. chỉ có lực hút. 

4Á. Định nghĩa khili tưởng 8. chỉ cô lực đẩy. 


©. nô cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn 


vợ hơn lực hút 


D.œô cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ 
5, Tính chất nào sau đây không phải là của hơn lực hút. 
phân tử “Chọn đáp ân đúng. 


184 http://tieulun.hopto.org 


1. Tính chất nào sau đây không phải là của phân _...C. Chuyển động hỗn loạn và không ngừng. 


tử của vật chất ở thể khí ? D. Chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị 

.A. Chuyển động hỗn loạn. 'rí cân bằng cố định. 

8. Chuyển động Không ngừng 8, Nêu vi dụ chứng tỏ giữa cáo phân tử có lực 
hút, lực đẩy. 


PLASMA 


Trong lông Mặt Trôi, nhiệt độ lên tới hàng chục triệu độ, Ở nhiệt độ này vặt chất không tổn 
tại dưới ba trạng thái cấu tạo chất thường pặp là kh, lóng và rần mã tôn tại dười một trạng thái 
cặc biệt gọi là plasma, Trong trang thải plasma, vật chất không tôn lại dười dạng các nguyên 
tử và phân tử mà dưới dạng các lon mang diện. Trên Trải Đát, trạng thải plavna tất hiếm ; tuy 
nhiên, trong vũ trụ lại có ới trên 99% vật chất đang tôn tại dưới dạng plasrna 


Hình 28.7. Trạng thải plasma trên Hình 2B.B. Trạng tải plasma trên Mật Trời 
Trài Đất từ một vụ 0ổ nhiệt hạch. 


http://tieulun.hopto.org 155 


©}` QUÁ TRÌNH ĐẰNG NHIỆT 
ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 


.R bột Bồï10 
(fiobert Bayls, 1627 - 1691) 
Nhà vật ÍÍngười Anh: 


Thí nghiệm mô tả ở Hình 29,1 cho thấy khi thể tích của 
một lương khí giảm thì áp suất tăng, những chưa cho biết 
mối liên hệ định lượng giữa áp suất và thế tích của một 
lượng khí. 

Lâm thể nào để tim dược mi liên hệ này † 


1 - TRANG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỐI 
TRANG THÁI 


“rạng thái của một lượng khí được xúc định bằng 
thể tích V, áp suất ø và nhiệt độ tuyệt đối 70), 


Những đại lượng này được gọi là các thóng số 
trạng thái của một lượng khí. Giữa các thông sổ 
trạng thái của một lượng khí có những mới liên hệ 
xác định, Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này 
sang trạng thái khác bằng các quá 0ini: biến đổi 
trạng thải, gọi tắt là quá trình. 


“Trong hầu hết các quá trình tự nhiên, cả ba thông 
xố trạng thái đêu thay đổi. Tuy nhiên cũng có thể 
thực hiện được những quá trình trong đó chỉ có hai 
thông số biến đổi, còn một thông số không đổi. 
Những quá trình này được gọi là đẳng quá tình 


Người ta có thể dùng thí nghiệm để nghiên cứu. 
các đảng quá trình, tìm ra mối liên hệ giữa từng cập. 
thông số, từ đó xây dựng phương trình mô tả mối 
liên hệ đồng thời cả ba thông số. 


(1) Nhiệt độ nuyệt đi là nhiệt độ theo nhiệt giai Ken-vin, có đơn vị là kemin, Kí hiệu là K 


TỊÑ)=373 + (Xem Vật l8) 


156 


http://tieulun.hopto.org 


II - QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT 


Quá trình: biển đối trạng thái trong đó nhiệt độ 
được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt. 


III- ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT 


1. Đặt vấn đề 


'Từ những quan sát hằng ngày và những thí nghiệm 
đơn giản như thí nghiệm ở Hình 29,1, ta thấy khi 
nhiệt độ không đổi, nếu thể tích của một lượng khí 
giảm thì áp suất của nó tăng. Nhưng liệu ấp suất có 
tăng tỉ lệ nghịch với thể tích không ? 


.Để trả lời câu hỏi này tụ phải dựa vào thí nghiệm. 


2. Thí nghiệm 


"Thí nghiệm vẽ ở Hình 29.2 cho phép đo các giá trị 
của áp suất khi thể tích của một lượng khí thay đổi, 
còn nhiệt độ không thay đổi, Dựa vào đó ta có thể 
trả lời được cận hội rên, 


Nếu p ~ ¡; thì pŸ = hằng số 
Kế quả thí nghiệm 
Bảng 28.1 
Thểúch V(ơn)  Ápsuấtp(l0'Pa) Ị pV 
30 1/00 


—» 200 
| 4 | 08 7 
8 tạ 


Hình 29.2. Sơ 48 ti nghậm quà 
"trình đẳng nhiệt 

Dũng layấn png 2) xuống hoc kôo 
lồng lên để làm tmy đổi bể lch 
khôn khỉ ng xinh (). Sự nay đổ 
âp iế của không là ong xianh được 
nhận bất nh kê ] 


[ẨTÏ Hãy tính các giá tị của lích 
,pV ở Bảng 28.1 và rút ra kốt luận. 
về dự đoán. 


TH Hãy dùng các số liệu trong. 
bảng kết quả thí nghiệm để vẽ 
.đường biểu dẫn sự biển thiên của 
, theo V rong hệ toa độ (p, V) 

— Trên trục hoành : † em ứng với 
10 cmẺ, 


— Trên trục tung : 1 cm ứng với 
0.2.108 Pa, 


http://tieulun.hopto.org 187 


Vid: 3. Định luật Bôi-lø = Ma-ri-ốt 
Tuổi áp suất 10° Pa một lượng khí có 
P2 VOREBah lang Tông guá trình đẳng nhiệt của mội lượng khí 


khí này khi áp suất là l,25.10°Pm. — "h4 độnh, ấp suất? lệ nghịch vối thể tích. 
Biết nhiệt độ được giữ không đổi. 


nhi p~ y hay pV =hẳng số 091) 
Trạng thái Ï Trạng thái 2 
mị= 109A .25:10°Pa....._ Định luật trên được nhà vật í người Anh Bồï-lơ 


V,=I0I 9=? (Boyle, 1627 — 1691) tìm ra năm 1662 và nhà vật lí 

“Theo dịnh lật Đôilơ = Mart- người Pháp Marri-ốt (Mariotte, 1620 — 1684) cũng. 
tìm ra một cách độc lập vào năm 1676, nên được 
sọi là định luật Bôi-lơ = Marri-t, 

Nếu gọi mị, V, là áp suất và thể tích của một 
lượng khí ở trạng thái Ì ; pạ, V2 là ấp suất và thể tích 
của lượng khí này ở trạng thái 2, thì theo định luật 
Bồi-lơ = Mari-ốf ta có ; 


PIVi=P2V; (29.2) 


W - ĐƯỜNG DẲNG NHIỆT 

Đường biểu diễn sự biển thiên của áp suấi theo thể 

tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt. 

“Trong hệ toạ độ (ø, V) đường này là đường hypebol. 

'Ứñg với các nhiệt độ khác nhau của cùng một lượng. 

khí cổ các đường đẳng nhiệt khác nhau (Hình 29.3). 

Hị Đường đẳng nhiệt ở trên ứng với nhiệt độ cao 
hơn đường đẳng nhiệt ở dưới. 


Hình 29.3 


"rang thải của môt lượng khí được xác định bằng các thông số trang; thái : áp suất 
, thể tích V và nhiệt độ tuyệt đổi 7. 


'Quả trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trang thải khi nhiệt đó không đổi. 


Định luật Bồi ~ ÿ8a-ti-ốt : Trong quả trình đẳng nhiệt của một lương khi nhất định. 
p suất tí lê nghịch với thể tích. 


1 
=— PV = hàng số 
Cư D 


"Trong hệ toạ độ (p, V) đường đẳng nhiệt là đường hypebol. 


88 http://tieulun.hopto.org 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


lạ 


11. Kếtên ác hông số ạng hái của mộtlượng KH, 

2. Thế nào là quá trình đẳng nhiệt 2 

$. Phát biểu và viết hệ thức của định luật 
Bồilg = Ma+iất 

4. Đường đẳng nhiệt rong hộ toạ độ (ø, V) có 
dạng gl ? 


Vy 


5. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào 
hông phải là thông số trạng thải của một 
lượng khí ? 

A Thể th, 
©. Nhật độ Luyệt đổi 


8, Khổ lượng 
D. Áp suất 


6. Trong các hệ thức sau đây hệ thức nào thông 
phủ hợp với định luật Bỏïlơ = Markớt? 
1 1 
A^P*ÿ BiỂn nà 


0.V~p, 0.p(V, =pyV; 


http://tieulun.hopto.org 


T. Hệ thức nào sau đây phù hợp với định luật 
BôHg = Ma+Lốt ? 


® 
A.pjW,* BÚ, 8, Là 
Mi 
PA ~V, 
Ỹ, D.P 


8, MộLxianh chứa 150 cm khiở áp suất 2.105 Pa, 
Plkông nôn khí trong xianh xuống côn 
100 em. Tính áp suất của khí rong xÏanh lúc 
ày, coi nhiệt độ như không đổi 


9. Một quả bóng cô dụng tích 28 II. Người ta 
bơm không khí ở áp suất 10 Pa vào bóng. 
Mỗi lần bzm được 125 cmŸ không khí, Tính áp 
su của không khí rong quả bóng sau 45 lần 
bơm. Coi quả bỏng trước khi bơm không có 
không khí và tong khí bơm nhiệt độ của 
không khí không thay đổi 


189 


S( 


QUÁ TRÌNH ĐẰNG TÍCH 
ĐỊNH LUẬT SÁC-LƠ 


Hình 30.2 
Cổ đnh vị tí ca piHông để ữ co thể 
lehlhí rong sðenh không để, Dòng nước 
nông ong nh để thay đổ nhiệt độ của 
lhí ơn xianh. Sự tay để Ép si của 
khítong xianh được o bảng áp kể 


Hãy lính các giả trị của Ễ 


ở Bằng 30.1. Từ đồ rút ra mối 
liên hệ giữa p và T trong quá 
trình đẳng tích, 


1é0 


Thí nghiệm vẽ ở Hình 30.1 cho phép la rút rõ nhận xét 
gì về mối quan hệ giữa ấp suất và nhiệt độ khi thể tích 
Không đối ? 


1~ QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH 


Quá trình biển đổi trạng thái khi thể tích không đổi. 
là quá trình đẳng tích. 


II - ĐINH LUẬT SÁC-LƠ 


1.. Thí nghiệm, Thí nghiệm ở Hình 30.2 cho phép. 
theo dõi sự thay đổi áp suất của một lượng khí theo 
độ trong quá trình đẳng tích, 


Kết quả thí nghiệm 


Bảng 30.1 

„em "mẦ *š 
(GÚ Pa) sứ | 

| 100 | 301 

| 140 331 

| 120 Ị 380 Ị 

{ 125 %5 Í 


http://tieulun.hopto.org 


2. Dịnh luật Sác-lơ. 


Vì š hằng số, nên p ~ 


Trang quá trình đẳng tích của mật lượng khí nhất 
định, áp suấi tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyết đổi. 


, 
: T hàng số (30.1) 


Phát biểu trên là một trong nhiều cách phát biểu 


của định luật Sác-lơ (Charles, 1746 ~ 1823, nhà vật 
lí người Pháp). 


Gọi pị, 7, là áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của 
một lượng khí ở trạng thái Ì ; p; và 72 là áp suất và 
nhiệt độ của lượng khí này ở trạng thái 2. Ta có : 


Đi ~Ð 
L3 


III - ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH 
m 


Đường biếu diễn sự biến thiên của áp xuất 
theo nhiệt độ khi thể tích không đổi gọi là đường 
đẳng tích. 


Ứng với các thể tích khác nhau của cùng một 
lượng khí ta có những đường đẳng tích khác nhau 
(Hình 30.3). Đường ở trên ứng với thể tích nhỏ hơn. 


= 


Vidy: 
“Tính ấp suất của một lượng khí 
ở 30C, biết ấp suất ở ỨYC là 
l0 I0 P và thể ch khí không đổi 
Giải 
Tạng tỏi ! Trọng thái 3 
pị~ L20109Pạ - T,=273+30 
303K 


T 


3K m® 
Vi thể tích khí không đổi nên ; 
Pụ 


Tổ] Hãy dùng các số liệu trong 
bằng Kết quả Ihí nghiệm để vẽ 
đường biểu diễn sự biến thiên của 
âp suất \heo nhiệt độ tuyệt đối 
trong hệ toạ độ (p, T) 

— Trên trục tung 1 em ứng với 
0,25.10% Pa. 

— Trên trục hoành 1 em ứng 
với 50 K. 


Hình 30.3 


'Đưởng biểu diễn này có đặc 
điểm gì ? 


tiMUAeA http://ftieulun.hopto.org tế1 


lệ thuận với nhiệt độ tuyết đối. 


ốc toa độ. 


TẾ Quá trình biến đổi trang thải khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích. 

'Định luật Sác-lơ : Trong quả trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ 
p~r¬# 

Trong hệ toạ độ (p,T) đường đảng tích là đường thẳng mà nếu kéo dài sẽ đi qua 


= hàng số 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


1.. Thế nào là quả trình đẳng tích ? Tim một ví dụ. 
Về quá tình này. 


2, Viếthệ thức lên hệ giữa pvà Trong quá tình 
đẳng tích của một lượng khí nhất nh. 


Phát biểu định luật Sác1ơ, 


vy 


4. Trong các hệ thức sau đây, hệ thức nào 
không pnù hợp với định luật Sâc4g 7 


A pxT B.p~t 
P — hậy Bị -(Bó 
P - hồngsổ AB, 
GỆ- Mu Da 
5. Trong hệ toạ độ (0, T), đường biểu diễn nào. 
sau đây là đường đẳng tích ? 


.A. Đường hypebol. 
B. Đưởng thẳng kéo dài qua gốc toạ độ. 


162 


http://tieulun.hopto.org 


.©. Đường thẳng không ối qua gốc toạ độ. 
0. Đường thẳng cắt tục lợi điển p =p, 


6. Hệ thức nào sau đây phủ hợp với đính luật 
Sâp1g? 


Ah_m% 
Bà sat 
L2 
¬ 
Wư 


T.. Một bình chứa một lượng khí ở nhiệt độ 30*C 
và &p suất 2 bar, (I bại = 103 Pa), Hồi phải 
tăng nhiệt độ lên lới bao nhiều độ để áp suất 
tăng gấp đôi ? 

Một chiếc lốp ô tô chứa không khí có áp suất 
5 bar và nhiệt độ 25PC, Khi xe chạy nhanh, 
lốp xe nồng lên làm cho nhiệt độ không khỉ 
trong lốp tăng lên tới 50°C. Tính áp suất của 
không khí trong lốp xe lúc này 


trArtpea 


| PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI 
CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 


Những một quả bóng bàn bẹp vào nước nóng, quả bóng phông lên như cũ (Hình 3I.1). Trong quả 
trình này, cả nhiệt độ, thế tích và äp suất của lượng khi chữa trong quá bóng đều thay đối. Vậy 
phải dàng phương trình nào để xác định mối liên hệ giữa ba thông số của lượng khí này ? 


~ KHÍ THỤC VÀ KHÍ LÍ TƯỞNG 


Những thí nghiệm chính xác cho thấy, chất khí thực 
(hãi khí tổn tại trong thực tế như ôxi, nitơ, cacbowfc..) 
chỉ tuân heo gần đáng cức nh luật B81g= Maxidt 
và Sfelơ,GIấ trị của tích gŸ và thương thuy đổi 
theo bn chất nhiệt độ và áp suất của chất khí, 


Chỉ có khí lí tưởng là tuân theo đúng các định 
luật về chất khí đã học. 


“Tuy nhiên, sự khác biệt giữa khí thực và khí lí 
tưởng không lớn ở những nhiệt độ và ấp suất thông 
thường. Do đố, trong đời sống và kĩ thuật, khi 
không yêu cầu độ chính xác cuo, ta có thể áp dụng 
các định luật về chất khí lí tưởng để tính áp suất, thể 
tích và nhiệt độ của khí thực, 


~ PHƯƠNG TRÌNH TRANG THÁI CỦA KHÍ 
LÍ TƯỞNG. 
Để lập phương trình này ta chuyển lượng khí từ 
trạng thầi Ì (0, V „7. sang tọg t2 0 Và T) 
qua trạng thái trung gian 1° (p', V„y 7) (Hình 31.2) 
bằng các đẳng quá trình đã học trong các bài trước, 

m 

Đề dàng chứng minh được : 


Phnc 2s =hẳng số. G11) 


ST 


Hình 31,1 


Hình 31.2 


.= Lượng khí được chuyển từ: 
trạng thải 1 sang trang thái +! 
bằng quá trình nào ? Hãy viết biểu 
thức liên hệ giữa p,, Vị và p1, V;„ 


— Lượng khí được chuyển từ 
trạng thải i' sang trạng thải 2 
bằng quá tình nào ? Hãy viết biểu 
thức liên hệ giữa p1 T, và gạ, T„ 


http://tieulun.hopto.org Tả 


_HB v 


Hình 31.3. Đồ biểu diễn quả tình 
biến đổi rạng tải trên Hinh 312 
trong hệ loạ độ Íp, V) 


Vídụ 
"Mộ cái bơm chứa 100 cu” không khí 
ở nhiệt độ 27C và ấp suái 105 Pa 
“Tính áp suất của không khí trong bơm. 
khi không khí bị nến xuống côn 
-20 cm và nhiệt độ tăng lên tới 38C. 


Giải 
Trạng thái 1... Trạng thải2 
109 Pạ 


“Từ phương tình trạng thái của 
Khí HN mựy - 


th€6: 7y = TT nu” 
ca: 20.300 


=5.2.10° Pa 


Hình 31.4 
164 


Độ lớn của hằng sổ này phụ thuộc vào khối 
lượng khí. 

Phương trình (31.1) được nhà vật lí người Pháp. 
Cla-pê-rôn (Clapeyron) đưa ra nam 1834 và được 
sọi là phương trình trạng thái của KHí lí tưởng hay 
phường trình Cla-pé-rõn. 


1í - QUÁ TRÌNH ĐẲNG ÁP. 


1. Quá trình đẳng áp 


Quá trình biến đổi trạng thái khi áp suấi không 
đấi gọi là quê trình đẳng áp. 


2. Liên hệ giữa thể tích và nhiệt đô tuyết đối 
trong quá trình đẳng áp 


'Từ phương trình „ St tà thấy khi Øị =Øy 


nghĩa là khi áp suất không đổi thì : 


MA: 
Sẽ nH + = bảng số (312) 


Trang quá trình đẳng áp của một lượng khí nhất 
định, thể tích tí lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 


3. Đường đẳng áp. 
Đường biểu điên sự biến thiên của thể tích theo nhiệt 
độ khi áp suất không đổi gọi là đường đẳng áp. 

Ứng với các áp suất khác nhau của cùng một lượng. 
khí có những đường đảng áp khác nhau (Hình 314). 
http: iifeulun. hopto.org 


IV - “ĐỘ KHÔNG TUYỆT ĐỐI” 


là điều không thể thực hiện được. 

'Do đồ, Ken-vin đã đưa ra một nhiệt giai bắt đầu 
bằng nhiệt độ 0 K gọi là độ không tuyệt đổi. Các 
nhiệt độ trong nhiệt giai của Ken-vin đều có giá trị 
đương và mỗi độ chia trong nhiệt giai này cũng bằng 


mỗi độ chia trong nhiệt giai Xen-xi-út (Celsius) 


Chính xác thì độ không tuyệt đối thấp hơn 
~273"C một chút (vào khoảng ~273,15°C). Nhiệt 
độ thấp nhất mà con người thực hiện được trong 
phòng thí nghiệm hiện nay là 10“ K. 


Phương trình trạng thải của khí li tưởng : 


pv PM, 
ĐỸ chàng số —; ĐỀ: 
T h 


“rong quả trình đẳng áp của một lượng khí nhất định, thể tích tỉ lệ thuân với nhiệt 
.đô tuyệt đối. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

8 : 

1. Khil tưởng là gl2 1. Quê trnh đẳng nhiệt a) b SG 
ho 

2. Lập phương trình trạng thái của khi í tưởng. tùng VU 

3, Viếthệ hức của sự nở đẳng áp cỉa chất, — 2 OU6WhhđểglEh by = 

ỸY 3. Quá trình đẳng áp — cị pV, = P;V; 
ĐM, _ Bà 


4. Hãy ghép các quá trnh ghỉ bên trải vổ cốc 4 Quámihbấti — d} 
phương trình tương ứng ghỉ bên phải. 


http://tieulun.hopto.org 168 


8. Trong hệ loạ độ (V, T), đường biểu diễn nào. 
sau đầy là đường đẳng áp ? 
.A. Đường thẳng song song với trục hoành. 
'B. Đường thẳng song song với trục lung. 


.C. Đưỡng hypebol T, 


D. Đường thẳng kèo dài đi qua gốc toa đô. 


'6. Mối lên hệ giữa áp suất, thể ch, nhiệt độ của 
một lượng Khí trong quá trinh nào sau đây 
không được xáo định bằng phương trnh rạng 
thái của khi tưởng 2 
A, Nung nồng một lượng khÍ rong một binh 
đậy kín 
B. Nung nồng một lượng khÍ ong một nh 
Không đậy kh. 


0. Nung nóng một lượng khí trong một xianh: 
kín cô pietông làm khí nóng lên, nổ ra, đẩy 
pildông đi chuyển. 


D. Dùng tay bóp lôm quả bóng bản. 


Trong phỏng thí nghiệm, người tz điều chế 
được 40 cưŠ khí hô ở áp suất 750 mnHạ 
và nhiệt độ 279G. Tính thể tích của lượng Khí 
trên ở điều kiện chuẩn (áp suất 780 mrnHg và 
nhiệt độ ỨC) 


Tính khổ lượng tiêng của không khiở đình rủi 
Phăngzi-păng cao 3 140 m, Biết rằng mỗi 
khi lên cao thêm 10 m thì áp suất khí quyển 
giểm 1 mrnHạ và nhịệLđộ tên đỉnh núi là ZC. 
Khổi lượng riêng của không khí ở điều kiện 
chuẩn (áp suất 780 mmHg và nhiệt độ 05C). 
là 1,29 kgfmẺ. 


1. Một số nhiệt độ theo nhiệt giai Ken-vin 


Vá trụ khi bất đầu hình thành (cách đây khoảng 15 í năm) 
Nhiệt độ cao nhấtthục hiện được bằng thí nghiệm (1990) 


— Tâm của Mật Trời 


Dây tóc bóng đến đang sáng 


[ Ngọn lứa đẻ 


Hơi nước đang sôi (ở äp suất chuẩn) 


Nhiệt độ cao nhất mã các trạm khí tượng ở Trái Đất đo được 


Cơ thể người binh thường 


Nước đá đang tan lớ áp suất chuẩn) __ 


Nhiệt độ thấp nhất mà các tam khí tượng ở Trải Đất đo được 


| Nhiệt độ (K} | 

109 ' 

| 109 ¬¬ 
107 


3 000 


1273 


Nhiệt độ thấp nhất thực hiện được bằng thí nghiệm (1995) 


Tóó6 


http://tieulun.hopto.org 


.2, Bảng sau đây cho thấy sự tiến triển của các nghiên cứu trong hơn một thế kỉ qua nhằm tiến 
tới "độ không tuyệt đối” 


1883 


Ô_ TBBB 


1933 


1950 


1983 


1995 


'Vio-ble-xki (Wwtobleski), người Ba Lan 
Œrlo-day-ki (lozeikl), người Ba Lan. 


Đicua [Dewarl, người Anh 


Deb-v (Debxe), người Hà Lan 
'Ðu-gôn [Dougall), người MỸ 


'Onsnet (One), người Hà Lan, 


Tto-sadl (Erosat), người HÀ Lan 


E-ric Co-nen (Etlc Cornell), người MI 
Can VI-man (Carl Wleman], người MỸ 


772K 


20/4 K 


0/45 K 


10mK 


2mK 


0/017 mK 


http://tieulun.hopto.org 


167 


Fj ỐNG KẾT CHƯƠNG V 
CHẤT KHÍ 
1 - THUYẾT ĐỘNG HỌC PHÃN TỬ CHẤT KHÍ 


Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách 
giữa chúng. 


“Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng ; chuyển động này càng 
nhanh thì nhiệt độ chất khí càng eao. 


Khi chuyển động hồn loạn, các phân tử khí va chạm vào thành bình và gây áp suất 
lên thành bình. 
II- KHÍ LÍ TƯỜNG 
Khí lí tưởng là khí tuân theo đúng các định luật Bôỏi-lơ = Ma-ri-ốt, Sác-lơ, 


II - CÁC QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI CỦA KHÍ LÍ TƯỞNG 


Phương trình trạng thái của khí lí tưởng _ 


Quá trình đằng tíh | — Quáuình đẳngáp 
ˆ [ p = hàng sổ 


y set 
7 = hằng số ST. 


D 


T0 lộ 


http://tieulun.hopto.org 


CHƯƠNG VI 


Cơ sở của 
nhiệt động lực học 


Nhiệt động lực học nghiên cửu các hiện tượng nhiệt về mặt nấng lượng và biển đổi năng lượng. 


« _ Nộ năng và sự biến iền nội nổng 
s_ Nguyên nhiệt động chọc 
«- Nguyên lÌnhiệt động lực học AUEQ+A 


http://tieulun.hopto.org 


NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN 
NỘI NĂNG 


Nếu có người hỏi em phần lớn năng lượng đang được con người sử dung là dang năng lượng 
nào thì chắc em sẽ nhĩ tới điên năng, cơ năng hoặc năng lượng nguyên tử, chứ ít ngh tới nội 
năng. Ấy thể mà phẫn lớn năng lượng con người đang sử dụng lại được khai thác chính từ năng, 


lượng này, Vậy nội năng là gì † 


Hãy chứng tỏ nội năng của. 
một vật phụ thuộc vào nhiệt độ 
và thể ích của vật 


U=fT, V) 


Hãy chứng tô nội năng của 
một lượng khi lí tưởng chỉ phụ 
thuộc nhiệt độ. 


170 


1 - NỘI NĂNG 


1. Nội năng là gì ? 


Do các phân tử chuyển động không ngừng nên 
chúng có động năng. Động năng phân tử phụ thuộc 
vào vận tốc của phân tử, 

Do giữa các phân tử có lực tương tác nên ngoài 
động nâng các phân tử còn có thế năng tương tác 
phân tử, gọi tắt là thế năng phản tử. Thế năng phân 
tử phụ thuộc vào sự phân bố các phân tử. 

Trong nhiệt động lực học người Ia gọi tổng 
động năng và thể năng của các phân tử cấu tạo 
nên vật là nội năng cìÌa vật. 

'Nội năng của vật được kí hiệu bằng chữ [/ và có. 
đơn vị là jun (J). 


2. Đô biến thiên nội năng 


“Trong nhiệt động lực học người ta không quan tâm 
.đến nội năng của vật mà quan tâm đến độ biển thiên 
nội năng (ÂU) của vật, nghĩa là phần nội năng tăng 
thêm lên hay giảm bớt đĩ trong một quá trình. 


http://tieulun.hopto.org 


II - CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NÃNG 


Ở lớp 8 ta đã biết có hai cách làm thay đổi nội năng, 
là thực hiện công và truyền nhiệt. 


1. Thực hiên công 


Hình 32.1 là hai cách thực hiện công để làm thay 
năng. Khi thực hiện công để cọ xát miếng, 
Kim loại trên mặt bàn thì miếng kìm loại nóng lên. 
Nội năng của miếng kim loại đã thay đổi 


Khi thực hiện công để ẩn xuống mạnh và nhanh 
pit-tông của xilanh chứa khí, thì thể tích khí trong 
xilanh giảm đồng thời khí nóng lên, Nội năng của 
khí đã thay đổi.. 


Các quá trình làm thay đổi nội năng như trên 
được gọi là quá trình thực hiện công, còn gọi tắt là 
sự thực hiện công, Trong quá trình thực hiện công 
có sự chuyển hoá từ một dạng năng lượng khác 
(ở các ví dụ trên là cơ nâng) sang nội nâng. 


2. Truyền nhiệt 


4) Quả trình truyền nhiệt 


Cũng có thể làm cho miếng kim loại, khí trong 
xilanh iộng lên bằng cách cho tiếp xúc với một 
nguồn nhiệt (Hình 32,2a và b). Khi đó nội năng của 
miếng kim loại, khí trong xilanh cũng thay đổi. 


Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự 
thực hiện công như trên gọi là guớ rrinh truyền 
nhiệt, còn gọi tắt là sự truyền nhiệt. 


"Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển 
"hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có 
sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác. 


ø Đ) 
Hình 32.1 


Hình 32.2 


http://tieulun.hopto.org bả 


b) Nhiệt lượng 


Số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình 
truyền nhiệt là nhượt lượng (còn gọi tất là nhiệt. 


AU=Ø @2.0) 


AU là độ biến thiên nội năng của vật trong quá 
trình truyền nhiệt ; Ở là nhiệt lượng vật nhận được 
từ vật khác hay toả ra cho vật khác, 


| “9 *` ðlúpsundibọccons thúc tnh nhị lượng mà 

»J Gẳnh bãi biển lúc mật tới mọc... m10Llượng chất rắn hoặc lỏng thụ vào tay toả ra khỉ 
h nhiệt độ thay đổi 

Q= meAt (322) 


trong đó : Ó là nhiệt lượng thu vào huy toả ra ) ‡ m Tà 
khổi lượng (kg) ; c là nhiệt dung riêng của chất 
9) Học sinh đứn nu0e làm thí nghiệm. ..ˆ (J/kg.K) ; Ar là độ biến thiên nhiệt độ (°C hoạc K)/!' 
Hình 32.3 


=1, 


ẨÊÏ Hãy so sánh sự thực hiện 
công và sự truyền nhiệt; công và. 
nhiệt lượng. 


[SH Hãy mô tả và nêu tên các 
hình thức truyền nhiệt ong các. 
hiện tượng về Ö Hình 32.3. 


E Trong nhiệt động lực học, nội năng của một vật là tống động năng và thế năng của. 
các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt đô và thể 
tích của vật: U= f(T, V), 


FT Có thể làm thay đổi nội năng bằng các quả trình thực hiện công, truyền nhiệt. 
F | Số đo đô biến thiên nội năng trong quả trính truyền nhiệt là nhiệt lượng. 


TẾT Nhiệt tượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi thay đổi nhiệt | 
.độ được tính bằng công thức: ạ_,m ¿y 


1) Khác tới Chữ lân tà chải r, nhiệt dung iêng của chất tí còn phụ Huật vàn quả trình truyền nhiệt 
là giá trnh đẳng ích luy đẳng đp 


172 http://tieulun.hopto.org 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1 Phá biểu định nghĩa nội năng. 

2. Nội năng của một lượng khí lí tưởng có phụ 
thuộc vào thể ch khí Không ? Tại so 2 

3. Nhiệt lượng là gi 2 Viết công thức tính nhiệt 
lượng vật thụ vào hay loä ra khi nhiệt độ của 
vật thay đổi, Nêu lên và đơn vị của các đại 
lượng trong công thức. 


vy 


.4. Nội nâng của một vật là 
.A, tổng động năng và thể năng của vật, 
B, lổng động năng và thế năng của các phên 
tử cấu tạo nên vật. 
€ tổng nhộtlượng và cỡ năng mà vậi nhận được 
ong quá nh tuyền nhiệt và tực hận công 
D. nhiệt lượng vật nhận được trong quả kính 
truyền nhiệt 


Chợn đáp ân đúng, 

8, Câu nôo sau đây rồi vồ nội nổnglà không đông ® 
A, Nội nắng là mộl dạng năng lượng. 
B. Nội nông cô thể chuyến hoá thành các 
dạng năng lượng khác, 
©. Nội năng là nhiệt lượng, 
D..Nội nâng của một vật có thể tăng lên, giảm đi 


[ãiiza: 


6. Gâu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không 
đng ? 
A, Nhiệt lượng là sổ 6o độ tăng nội năng của 
vật rong quả tỉnh truyền nilệt. 
B..Mộtvậtlúc nào cũng có nội năng, do đó lúc 
nảo cũng cổ nhiệt Lượng, 
.0, Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của 
nội rồng 
D. Nhiệt lượng không phả là nội năng 

T.. Mộtbinh nhôm Khổi kợng 0,8kg chứa 0,118kg 
nước ở nhiệt độ 20°€, Người la thả vào bình 
một miếng sắt khổi lượng 0,2 kg đã được 
nung nông tới ?8'C. Xâc định nhiệt độ của 
nước khi bãt đấu cô sự cân bằng hệt 
Bồ qua sự tuyền nhiệt ra môi tưởng bên 
ngoài, Nhiệt dung riêng của nhôm là 082.102 
J(Ng/K); của nước là 4,18.10° J\kg K) ; của 
sắt là 0,46.107 J1kg4€, 


8. Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 
128 g chứa 210 g nước ở nhiệt độ 849C, 
Người Ia thả một miếng kim loại khối lượng 
"92 đã nung nóng lới 100" vào nhiệt lượng 
kổ. Xác định nhiệt dụng riêng của chất làm 
mmiếng kim loại biết nhiệt độ kni bt đầu có sự/ 
cân bằng nhiệt là 21,#°C 
Bồ qua sự tuyển nhiệt ra môi trưởng bên 
ngoài. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 
0/428.103 J/8gk) 


HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH. 


Hằng ngây Mặt Trời truyền xuống Trái Đất qua hình thức búc xa nhiệt một lượng năng lượng, 
khống lỗ, bằng 20 000 lân lồng năng lượng mà con người tiêu thụ. Nhữ có bảu khí quyến, 
“Trái Đất không hấp thụ toàn bộ bớc xạ này của Mặt Trời mà phản xạ trở lại khoáng một phẫn ba, 
Cũng nhờ có bâu khí quyền mà tnột phân bức xa nhiệt do Trải Đất phát ra lại được phản xạ trở lại 
Trải Đất, Do đó, bẫu khí quyển cô tắc dụng như một "nhà kính” bảo vệ Trải Đất, giữ cho Trái Đất 
có nhiệt độ ổn định, thích hợp với sự sống của con người và các sinh vật khác trên Trải Đất. 


http:/tieulun.hopto.org 173 


Trong khí quyển, khí cac bonic (CO,) có vai trở quan trọng, Nó vừa cho phép các bức xạ nhiệt 
của Mật Trời đi qua khí quyến tới suổi ẩm Trải Đất, vừa ngăn không cho các bức xạ nhiệt của 
Trải Đất thoát ra ngoài khí quyến, góp phân vào việc ổn định nhiệt độ của khí quyền và Trải DấU!, 


"Tuy nhiên, trong thế kí vừa qua con người đã làm tăng hàm lượng khí CO, trong khí quyến 
lên rất nhiều do việc đốt rừng, đốt nhiên liệu, giám diện tích trồng cày xanh,.. Cùng với sự 
phát triển mạnh mẽ của công nghệ, lượng nhiên liệu bị đốt chảy để dùng trong các nhà mày 
cũng như trong đời sống hằng ngây của con nguời ngày cảng tầng nhanh làm cho hàm lượng, 
khí CO; trong khí quyền cũng không ngững tang nhanh. Việc hầm lượng khí CO, tong khí 
tuyển tầng dẫn đến việc làm tăng "hiệu ứng nhà kính”, làm cho lượng bức xạ nhiệt cúa 
“Trải Đất thoát được ra ngoài khí quyền giảm đi, còn lượng búc xạ nhiệt của Trái Đất bị phản 
Xa trở lại khí quyền lại tăng lên, Kết quá là khí quyền và Trải Đất không ngừng nồng lên. Nhiệt 
độ trung bình của khí quyến trong mấy năm qua tảng nhanh hơn hắn sơ với những thập kí đầu. 
của thế hí trước. Nhiệt độ trung bình của khí quyền tầng kéo theo sự thay đổi về khí hậu, gây, 
ra bão lụt, hạn hãn, tan bảng tiên các địa cực... đe doạ sự sống cúa con người và các sinh vật 
khác trên Trải Đất. 

Nhân loại đang cố gắng hết sức mình đế ổn định hiệu ứng nhà kính bằng cách làm giám 
lượng khí thải do việc đốt nhiên liệu vào khí quyến. Tháng 6 năm 1992, đại điện cúa 162 quốc. 
gla trong đỏ có Việt Nam, đã kí kết tại Hội nghị thượng định về "Môi trường và Phát triển” 
họp tại Bra-xin một Công ước quốc tế nhằm kiếm soát vả giảm bớt lượng khí hái gây hiệu ứng, 
nhà kính. Mục tiêu của Công ước là hạ thấp và ổn định nẵng độ khí cacbonic trong khí quyến 
# mức độ có thể ngăn chặn dược tác động nguy hiểm của hiệu ứng nhà kính đối với con người 
và hệ sinh thái. Tháng 12 năm 1997, hội nghị lần thứ 3 cúa cäc nước kí Công ước đã họp tại 
Ky-Ø1ô, cổ đô cúa Nhật Bản, để kí Nghị định thư quy định mức thái khí cacbonic vào khí 
quyến cho các nước, đặc biệt là các nước có sễn công nghiệp phát triển. Việt Nam là một 
trong những nước đâu tiên kí Nghị định thư này. 


(L) Ở các lớp san chúng tu sẽ biết hức xạ nhiệt của Mạ Trời khác bức xạ nhiệt củø Trái Đất. Bức xạ. 
Hiệt của Mạ Trời có bước sống ngắn, cùu của Trái Đấi cõ bướt sống dài. 


174 http://tieulun.hopto.org 


kÈ CÁC NGUYÊN LÍ CỦA 

NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 
"Đông thời với việc tÌm hiểu cơ chế vi mô của các hiện lượng nhiệt, người la tiển hành nghiên 
cửu các hiện tượng này ở cấp độ vĩ mô, dựa trên bạ khải niệm cơ bản là nội năng, công và 
nhiệt lượng và đã vận dụng thành công những kết quá nghiên cứu này vào khoa học, công 


nghệ và đời sống, MôLtrong những thành tựu nghiên cứu quan trọng nhất trong lĩnh vực này 
là việc tìm ra các nguyên lí của nhiệt động lực học. 


1~ NGUYÊN LÍ I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC (NĐLH) 


1. Phát biểu nguyên lí 


Nguyên lí I NĐLH là sự vận dụng định luật bảo toàn 
và chuyển hoá năng lượng vào các quá trình biến đổi 
trạng thái của những đối tượng cấu tạo bởi một số rất 
lớn các phân tử, nguyên tử. Những đối tượng ấy được 
sọi là hệ nhiệt động (gọi tắt là hệ). 


"Tà đã biết, nội năng của một hệ (là tổng động 
nũng và thế năng tương tác của các phân tử của hệ) 
có thể thay đổi bãng hai cách là truyền nhiệt và thực 
hiện công. Nếu hệ đồng thời nhận được công và 
nhiệt thì theo định luật bảo toàn và chuyển hoá 
năng lượng : 


Độ biến thiên nội nãng của hệ bằng tổng công 
và nhiệt lượng mà lhệ nhân được, 


Hình 33.1 
.Quy 0ồc về dấu của Ä và Q 


AU=A+0 (3.1) 
Đây là một trong nhiều cách phát biểu nguyên. 
IrINĐLH 


'Với quy ước về đấu thích hợp, hệ thức trên có thể 
dùng để diễn đạt các quá trình biến đổi trạng thái 
khác như hệ truyền nhiệt, hệ thực hiện công ... 


http://tieulun.hopto.org 178 


Xác định đấu của các đại 
lượng trong hệ thức của nguyên í 
1 NBLH cho các quá tỉnh hệ thụ 
nhiệt lượng để tăng nội năng đồng 
thời thực hiện công. 


Các hộ thức sau đây diễn tả 
những quá trình nào ? 


2) AU= Q khi Q> 0 ; khi Q < 0 
b) AU = A khi A > 0 ¡ khi A < 0, 
©) AU= Q12 khi Q>0 và A<0, 
4) AU= Q34 khi Q>0 và A> 0, 


Vidụ 
"Người ta cung cấp cho khí trong một 
xilanh nằm ngang nhiệt lượng 1.5 
Khí nở ra đầy pi-tông đi một đoạn 
5 em với một lực có độ lớn là 2N, 
“Tính độ biến thiên nội năng của khí. 
Giải 

“Công mà chất khí thực hiện có 
độ lớn là 

A=FI=200/0%=1) 

`Vì khí nhận nhiệt lượng và thực 
hiện công (A < 0), nên theo nguyên. 
1Ì NBLH, tà có: 


AU=0+A=15— 


052 


ø Vị=V; Ỹ 
Hình 33.2 


176 


Quy ước về dấu của nhiệt lượng và công : 
Ø >0: Hệ nhận nhiệt lượng ; 

Ø <0: Hệ truyền nhiệt lượng ; 

A >0; Hệ nhận công ; 

A <0: Hệ thực hiện công, 


2. Vân dụng. 


Có thể dùng nguyên lí I NĐLH để tìm hiểu về sự 
truyền và chuyển hoá năng lượng, trong các quá 
trình biến đổi trạng thái của chất khí 


Sâu đây là ví dụ về việc vận dụng nguyên lí Ï 
NĐLH vào quá trình đẳng tích 


“Trong hệ toa độ (ø, V) quá trình này được biểu. 
diễn bằng đường thẳng vuông góc với trục thể tích. 
Cho chất khí chuyển từ trạng thái 1 (p\, Vị, Tị) 
sang trạng thái 2 (p;, V2, 7x) (Hình 33.2). 
Hãy chứng minh rằng, khi đó hệ thức của 
nguyên lí L NĐLH có dạng, 
AU=0 


Trong quá trình đẳng tích. nhiệt lượng mà chất 
khí nhận được chỉ dùng làm tăng nội năng. Quá 
trình đẳng tích là quá trình truyền nhiệt 


http://tieulun.hopto.org 


II - NGUYÊN LÍ II NHIỆT ĐÔNG LỰC HỌC 
1. Quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch 
4) Quá trình thuận nghịch 


'Kéo một con lắc ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả ra, dưới tác dụng 
của trọng lực con lắc sẽ dao động. Nếu không có ma sắt thĩ con 
lắc sẽ chuyển động từ A sang B, rồi từ E trở về A... (Hình 33.3). 
Quá trình trên là một quá trình thuận nghịch. 


b) Quá trình không thuận nghịch 

Một ẩm nước nóng đặt ngoài không khí sẽ lự truyền nhiệt cho 
không khí và nguội dẫn cho tới khi nhiệt độ của nước bằng nhiệt 
độ của không khí. Tuy nhiên, ấm nước không thể rự lấy lại nhiệt 
lượng mình đã truyền cho không khí để trở về trạng thái ban đâu, 
mặc dù điều này không vi phạm định luật bảo toàn và chuyển hoá 
năng lượng. Người ta nói quá trình truyền nhiệt là một quá tri: 
không thuận nghịch. 


Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn, nhưng. 
không thể tự truyền theo chiều ngược li từ vật lạnh hơn, sang vật 
nóng hơn. Muốn thực hiện "quá trình ngược” này phải đùng một 
"máy làm lạnh”, nghĩa là phải cẩn đế sự can thiệp từ bến ngoài. 


Một hồn đá rơi từ trên cao xuống. Khi đó cơ năng của hòn đá 
chuyển hoá dân thành nội năng của hòn đá và không khí xung 
quanh, làn cho hòn đá và không khí xung quanh nồng lên. Trong 
cquá trình này, năng lượng được bảo toàn. Tuy nhiên, hòn đá không 
thể tự Hếy lại nội năng của mình và không khí xung quanh để bay 
trở lại độ cao ban đầu, mặc dù điều này không vì phạm định luật 
bảo toần và chuyển hoá năng lượng. Quá tình chuyển hoá 
năng lượng này cũng là quá tình không thuận nghịch. 


Các thí nghiệm cho thấy, cơ năng có thể chuyển hoá hoàn. 
toàn thành nội năng, nhưng ngược lại, nội năng không thể 
chuyển hoá hoàn toàn thành cơ nâng. Sự chuyển hoá giữa cơ 
nâng và nội năng cũng là một quá trình không thuận nghịch. 


Như vậy, trong tự nhiên có nhiều quá trình chỉ có thể tự xảy 
ra theo một chiều xác định, không thể tự xảy ra theo chiếu 
ngược lại mặc đù điều này không vi phạm nguyên lí I NĐLH. 


BVAIoCA http://tieulun.hopto.org 


Hình 33.3 


17 


R. CLAU-DEÚT 
(Rudolf Ciausius, 1822 ~ 1888) 


“Nhà vội lí người Đức: 


'Vế mùa hè, người ta có thể 
dùng máy điều hoà nhiệt độ để 
truyễn nhiệt lừ trong phòng ra 
ngoài trời, mặc dù nhiệt độ ngoài 
trời cao hơn trong phòng, Hỏi điều 
này cổ vi phạm nguyên II NĐLH 
không 2 Tại sao 7 


§ CÁCNÓ 
(Sadi Camot, 1708 1832) 
"Nhã vật lí người Pháp 


Hãy chứng minh rằng, cách 
phát biểu trên không vì phạm 
định luật bảo toàn và chuyển 
hoá năng lượng. 


178 


2. Nguyên lí II nhiệt đông lực hoc. 


a) Cách phát biểu của Claw-di-t 


Vhiệt không thể tự truyềm từ một vật sang vật 
hồng liơn. 


Mệnh đề trên được Clau-di-ít, phát biểu vào năm. 
1850, sau đó được coi là một cách phát biểu của 
nguyên lí INĐLH. Mệnh để này không phủ nhận khả 
năng truyền nhiệt từ một vật sang vật nóng hơn, chỉ 
khẳng định là điều này không thể nự xảy ra được, 


m 


b) Cách phát biểu của Các-nô 


Động cơ nhiệt kháng thể chuyển hoá tất cả nhiệt 
lương nhận được thành công cơ lhọc 


Cá) 


3. Vận dụng 


Nguyên lí II NĐLH có thể đùng để giải thích nhiều 
hiện tượng trong đời sống và kĩ thuật. Ví đụ : có thể 
dùng nguyên lí II để giải thích nguyên tắc cấu tạo 
và hoạt động của động cơ nhiệt. Mỗi động cơ nhiệt 
đều phải có ba bộ phận cơ bản là : 


1. nguồn nồng để cung cấp nhiệt lượng ; 


2. bộ phận phất động gồm vật trung gian nhận nhiệt 
sinh công gọi là tác nhân và các thiết bị phát động ; 


3. nguồn lạnh để thu nhiệt lượng do tác nhân toä ra. 


hftp://tieulun.hopto.org_ »ø+»ses 


Nguồn nóng cung cấp nhiệt lượng Ø, cho bộ T5 NHUE) 
phận phát động để bộ phận này chuyền hoá thành 


công A. Theo nguyên lí II thì bộ phận phát động. li A08; 
không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận được. 2g — 
thành công cơ học. Do đó. cẩn có nguồn lạnh để 
nhận phấn nhiệt lượng Ở; còn lại, chưa được ca 
chuyển hoá thành công (Hình 33.4). NHENG, 

Cũng vì thể mà hiệu suất của động cơ nhiệt Hình 33.4 


l| 
ñ = ÍÊÏ luôn nhỏ hơn 1. 
° 
`Vì theo quy ước đấu, công sinh ra có giá trị âm, 
nên trong công thức trên ta viết là giá trị tuyệt đổi 
của A để hiệu suất luôn là một đại lượng số học. 


S—| Nguyên ¡  NDLH : Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng công và nhiệt lượng mà 
hệ nhận được. 
AU=A+o 


(Quy ước về dấu : 
.0> 0 : Hệ nhân nhiệt lương; 
.0<O : Hệ truyền nhiệt lương ; | 
.A > O : Hệ nhận công ; 


TY Nguyên lí ÏÍ NOLH : Nhiệt không thể tư truyền từ một vật sang vật nóng hơn. 
—_. Đông cơ nhiệt không thể chuyển hoä tất cả nhiệt lượng nhận được thanh công cơ học. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


11. Phát biểu và viết hệ thức của nguyên y 33. Trong các hệ thức sau, hệ thức nào diễn 


TINBLH. Nêu lên, đơn vị và quy ước dấu của —_ tả quảtrnh nung nóng khí tong một bịnh kín 
khi bỏ qua sự nở vi nhiệt của bình ? 


các đại lượng rong hệ thức. 
2. Phátbiểu nguyên II NĐLH. 


.4. Trong quá tỉnh chất khí nhận nhiệt và sinh —_ Long mộtxÏanh. Tính độ biến hiên nội năng 
công thỉ Q và A rong hệ thức AU= Á+ Qphải __ của khí, biết khí truyền ra môi trường xung 


có giá tị nào sau đây ? quanh nhiệt lượng 20 4|. 

A.0<0ảA>0;  B.Q>0vảA>0; 7. Người ta truyền cho khi tong xianh nhiệt 

€.Q>0vàA<0; D.Q<0váA<0. lượng 100 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J 
đẩy piông lên. Tính độ biến thiên nội năng 


5, Trưởng hợp nào sau đây ứng với quã tỉnh 


đẳng tích khi nhiệt độ tăng ? của khí. 


A-AU Qvới0>0; 8. Khi tuyến nhệt lượng 8.10# J co khí trong 
š mrột xianh hinh trụ th khí nổ ra đấy pi.lông 
B.AU=Q+AvớiA> 0; 
im ta lên làm thể ch ca khí lăng thêm 050 mê 
6.AU=Q+A vớiA<0: Tính độ biến thiên nội năng của khí. Biết áp. 


D.AU= Qvớ 0<0. suất của khílà 8.10Ê NimẺ và cơi áp suất này 


6. Người ta thực hiện công 100 J để nén khí không đổiong quá trình khí thực hiện công. 


Em Ef 


ĐỘNG CƠ NHIỆT VÀ VẤN ĐỂ Ô NHIỄM MỖI TRƯỜNG. 

Sử dụng động cơ nhiệt luôn gắn liên với việc khai thắc các nhiên liệu như than đá, dâu lứa, 
khí đốt... Việc các nguồn nhiên liệu trên đang cạn kiệt dẫn là một nguy cơ đổi với cuộc sống 
của con người. 

Tuy nhiên, còn một nguy cơ nữa mà con người đang phải đối mặt. Đỏ là việc các nhiên 
liệu bị đốt chảy trong động cơ nhiệt đang làm ð nhiễm môi trường sống của con người và các 
sinh vật khác trên Trải Đất, 

Mọi động cơ nhiệt, kế cá những động cơ hiện đại nhất mà con người hi vọng có thể chế 
tạo ra được trong tương lai, cũng không thể chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng do nhiên liệu. 
bị đốt cháy toả ra thành công cơ học mà phái toá một phản nhiệt lượng này vào khí quyền, 
Nhiệt lượng do các động cơ nhiệt thái vào khí quyền làm cho nhiệt độ của khí quyền tăng cao 
hơn mức bình thường, Hảu hết các sinh vất trên Trải Đất đều quen sống ở môi trường có nhiệt 
độ trong khoáng từ 0C đến 50°C (trừ một số vi rút đặc biệt và rất nhạy cảm với sự thay đổi 
nhiệt độ bất thường. Do đó, sự tăng nhiệt độ bất thường do các động cơ nhiệt gây ra sẽ ảnh, 
hưởng xấu đến sự sinh sẵn và tăng trưởng của các sinh vật trên Trái Đất, Ngoài ra việc tâng 
nhiệt độ bất thường của khí quyến côn là nguyên nhân gày ra các thiên tai, đe doạ cuộc sống, 
của con người và các sinh vật khác, 

Mặt khác, để làm nguội các đông cơ nhiệt công suất lớn dùng trong các nhà máy, người ta 
thường dùng nước. Dòng nước, sau khi làm nguội dộng cơ nhiệt, có nhiệt độ rất cao được thái 
vào các sông, hô... lâm cho nhiệt độ của nước sông, hồ cao hơn mức bình thường, Việc thay 
đối nhiệt độ bất thường của nước sông, hỗ ảnh hướng đến quả trình sinh sản cũng như tăng 
trướng cúa các loài thuý sắn. Người ta đã phải lên tiếng cánh báo nhiêu lần về sự huý diệt của 
nhiều loài thuỷ sản sống ớ sông, hỗ gần những nhà mày sứ dung động cơ nhiệt. 


180 http://tieulun.hopto.org 


Ngoài việc gây ra “ô nhiễm nhIệt" nêu trên, các động cơ nhiệt còn làm ö nhiễm môi trưởng 
bởi các khí độc do việc đốt cháy các nhiên liệu toá ra. Xăng chẳng hạn, khi bị đốt chấy thái 
ra rất nhiều khí độc trong đó đạc biệt nguy hiểm là khí cacbon ônit (CƠ) và hơi chỉ (nếu là 
xăng cô pha chỉ). Người ta đã đưa ra nhiêu đạo luật để bạn chế việc làm õ nhiễm môi trường 
bằng khí độc cúa các động cơ nhiệt như quy định phải lắp bỏ phân điều chính để giám lượng 
khí CƠ thái vào khí quyền, cấm dùng xăng pha chỉ, khuyến khích sứ dụng các phương tiện 
giao thông không có động cơ nhiệt như xe đạp, xe máy và xe ö tô dũng động cơ điện... Tuy 
nhiên các biện pháp trên đều chưa đạt được những kết quả mong muốn. Môi trường vẫn tiếp. 
tục bị ð nhiễm, 

Người la đang nghiên cứu việc khai thác năng lượng từ "hiđrÖ nặng”. Nếu việc này 
thành công thì không những không lo thiếu nhiên liệu vì hiđrô nặng được điêu chế từ nguân 
nước biển gẵn như vô tận, mà còn không lo môi trường bị ð nhiễm khí độc do động cơ chạy 
bằng nhiên liệu này không sinh rạ khí độc. 

Trong khi chưa tìm ra nguôn nhiên liệu mới thì chúng ta phải biết sử dụng một cách 
tiết kiệm nhất và hiệu quá nhất những nhiên liêu hiện có, han chế đến mức thấp nhất sự ô nhiễm. 
nhiệt cũng như sự ô nhiễm khỉ độc do các động cơ nhiệt gy ra. 


Một số hình ảnh gây Ô nhiễm môi trường 


http://tieulun.hopto.org TẾT 


lỊ ỐNG KẾT CHƯƠNG VI 
CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỤC HỌC 


1 - NỘI NĂNG VÀ SỰ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG. 
Trong nhiệt động lực học, nội năng của một vật là tổng động 
năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Nội năng của 
một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật 

Có thể làm thay đổi nội năng bằng các quá trình thực hiện 
công, truyền nhiệt. 

Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình thực hiện công 
là công, 

Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là 
nhiệt lượng. 


HH~ CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIÊT ĐỘNG LỰC HỌC (NDLH) 
Nguyên lí I NĐLH : Độ biển thiên nội năng của hệ bằng tổng 
công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. 
AU=A+0 

Quy tóc về dấu : 

Ø > Ú: Hệ nhận nhiệt lượng ; 

Ø<: Hệ truyền nhiệt lượng ; 

.A >0: Hệ nhận công ; 

A <0: Hệ thực hiện công. 

Nguyên lí II NĐLH : Nhiệt không thể tự truyền từ một vật 
sang vật nồng hơn. 

Động cơ nhiệt không thể chuyển hoá tất cả nhiệt lượng nhận 
được thành công cơ học. 


182 http://tieulun.hopto.org 


CHƯƠNG VII 


Chất rắn và chất lỏng 
Sự chuyển thể 


«- Chấtrẫn kếttnh và chốt rắn vô đnh hình 
5 Biến dạn cơ ca vạlrẩn Tĩnh thể thạch anh 
+_ Sự nỡ vinhiệt của vật rến 

.s_ Các hiện lượng bế mặt của chất lồng 

+ _ Sự chuyển thể của các chất 

+ Độ Ẩm của không Khí 


tư: đã (thể rẩn tế lổng| 


http: Ifleuluni ïcpf6 org 183 


#1⁄ CHẤT RẮN KẾT TINH 

CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 
Các chất rắn được phân thành hãi loại : kết tỉnh và vỏ định hình. Cách phân loại này dựa trên. 
những đặc điểm gì về cấu trúc và tính chất cúa các chất tấn ? 


1~ CHẤT RẮN KẾT TINH 


1. Cấu trúc tỉnh thể 


“Có thể quan sắt thấy các hạt muối ăn (NaCD) có dạng 
khối lập phương (Hình 34.1) ; các viên đá thạch anh 
{§iØ;) có dạng khổi lăng trụ sáu mặt và hai đấu là 
hình chớp :... Sở đĩ hạt muối, viên đá thạch anh,... có 
dạng hình học xác định nêu trên là đo chứng có cất: 
trúc tỉnh thể. Nhờ sử dụ ủ 
người ta đã nghiên cứu được cấu trúc tỉnh thể, 

Hình 34.1 Cấu trúc tình thể hay tình thể là cấu trác tạo 
bải các hạt (nguyên nỉ, phân tử, in) liên kết chặt 
với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp 
theo một trật tự hình học không gian xác định gọÏ 
là mạng tỉnh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động. 
nhiệt quanh vệ trí cán bằng của nó. 


Ví dụ : Tỉnh thể muối gồm các ion CF- và Na*, mỗi 
ion dao động nhiệt quanh một vị trí cân bằng trùng 
với mỗi đỉnh của khối lập phương (Hình 34.2). Chất 
tắn có cẩu trúc tinh thể được gọi là chát rắn kết tinh: 
Hình 34.2 (hay chất rắn tinh thể) 
Kích thước tỉnh thể của một chất có thể thay đổi 
từ vài xentimét đến cỡ phẩn mười nanÔmét 
Tĩnh thể của một chất được _ (1 nm = 10'®m) tuỳ thuộc quá trình hình thành tính 
hình thành trong quả tình nóng _ thể điễn biến nhanh hay chậm : tốc độ kết tỉnh càng 
chấy hay đông đạc của chất đó ? _ nhỏ, tỉnh thể có kích thước càng lớn. 


184 http://tieulun.hopto.org 


2. Các đặc tính của chất rắn kết tỉnh. 


a) Các chất rắn kết tỉnh được cấu tạo từ cùng một loại 
hạt, nhưng cấu trúc tỉnh thể không giống nhau thì 
những tính chất vật lí của chúng cũng rất khác nhau. Ví 
cảự : Kim cương và than chỉ là các chất rần được cấu tạo 
từ cùng các nguyên tử cacbon (C) nhưng có cấu 
tỉnh thể khác nhau (Hình 34.3), nên chúng có những. 
tính chất không giống nhau. Kim cương rất cứng và 
không dẫn điện ; còn than chỉ khá mềm và dẫn điện. 
b) Mỗi chất rắn kết tỉnh (ứng với một cấu trúc tỉnh 
thể) có một nhiệt độ nóng chẩy xác định không 
đổi ở mỗi áp suất cho trước. Vỉ dự : ở ấp suất 
chuẩn (latm) nước đá nóng chảy ở 0°C, thiếc 
nóng chảy ở 2325C, sắt nóng chảy ở 1 530%, 
e) Các chất rắn kết tỉnh có thể là chất đơn tỉnh thể 
hoặc chất đa rình thể, 


Muối, thạch anh, kim cương... là các chất đơn tỉnh 
thể. Các chất này được cấu tạo chỉ từ một tình thể, tức là 
tất cả các hạt của nó được sắp xếp trong cùng một mạng 
tỉnh thể chung, Chất rắn đơn tỉnh thể có tính dị ñuướng, tức. 
là các tính chất vặt lí của nó (độ nở dầi, độ bên...) không 
giống nhau theo các hướng Khác nhau trong tỉnh thể, 

Hầu hết các kìm loại (sắt, đồng,..) và hợp kim là 
các chất đa tỉnh thể, Các chất này được cấu tạo từ. 
vô số tỉnh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn với nhau. 
Chất rần đa tỉnh thể có tính đểng hướng, tức là 
những tính chất vật lí của nó đều giống nhau theo 
mọi hướng trong tỉnh thể, 


3. Ứng dụng của các chất rắn kết tính 
Các đơn tỉnh thể 


dùng lầm các linh kiện bán dẫn (đit, trandito các 
mạch vi điện tử,..). Kim cương rất cứng nên được. 


dùng làm mũi khoan, dao cất kính, đá mí 

Các kim loại và hợp kìm được dùng phổ biến 
trong các ngành công nghệ khác nhau như luyện 
kim, chế tạo máy, xây dựng cầu đường, đóng tàu, 
điện và điện tử, sản xuất đồ gia dụng,.. 


Hình 34.3 Cấu trúc tính thể' 


2) Kim cương 
8) than chỉ (graphi] 


Tại sao chất rằn đơn tịnh thể, 
có tính dị hướng, còn chất rắn đa 
tỉnh thể lại có tính đẳng hướng ? 


http://tieulun.hopto.org 185 


II - CHẤT RẮN VÕ ĐỊNH HÍNH 


“Thuỷ tỉnh, nhựa đường, các chất đẻo,.. là các chất rắn 
võ định hình, tức là các chất không có cấu trúc tỉnh 
[#i Chất lấn võ định hình có _ thể và do đố không có dạng hình học xác định. 


tính dị hướng không ? Có nhiệt ⁄ % 
nang ch xác Ảnh không 7... Các chất rắn vò định hình có tính đng lướng và 


Tại sao ? không có nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) xác 
định. Khi bị nung nóng, chúng mềm dần và chuyển. 
sang thể lỗng. 


“Một số chất rắn như lưu huỳnh, đường,..., có thể 
tổn tại ở đạng tỉnh thể hoặc vô định hình. Ví dự ; 
Khi đổ lưu huỳnh tính thể đang nóng chảy (ở 
'350°) vào nước lạnh thì do bị nguội nhanh nên lưu 
huỳnh không đông đặc ở dạng tỉnh thể mà chuyển 
thành dạng đẻo vô định hình. 

Các chất rắn vô định hình như thuỷ tỉnh, các loại 
nhựa, cao su... đã được dùng phổ biến trong nhiều 
ngành công nghệ khác nhau, do có nhiều đạc tính 
rất quý (dễ tạo bình, không bị gỉ, không bị ăn mòn, 


Các chất rẫn được phân thành hai loại kết tỉnh và võ định hinh. 

Chết rân kết tỉnh có cấu trúc tính thể, do đó cỏ dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy 
xác định. Tĩnh thể là cầu trúc tao bởi các hạt (nguyên tử, phăn tử, on) iên kết chặt 
với nhau bằng những lực tương tắc và sắp xếp theo một trát tự hinh học không øian 
xác định gọi là mang tỉnh thể, trong đô mỗi hạt luôn dao đồng nhiệt quanh vi trị cân | 
bằng của nó. | 
“Chất rắn kết tỉnh có thể à chất đơn tính thế hoc chất đa tính thể. Chất rắn đơntỉnh 
thể cô tính dị hướng, côn chất rắn đa tỉnh thế có tỉnh đẳng hưởng. 

Chất rắn võ đính hình không có cấu trúc tỉnh thể, do đó không có dạng hình học vác 
định, không có nhiệt độ nóng chảy (hoäc đông đặc) xác định và có tính đẳng hưởng. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


2. Phân biệt chất rắn đơn tình thể và chất rắn đa. 


ỉnh thể, 
1. Chất rắn kếtình là gi ? Hãy nêu các tính chất _ 3. Chấtrắn võ định hình là gì ? Hãy nêu các tính. 
của loại chết ấn này. chất của lại chết ấn này. 


186 http://tieulun.hopto.org 


y 


4, Phân loại các chất rắn theo cách nêo dưới 
đây l đúng ? 
Á.Chết rắn đơn nh thể và chốt rắn vô đph hình 
8. Chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình 
©, Chế rắn đa (nh thể và gất ẩn vô đnh hình, 
0. Chốt rắn đơn tịnh thể và chất rắn đa nh thể, 


5. Đặc điểm và lính chất nào dưới đây không 
liên quan đến chất tắn kết lình ? 


A, C6 dạng hình học xác định, 
8, Có cấu trúc tính thể 

©. C6 nhiệt độ nông chảy không xác định 
D. C6 nhiệt độ nóng chảy xác định. 


'6.. Đặc điểm và tính chất nao dưới đây liên quan 

đến chất rắn vô định hình ? 

.&, Có dạng hình học xác định. 

'B, Cô cấu trúc tỉnh thể. 

C. Có tnh dị hướng. 

D. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Kích thước của các tỉnh thể phụ thuộc điều 

kiện gÌ? 

Tại sao kim cương và than chỉ đều được cấu. 

tạo từ các nguyên tử cacbon, nhưng chúng lại 

có các nh chất vật Khác nhau ? 

9. Hãy lập bảng phân loại và so sánh các đặc 
ính của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô. 
định hình 


CÁC TINH THỂ LỎNG. 


Hiện hay, người ta đã phát hiện được khoảng hơn 3 000 chất lóng có tính dị hướng. Các chất 
này được gọi là các chất tính thể lỏng. Phắn lớn các chất tình thể lồng là các chất hữu cơ, 
Nhiêu chất tính thể lông có những đạc tính rất quỷ, thể hiện ở chỗ : Một số tính chất vật lí cúa 
chủng thay đổi rất manh khi các diều kiện bên ngoài thay đổi không đăng kế 

Chẳng hạn, có những chất tính thể lông, trong đó màu sắc của các tỉnh thể lòng thay đối 
rð tật khí nhiệt độ thay đới, Tính chất này cúa các tỉnh thể lóng được ứng dung để chổ tạo các, 
cám biển dùng biến đối những ảnh hông ngoai (không thể nhìn thấy) thành những ánh nhìn 
thấy đuợc, Bộ phận chính của cảm biến loại này là một bán móng tình thể lóng dân phủ lên 
mặt một tấm để móng đã được bôi đen. Tẩm để mỏng này hẩp thụ các tia hồng ngoại và 
chuyển thành nhiệt truyền cho các tính thể lông, Màu sắc của bản mỏng tình thể lông trong 
cánh sáng phản xạ) phụ thuộc nhiệt độ, Vì vậy, khi chiếu ánh săng trắng qua bán móng tình thể 
lỏng thì ta sẽ thụ được ảnh nhìn thấy của những phân trên bản móng này đã hấp thụ các tia 
hồng ngoại. Cảm biển loại này được sử dụng làm nhiệt kế cặp sốt đơn gián dễ sử dụng, nó 
chỉ là một đoạn băng giấy phủ chất tình thể lông. Khi dán băng giấy vào trần người bệnh đang. 
bị sốt thì màu sắc của bãng giấy thay đổi theo thân nhiệt của người bệnh. 

Một số chất nh thể lỏng có tính chất quang học thay đổi khi đặt một hiệu điện thế vào hai 
đầu của nó Những chất này được ứng dụng để chế tạo các bộ chí thị quang, ví dụ như các 
chữ số trên mặt màn hình của máy tính bỏ túi, của đông hỗ đo điện hiện số,.. 

Một số chất tính thể lỏng có độ nhay rất cao đối với các hơi hoá chất, Khi trong khí quyển 
c6 lẫn một lượng nhỏ không đảng kể các hơi hoá chất khác nhau (khoáng I/100011%), thì màu, 
sắc của các tình thể lỏng sẽ thay đổi nhanh theo nng độ của các hơi hoá chất này. 


http://tieulun.hopto.org 


187 


» BIẾN DẠNG CƠ CỦA VẬT RẮN 


Bình thưởng, vật rắn luôn giữ nguyên kích thước vã hình dạng của nó, Nhưng khi vật rắn chịu 
tác dụng của ngoại lực đủ lớn thì kích thước và hinh dạng của nó bị thay đổi. Sự thay đổi này 
có những đặc điểm gì và tuân theo quy luật nào ? 


1. Thí nghiệm 


°) 


Hình 35.1 4) Lấy một thanh thép A đồng chất, hình trụ có độ 
dài ban đầu {ạ và tiết diện ngang $. Kẹp chật đầu A 
và tác dụng vào đầu # một lực kéo # dọc trục của 
thanh (Hình 35.Ia). Tang đẩn độ lớn của lực kéo 
ta thấy thanh thép A bị đăn ra và có độ dài í lớn 
hơn jg, đồng thời tiết diện ở phần giữa của thanh 

Nếu giữ chật đấu A của hơi bị co nhỏ lại (Hình 35.1b). 

nh thép ÁB và táo dụng vào 


đầu B một lực nén đủ lớn để gây. " À h € 
ma biển dạng, th độ dài ý và tới Mức độ biến dạng của thanh rấn (bị kéo hoặc 


diên ngang S của thanh này thay _ nến) xác định bởi độ biến đựng tí đối : 
đổi như thể nào 2 


2TR và TRỊ 45.1) 
188 http://tieulun.hopto.org 


'b) Sự thay đổi kích thước và hình dạng của vật rắn do. 
tác dụng của ngoại lực gọi là biến dạng cơ. Nếu vật 
xắn lấy lại được kích thước và hình dạng ban đầu khi 
ngoại lực ngừng tác dụng, thì biến dạng của vật rần là 
biến dạng dàn hồi và vật tẫn đó có tính đàn hồi 


2. Giới han đàn hổi 


Khi vật rắn chịu tác dụng của lực quá lớn thì nó bị 
biến dạng mạnh, không thể lấy lại kích thước và 
hình dạng ban đầu. Trường hợp này vật rắn bị mất 
tính đàn hồi và biến dạng của nó là biến dạng không 
đàn hồi (hay biển dạng để). 


Giới hạn trong đó vật rắn còn giữ được tính đàn 
hồi của nó gọi là giới hạn đàn hồi. 


Dưới đây ta chỉ xét biến dạng cơ của vật rắn do 
bị kéo hoặc nền trong giới hạn đăn hồi. 


II - ĐỊNH LUẬT HÚC 


1. Ứng suất: 


“Thí nghiệm chứng tỏ độ biến dạng tỉ đối £ của 
thanh rấn (bị kéo hoặc nến) không chỉ phụ thuộc độ 
lớn của lực tác dụng mà còn phụ thuộc tiết điện 
ngang Š của thanh đó. Nếu Z càng lớn và § càng 
nhỏ thì £ càng lớn, tức là mức độ biến dạng của 
thanh rắn càng lớn. Như vậy, độ biến dạng tỉ đối £ 
của thanh rắn phụ thuộc vào thương số : 


ø= @52) 


s 


Đại lượng ơ gọi là ứng suất. Đơn vị đo của ơ là 
paxcan (Pa) 
1Pa= 1 N/m? 


Dùng kìm kéo dãn một lò xơ 
nhỗ (ấy trong ruột bút bì, rồi 
buông ra 
— Lần đầu kẻo nhọ để b xo dân ; 
— Lần sau kéo mạnh để lò xo 
dân dài gấp khoảng 2 + 3 lần độ 
đài bạn đầu. 

“Quan sắt xem trường hợp nào 
lò xo biến dạng đàn hồi ? 


Một thanh thép chịu tác 
dụng một lực F và bị biến 
dạng. Nếu tết diện ngang S 
của thanh càng lớn thì mức độ 
biển dạng của thanh càng lớn 
hay cảng nhỏ ? 


http://tieulun.hopto.org lao 


Bảng 351 
“Suết đân hồi của một số chất ồn 


Chếtiu - Suết6mnhôiEfA)— 


Nhôm — 089101 
Đổngđồ - 18.101 
Sắt 1/88. 1011 
Thep - 246.101 


Theo định luật TIT Niu-n, 
lực Fạy trong vật rấn phải có 
phương, chiều và độ lớn như thế 
não so với lực F gây ra biến 
dạng của vật ? 


Mũi anh Đấp đề 20 cn có ti 
diện 200 mmÊ. Khi chịu lực kếo Ƒ` 
cạo, rat NON, to 
1/50 mm. Thép có suất đàn hổi 
.16.10!! Pa, Hãy xác định độ lớn 
của lực kếo F.. 

ii T054) mm: 

li 
h 


Fr~E 


L24L101N 


2. Định luật Húc về biến dạng cơ của vật rẳn 


Dựa vào kết quả thí nghiệm cho các vật rắn đồng 
chất, hình trụ, nhà vật lí Rô-bớt Húc đã tìm ra định 
luật về biến dạng đàn hồi của vật rắn (bị kéo hoặc 
nến) - gọi là định luật Húc : 

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tí đối của. 
vật nắn (hình trụ đồng chải) t lẽ thuận với ứng suất 
tác dụng vào vật đó. 


lạt 
% 


với œ là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu của vật rắn. 


=#ø (35.3) 


3. Lực đàn hồi 
Từ công thức (33.3), ta suy ra : 


M 544) 


É 


về 
si 


Ị và) ải R 
với E= c- gi là suất đản hỏi hay suất Y-áng (Young) 
đạc trưng cho tính đàn hối của chất rắn. Đơn vị đo 
của £ cũng là paxean (Pa). 

Khi lực kéo Z làm vật rắn biến dạng thì trong vật 
xắn xuất hiện lực đàn hổi Zạ, chống lại biến đạng 
của vật 

Áp dụng định luật HI Niu-tơn và công thức 
(35.4), ta tìm được độ lớn của lực đàn hối Fạm : 


ụ = E- |AIl= K|AI 655) 


với k=BẺ 
%b 


(1) Những số iệu trong các bảng ở chương này có thế khác nhau chí so với tài iu Mác ; vì mới 
chất lí dụ + áp, đồng..) có thể có các lệ thành phẩm khác nhoi, 


190 


http://tieulun.hopto.org 


Hệ số & gọi là độ cứng (hay hệ sổ đản hổi) của vật rấn. 
'Đơn vị đo của É là niutơn trên mết (Nim), 


Chú ý : Công thức (35.5) chứng tỏ độ lớn của lực đàn hồi Fụ, 
trong vật rắn (bị biến dạng) tỉ lệ thuận với độ biến dạng |AI| của 
vật rắn, giống như lực đàn hổi trong lò xo. Nhưng công thức này 
còn chứng tò độ cứng ¿ của vật rắn không chỉ phụ thuộc chất 
liệu, mà phụ thuộc cả kích thước của vật rắn : tiết diện ngang $ 
càng lớn và độ đài ban đầu í, càng ngắn thì độ cứng È càng lớn, 
tức là vật rắn càng cứng và càng khó bị biến dạng. 


Biến đang cơ là sự thay đổi kích thước và hình dang của vãt rắn do tác dung cửa | 
ngoại lục. Tuỷ thuộc đô lớn của lục tác dụng, biến dang của vất rắn cô thế lã đàn hồi 
hoặc không đân hồi. 
Định luật Hùc về biến dạng đàn hối (Kéo hoậc nén) 
rong giới hạn đản hồi, đô biến đạng tỉ đối của vật rân đống chất, hình trụ tí lệ thuân 
Với ng suất tắc đụng Vào Vật đô. 

HỘI ÚN 

% 

với ølà hệ số tỉ lê phụ thuộc chất liêu của vật rắn. 
'Độ lớn của lực đàn hối F„, trong vật tắn tỉ lê thun với đô biến dạng |Af| = |! = lạ| 
ta vật rắn. 


Fạ =kỊA||, với k* E Š 
Ib 


trong đó E lä suất đàn hồi đặc trưng cho tính đàn hồi của chất rắn, k là đô cừng 


của vật rắn phụ thuộc chất liệu và kích thước của vật đó. Đơn vị đo của £ là paxcan 
) và của k là niuton trên mét (Nim). 


CÂU HỎI VÀ BÀI TÂP. 


2,. Phát biểu và viết công thức của định luật Húc. 
về biển đạng cơ của vật rắn. 

1. Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gÌ ? Viết _ 3. Từ định luật Húc về biến dạng cơ của vật 
công thức xác định ứng suất và nói rõ đơn vị __ rắn, hãy suy ra công thức của lực đàn hồi 
đo của nó trong vật rấn. 


http://tieulun.hopto.org 191 


v 


4,. Múc 6ộ biển dạng của thanh rần (tị kéo hoặc 
niên) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây 2 


A. Độ lớn của lực ác dụng. 


.Á. Chất iệu của vật rắn. 

B, Tiết diện của vật rắn, 

C. Độ dài ban đầu của vật tắn 
D. Cả ba yếu lổ trên, 


8.Bộ dải ban đầu của (hạnh, T. Một sợ đây thêp đường kính 1,5 mm có độ 
C. Tết diện ngang của hanh dđi ban đầu là 6,2m. Tính hệ số đàn hồi của 
D..Độ lớn của lự tá dụng về tết iện ngang —_ SØï 0 th, biết suất đân hồi cña tệp là 
của thanh. E=2.101! Pa 
5. Trong giới hạn đàn hổ, độ biển dạng tỉ đổi _ 8. Một thanh tắn đóng chất tết diện đều có hệ 
của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nảo số đản hồi là 100 Nfm, đầu trên gắn cố định 
dưổi đây 2 và đấu dưới eo một vật nặng để thanh bị 
P biến dạng đản hổi. BẾP gia tốc tơi tự do 
3 licbhllthheghinlL 9 = 10 mịs, Muốn thanh rần dài thêm † em, 
B. ng suất lác dụng vào thanh, ải nặng phải có khổ lượn l bao nhiều ? 
9:85 0M e1 0,28) HAY: 9. Một thanh thép trồn đường kính 20 mm cỏ 


D. Cả ứng suất và độ dài ban đầu của thanh. 

6. Độ cứng (hay hô số đân hồi) của vật rắn (hlnh. 
trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu lố nào. 
đưới đây ? 


ất đàn hổi E= 2.10! Pa. GÌữ chặt một đầu 
thanh và nên đấu côn lại bằng một lực 
Ƒ = 1,5T.10°N để thanh nây biến dạng đàn 
hồi. Tĩnh độ biến dạng ỉ đối của (hanh. 


CÁC KIẾU BIỂN DẠNG CỦA VẬT RẮN. 


"uỷ thuộc điểm đặt và phương chiều tác dụng của ngoại lục, các vật rắn có thể bị biển dạng, 
đàn hồi theo nhiều kiểu khác nhau + kéo, nén, cất (hoặc irượf, uốn, xoắn. 

Dày cấp cúa cắn cấu đang chuyển hàng ; dây xích của xe đạp 
hoặc xe mây dang chạy ;.. à những vật tần bị biốn dạng kéo do 
phải chịu các lực kéo, Những lực này có tác dụng kéo căn, có thể 
làm tăng độ dài và giảm tiết diện ngang của vật rằn. 

“Trụ về móng câu ; cột, tưởng và móng nhà ;.. là những vật rắn bị 
biến dạng nón do phải chịu các lực nén, Những lực này có tác dụng, 
nén ép, có thể làm giám độ dài và tăng tiết diên ngang của vật rẫn, 

Sợi dây thép bị cắt bằng kìm ; tấm thép bị cắt bằng dao của máy. 
cất ¿ các định tán (định rivê) ghép bai thanh giầng thân cầu ¿.. là 
những vật rắn bị biến dạng cất (hay biến dang trươi) do phải chịu 
các lực cắt, Những lực này có tác dụng làm các lớp tiếp giáp bên 
trong vật rắn trượt trên nhau, giổng như trường hợp dung tay đấy 
miết phản trên của tập giấy in đặt trên bàn, làm cho các tở giấy dịch 
chuyển đổi với nhau theo phương của lực tác dụng (Hình 35.2) 


192 http://tieulun.hopto.org 


Hình 35.2 


Thanh xà ngang ; dâm câu ; mặt giá đờ đang 
chất vật năng ;.. à những vật tắn bị biến dạng 
cuốn do phát chịu các lục uốn, Những lực này 
cỏ tác dụng làm cong mãi vát rắn, Khi vật rắn bị 
biển dạng uổn, ví dụ: thanh sào dài bị uổn cong 
dảo trọng lượng của Vận động viên nhảy sào tác 
dụng khi đang nhảy bật lên cao [Hinh 3523) 
phân lỗi cúa nó bị kéo dãn và phần lôm bị nén 
ếp lại. Lớp ngăn cách giữa bai phản này là lớp 
trung hoà. Phần vàt rắn ở gẵn lớp trung hoà, bâu 
như không bị kéo hoặc nén. Vì thế các thanh 
rắn chịu biến dạng uốn thưởng được thay bằng 
ống rông (Khung xe đạp), hoặc thanh chữ Ï 
(đường ray xe lứa), hoặc thanh chữ T (dâm cảu, 
dâm và móng nhà,.... Do đố vũa tiết kiệm vật 
liệu, vừa giảm trọng lượng của thanh rắn. Xương Hình 35.3 
động vật, thân cây trở hoặc trúc, sảy.... đều 

được cấu tạo theo hình ống để giãm trọng lượng, 

mà vẫn có thế chịu được những biến dạng uốn 

khá lớn. 


Trục bảnh răng truyền động của xe ở tô 
đang chạy ; trục vít của mắy tiện khi đang hoạt 
cđộng ; chiếc đình vít hoặc bulông đang bị vận 
chất vào thản máy ;u. là những vật rắn bị biến 
dạng xoắn do phải chịu các lực xoắn. Những 
lực này có lác dụng làm các lớp tiếp giáp bên 
trong vật rắn xoay lệch nhau quanh một trục 
nào đó, Có thể coi biển dạng xoắn là biến dạng 
trượt giữa các lớp vỏ cúa vật rắn, 


toc http:/tieulun.hopto.org 193 


s2 
#U SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA VẬT RẮN 


Hình 36.1 


lê 
Mate nhờn 


Hình 36.2 


194 


Tại sao giữa hai đâu thanh ray của đường sắt lại phải có 
một khe hở (Hình 36,1) ? 


Độ rộng của khe hớ này phụ thuộc những yếu tố gì 
và có thể xác định nô theo công thức như thể nào ? 


1 ~ SỰ NỞ DÀI 


1, Thí nghiệm 


4) Đặt một thanh đồng vào trong bình nước, Khi 
tăng dần nhiệt độ của nước từ đến , thanh đồng 
nở dài ra và đầy đầu đo của đồng hồ mierômết dịch 
chuyển, làm kìm của nó quay từ từ trên mnật thang 
do (Hình 36,2), 


Ban đầu thanh đồng có nhiệt độ ¿y = 20°C và độ 
đài ly = 500 mm, Giá tị độ nở đài A/ của thanh 
đồng và độ tũng nhiệt độ Ar = r ~ í tương ứng của 
nó được ghỉ trong Bảng 36.1. 


Bảng 381 


AI) 


“m 
10 088 | 


http:/fieulun.hopto.org_ ».‹-: 


b) Kết quả của thí nghiệm trên cho thấy hệ số œ có 
giá trị không đổi, Như vậy ta có thể viết : 


Al= lạ (tt) @6.) 
"Trong đồ í, và / là độ đài của thanh đồng ở nhiệt 
độ đầu (ạvà nhiệt độ cuối /. 
Công thức (36.1) có thể viết dưới dạng tương tự 
công thức (38.3) : 


AI 
1D 


VN (36.3) 


SP là độ nở dài đối và Ar = + = l là độ 
b 
tăng nhiệt độ của thanh đồng. 


với £ 


c) Làm thí nghiệm với cáe vật rắn có độ dài và chất 
liệu khúc nhau (nhôm, sắt, thuỷ tỉnh,..), người ta 
thủ được kết quả tương tự, nhưng hệ sổ ở có giá tr 
thay đổi phụ thuộc chất liệu của vật rần 


2. Kết luận 


Sự tăng độ đài của vật rấn khi nhiệt độ tăng gọi là 
sự nở đài (Vì nhiệU. 


"Nhiều thí nghiệm chứng tỏ : Độ nở đài ÀI của 
vật rắn (hình trạ đồng chất) tỉ lệ với độ tảng nhiệt 
độ At và độ dài ban đầu l, của vật đó. 


AI=l~ lạ= đi, At (86.3) 


'Công thức (36.3) gọi là công thức nở dài, trong 
đồ hệ số t lệ ứgọi là hệ sở nở dài. Giá tị của œ phụ 
thuộc chất liệu của vật rắn (Bằng 36.2) và có đơn vị 
đo là 1/K hay K” 


Tính hệ số œ = TẦU của mỗi 
lấn đo ghí trong Bảng 36.1. Xác. 
định giá trị trung bình của hệ sổ ơ. 

Với sai số khoảng 5%, nhận. 
xét xem hệ sổ ø có giá trị không. 
đổi hay thay đổi ? 


Bảng 362 
Hộ số nở dãi của mộ số chất rắn, 

ChấlA . œ(K*) 

Nhôm 244079 

Đồng đô 7109 

SẩI, thép 409 

| IMIIN-R) 0/8409 

(_ TRUỷHh 940% 

Thạch anh 06408 


AI 
2 công thức œ = ~Ö—., 
Dựa vào công tái 


hãy cho biết ý nghĩa của hệ số. 
nồ dãi ứ. 


http://tieulun.hopto.org 195 


Vidh 
LỞ ISTC, mỗi thanh ng của đường sắt 
dải 12,Sm Hỏi khe hỗ giữa hai thanh 
ngy phải có độ rộng ti thiểu bằng bao 
nhiều để cịc thành my không bị cong. 
khí nhiệt độ tản tới SỨC ? 
Giải 
“Theo (364), độ nữ dài của mỗi 
Thành my bằng 
AI= 8l, (r= tp) 
Af= 11.1012 (50= 15) 
8mm 
Chữ ÿ ¿ Công thứ (364) cũng áp 
dụng cho cả các chất lông (0ừ nước 
ở gần 4C), nhưng hệ sổ nở khối ÿ 
của các chất lòng lớn hơn từ 10 đến 
100 lần so với các chất rắn. Ví. 
Côn, rượu :ƒ9 = 12,10 1K! 
Thuỷ ngân : ÿ = 18.10 *K- 


196 


II - SƯ NỞ KHỐI 

Khi bị nung nóng, kích thước của vật rắn tăng theo 
mọi hướng nên thể tích của nó cũng tăng. Sự tăng thể, 
tích của vật rắn khi nhiệt độ tăng gọi là sự nở khởi. 


Nhiều thí nghiệm chứng tỏ, độ nở khối của vật rắn 
(đồng chất, đẳng hướng) cũng được xúc định theo 
công thức (có dạng tương tự công thức nở dài) ; 

216 LỆ 22M c2 (364) 
với Vụ, và V lần lượt là thể tích của vật rần ở nhiệt 
độ đầu f„ và nhiệt độ cuối /, còn A = ứ = íạ là độ 


tăng nhiệt độ và /† gọi là hệ số nở khối,  = 3ø và 
cũng có đơn vị đo là l/K hay K"Ì, 


II - ỨNG DỤNG. 


“Trong kĩ thuật chế tạo và lắp đặt máy móc hoặc xây 
dựng công trình, người ta phải tính toán để khác 
phục tắt dụng có hại của sự hở vì nhiệt sao cho các 
vật rắn không bị cong hoặc nứt gãy khi nhiệt độ 
thay đổi. Ví dự : giữa đầu các thanh ray của đường, 
sắt phải có khe hở ; hai đầu cầu sắt phải đặt trên các 
gối đỡ xê dịch được trên các con lân ; các ống kim 
loại dẫn hơi nóng hoặc nước nóng phải có đoạn tối! 
cong để khi ống bị nở đài thì đoạn cong này chỉ 
biến dạng mà không bị gây ;. 


Mật khác, người ta lại lợi đựng dự nở vì nhiệt của 
các vật rắn để lồng ghép đai sắt vào các bánh xe, để 
chế tạo băng lép dùng lầm rơle đóng - ngắt tự động 
mạch điện ; hoặc để chế tạo các ampe kế nhiệt, hoạt 
động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện, dùng 
đo cả dòng điện một chiều và xoay chiều ¿... 


http://tieulun.hopto.org 


TT su nỏ vì nhiệt của vật rắn tà sự tăng kích thước của vất rẫn khi nhiệt đô tăng do bị 
nung nóng. | 
TẾ Độ nỏ dài của vật rắn lệ thuận với độ tăng nhiệt độ Ar và độ dài ban đầu Í, của vật đõ. 
AI=1~ lạ= giyAt 
"Độ nở khối cửa vật rẫn lê với độ tăng nhiệt độ At và thể tch ban đầu Vọ cứa vật đỏ. 
AV= V~ Vạ= BWyÃt với B= 3Œ 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


1, Phát biểu và viết công thức nở dài của vật rắn. A.1900.101 kglmử.  B,?,899.40°kglm” 
2, Viết còng thức xác định quy luật phụ thuộc —_— ©.7ÊŠ710°kgím!_ D.7.485.102hgjmẺ 


nhiệt độ của độ dài vật rắn, 1. Một dây ải diện ở 2C có độ dài 1 800 m 
3, Viết công thức xác địh quy kật phụ thuộc _—_ HẾY xác đính độ nồ dãlcủa đây ải độn này 
nhiệt độ của thể ích vậ rắn khi nhiệt độ lãng lên đổn E0*C về mùa hè. 
Cho biết hệ số nở dai của đây tải đện là 

œ=11/5.10-8K°1, 


vy 8, Mỗi hanh tay của đường sắt ở hit độ 1ð” 
5 ở độ dải là 12,5 m, Nếu hai đầu các thanh. 

4, Tại sao hi đổ nước sôi vào ong cố» thu} ray hi chỉ đại cách nhau4,ð0 mm, thị cáo 
tính tỉ cốc thuỷ nh hay bị ni v8, côn cố? __— thanh ray này có thể chh được nhiệt độ lớn 


thạch anh Không bị nữt vô ? nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn 
A, VI cốc thạch anh cô thánh dây bơ. cong do tác dụng nổ vi nhiệt ? Cho biết hộ số 
8. Vi cốc thạch anh có đây đây hơn. nở dải của mỗi thanh ray là œ = 12.10-'! 


©. VIthạch anh cứng hơn thuỷ nh '9,. Xet một vật rắn đồng chất, đẳng hướng và cô 
dạng khổi lập phương, Hãy chứng mình độ 
D.Vibaởtathcbhẻsốnö‡hổnhôhØVM}ÍPh.- tạm, ự ch AV của vậtrần này kh bị nung 
6. Một thước Ihêp ở 20% có độ đãi 1 000 mm. nóng tử nhiệt độ đầu í, đốn nhệt độ được 
Khi nhiệt độ ng đến 4(°0, thước thêp này xác đnhbổï công thức: 
đãi lhêm bao nhiều ? AV=V~ = Bi 


A24 0m 8.32mm › Hệ TỚI 
©.022 mm, 0.42 mm. NHI Thiết xã n 
hệt độ đấu và nHột độ cuổi 1 AI (— 
Thy : LAI t~ty 
Khổ lượng ting của sắt ở 80U°D bằng b2 „ „ 3... à hộ sợ ở dại của vậtrấn n) 


nhiêu 2 Biết khối lượng riêng của nó ở ỨC là 
T.800.102 kg, Chủ ÿ : 02 và øÈ tất nhỏ so với ơ. 


http:/tieulun.hopto.org 197 


/ CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA 
CHẤT LỎNG 


Tại sao chiếc kim khẩu hoặc lười dao cạo râu có thể nổi trên mặt nước khi đặt nó nằm ngang, 
nhưng lại bị chủm vào trong nước khi đặt nó nằm nghiêng ? 

Tại sao bể mặt nước ở chỗ tiếp xúc với thành bình hoặc thành ổng không phẳng ngang, mà. 
lại bị uốn cong thành mặt khum (Hình 37.1) ? 

“Tại sao mức nước bên trong các ống nhỏ lại dâng cao hơn mát nước bên ngị 


ống † 


ống 
thuỷ nh 


Nước 


1- HIỆN TƯỢNG CĂNG BỀ MẬT CỦA CHẤT LỎNG 


1. Thí nghiệm 
Nhúng một khung dây đồng trên đó có buộc một. 
vòng dây chỉ hình dạng bất kì vào nước xà phòng. 
Sau đó nhấc nhẹ khung đây đồng ra ngoài để tạo 
thành một màng xà phòng phủ kín mặt khung dây: 


Chọc thủng phấn màng xà phòng bên trong 
vòng dây chỉ, Khi đồ, ta quan sát thấy bể mật 
phần màng xà phòng còn đọng trên khung dây có 
tính chất giống như một màng đàn hỏi đang bị 
kéo căng, nó luôn có xu hướng tự co lại để giảm 
điện tích tới mức nhỏ nhất có thể, Hiện tượng này 
chứng tỏ trên bể mặt phần màng xà phòng đã có 
các lực nằm tiếp tuyến với bẻ mặt màng và kếo nó 
căng đều theo mọi phương vuông góc với vòng. 
dây chỉ, làm cho vòng dây chỉ có dạng một đường. 
Cho biết hình tròn có điện _ tròn (Hình 37.2). Những lực kéo căng bể mật chất 
bu KT TÌo) MMO: đố, lông gọi là lục cảng bể mặt của chất lòng. 
chứng minh bể mật phần màng _ 2, Lực căng bế mặt 
xà phông côn đọng trên khung 
đây đồng đã tự co lại để giềm _ ø) Kết quả thí nghiệm với các chất lỏng khác nhau 
diện tích của nó tới mức nhỏ nhất. _ chứng tỏ; 


198 http://tieulun.hopto.org 


Lực cảng bề mặt ác dụng lên một đoạn đường nhỏ 
bất là trên bể mặi chất lỗng luôn có phương vuông góc 
với đoạn đường này và fiếp tuyển vái bề mát chất lỏng, 
có chiều làm giảm điện tích bế mặt chải lỏng và có. 
độ lớn ƒ lệ thuận vớt độ đâi Ì của đoạn đường đó : 
fƒ=ơIl 

ở đây hệ số tỉ lệ ở gọi là hệ số căng bể mặt và đo 
bằng đơn vị nữuươn trên mét (Nim). 

Giá trị của ơ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của 
chất lòng : ơ giảm khi nhiệt độ tầng. 

Trong thí nghiệm theo Hình 37.2, vì màng 
xù phòng có hai mật (trên và dưới) nên tổng các lực 
căng bể mật của mầng này tác dụng lên vòng dây 
chỉ hình trồn bao quanh mãng có độ lớn bằng : 

F,= 02L.= 028D. 
với L = ®) là chu vì đường trồn nằm trên một mặt 
của màng xà phòng giới hạn bởi vòng dây chỉ có 
đường kính D. 


Bảng 37.1 

Hệ số căng bề mật của nội số chất lông 

Gilôn 30C 

XS, 0> 222 | le áich 
Nước T10) 94 T88402 
(_ Rượu, cồn z1 | 10 | TÁ0/10”2 
"Thuỷ ngân 465 4073 kở | 730401 
M= | || w | mm 
XipðN 26102 | H0 60403 


b) Xác định hệ số cảng bể mặt của chất lỏng bằng thí 
nghiệm (có thể xem bài 40, sích giáo khoa Vật lí 10) : 
~ Dùng lực kế (độ chìa nhỏ nhất 0.001 N) do trọng 
lượng P của chiếc vòng nhôm V và đo lực kéo Ƒ vừa. 
đủ để bứt chiếc vòng V khỏi mật nước (Hình 37.3). 


~ Dùng thước kẹp (độ chỉa nhỏ nhất 0,02 mưm) đo. 
đường kính ngoài D và đường kính trong đ của 
chiếc vòng. 


Hình 37.3 


T#Ä Từ kết quả thị nghiệm theo 
Hình 37 3, hãy nh : 

~ Tổng các lực cảng bể mật của 
nước tác dụng lên chiếc vòng V 


- Tổng chu vì ngoài và chủ vì 
trong của chiếc vòng V : 


L= R(D * d). 
- Giá trị hệ sổ căng bể mật của 
TƯỜNG 
Trị |D+d 


http://tieulun.hopto.org 199 


Bán 
thuỷdnh —- Giptnước 


9) t%&GSŸ 


9) _Í 


"Bản huỷ nh ph lớn nlen 
Hình 37.4 


Hãy quan sát xem mặt bản. 
nào bị dính ưới nước 2 Mặt bản. 
nào không bị dính ướt nước ? 


Hình 37.5 


Đổ nước vào một cốc thuỷ. 
tính có thành nhỗn. Quan sát 
Xem bể mặt của nước ở sất 
thành cốc có dạng mật phẳng 
hay một khum 7 


200 


3. Ứng dụng 

Do tắc dụng của lực căng bể mặt nên nước mưa 
không thể lọt qua các lỗ nhỏ giữa các sợi vải căng trên 
ô dù hoặc trên mui bạt ô tô tải ; nước trong ống nhỏ. 
giọt chỉ có thể thoát ra khỏi miệng ống khi giọt nước 
có kích thước đủ lớn để trọng lượng của nó thắng 
được lực căng bể mật của nước tại miệng ống ¿... 


Hoà tan xà phòng vào nước sẽ làm giảm đáng kể 
lực căng bể mặt của nước, nên nước xà phòng dễ thấm 
vào các sợi vải khi giặt để làm sạch các sợi vải,... 


II - HIỆN TƯỢNG DÍNH ƯỚT. HIỆN TƯỢNG 
KHÔNG DÍNH ƯỚT 


1. Thi nghiệm 


a) Lấy hai bản thuỷ tỉnh, trong đó một bản để 
trần, một bản phủ lớp nilon. Nhô lên mặt của mỗi 
bản này một giọt nước. 

Nếu mật bản nào bị .dink ướt nước thì giọt nước sẽ 
an rộng thành một hình có dạng bất kì (Hình 37.4a). 

Nếu mặt bản nào &hóng bị dính ướt nước thì giọt 
nước sẽ vo tròn lại và bị đẹt xuống do tắc dụng của 
trọng lực (Hình 37.4b). 


b) Lầm thí nghiệm với các chất lỏng trong các bình 
chứa có bản chất khác nhau, ta quan sắt thấy : 

'Nếu thành bình bị dính ướt thì phần bể mật chất 
lồng ở sát thành bình sẽ bi kếo dịch lên phía trên 
một chút và có dạng zuất Äluum im (Hình 37.54). 

'Nếu thành bình không bị dính ướt thï bề mật chiit 
lỏng ở sất thành bìn éo dịch xuống phía 
đưới một chút và có dạng mặ/ &ưn lái (Hình 
37.5b) 


http://tieulun.hopto.org 


2. Ứng dụng 

Trong công nghệ tuyển khoáng, hiện tượng mật vật 
xắn bị dính ướt chất lồng được ứng dụng để làm giàu. 
quậng theo phương pháp "tuyển nổi”. Quặng mỏ 
được nghiền thành các hạt nhỏ rồi đổ vào trong một 
bể chứa hồn hợp nước pha dầu nhờn và khuấy đều. 
"Trong hỗn hợp này có các bọt khí bọc trong màng dầu. 
ức hạt khoáng chất có ích (thiếc, đồng sunfua,..) 
bị dính ớt dầu nhưng không bị dính ướt nước nên 
chúng sẽ nổi lên trên mặt thoáng cùng với các bọt khí 
bọc dầu, còn các bẩn quặng (đất, cát,..) bị dính ướt 
nước sẽ chìm xuống đáy bể chứa (Hình 37.6). Người 
ta hớt lớp bọt khí đính các hạt khoảng chất có ích nổi 
trên bể mật của bể chứa hỗn hợp đầu và thu được 
khoáng chất giàu hơn hàng chục lần so với quậng thô. 


II - HIỆN TƯƠNG MAO DẦN 


1. Thi nghiệm 

4) Nhúng thẳng đứng ba ống thuỷ tỉnh có đường. 
kính trong khác nhau và khá nhỏ (cỡ 0,5 +: 1,5 mm) 
vào trong cùng một cốc nước. 

b) Kết quả thí nghiệm với những ống thuỷ tỉnh có. 
đường kính trong nhỏ được nhúng vào các chất lòng 
khác nhau đã chứng tỏ : 

~ Nếu thành ống bị dính ướt (Ví đụ : ống thuỷ tỉnh 
có đầu đưới nhúng trong nước), mức chất lỏng bên 
trong ống sẽ dâng cao hơn bề mật chất lỏng ở bên 
ngoài ống và bé mặt chất lỏng trong ống có dạng. 
mật khum lõm (Hình 37.74). 


— Nếu thành ống không bị dính ướt (Ví dự : ổng 
thuỷ tịnh có đầu dưới nhúng trong thuỷ ngân), mức 
chất lỏng bên trong ống sẽ hạ thấp hơn mức chất 
lỏng bên ngoài ống và bé mật chất lỏng bên trong, 
ống có dạng mặt khum lồi (Hình 37.7b). 


— Hơn nữa, nếu ổng có đường kính trong càng nhỏ, thì 


độ dâng cao hoặe hạ thấp của mức chất lông bên trong, 
ống so với bề mặt chất lông ở bên ngoài ống càng lớn. 


B@tkh Khoảng chấteðích 


Hình 37,6 


[E Hãy so sánh mức nước 
trong các ống thuỷ tinh với nhau. 
và với bể mật của nước ở bên 
ngoài các ổng 


4) 9) 
Hình 37.7 


http://tieulun.hopto.org 201 


Hiện tượng mức chất lông bén trong các ống có đường kính 
trong nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so vấi bể mặt 
chất lẳng ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dân. 


“Các ống trong đồ xây ra hiện tượng mao dẫn gọi là các ống mao dẫn, 


2. Ủng dụng 

Do hiện tượng mao đẫn, nước có thể đâng lên từ đất qua hệ thống 
các ống mao dẫn rong bộ rễ và trong thân cây để nuôi cây tươi tốt; dầu 
hoủ có thể ngấm theo các sợi nhỏ trong bấc đèn lên đến ngọn bắc để 
cháy ; dầu nhờn có thể thấm qua các lớp phớt hay mút xốp để bôi trơn 
liên tục các vòng đỡ trục quay của các động cơ điện,... 


TỘ Lực cảng bé mật tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề mật chất lỏng luôn 
có phương vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bế mặt chất lỏng, cỏ 
chiều làm giảm diện tích bề mật chất lỏng và có đô lớn f ỉ lê thuận với độ dài Ì của 
đoạn đường đó : 

t=øi 
ở dây hệ số tỉ lệ ơ goi là hê số căng bề mật và đo bằng đơn vị niuton trên mét (N/m). 
Giá trị của ơ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của chất lỏng : ơ giảm khi nhiệt độ tảng. 

TẾ bé mạt chất lòng ö sát thành bình chứa nô có dang mất khum lôm khi thành bình 
bị dinh ướt và cô dạng mật khum lồi khi thành binh không bị đinh ướt. 

XD) Hiện tượng mức chất lỏng bên trong các ổng có đường kính nhỏ luôn dâng cao hơn, 
hoặc ha thấp hon so với bế mặt chất löng ở bên ngoài ống gọi l hiện tượng mao 
dẫn. Các ống trong đó xảy ra hiện tượng mao dẫn gọi là ống mao dẫn. 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 


ở sát thành bịnh chứa nô cô hình dạng như. 


.. Mô lễ hiện tượng công bề mặt của chốt lỏng. Nói 
16 phương, chiều của lực căng bể mặt. 

2. Tĩnh by tí nghiệm xáo địh hệ số căng bế 
“mật của chất lỏng theo phương pháp kéo vòng 
im loại bứtra khôi bề mật của chếtlổng đó, 

4, Viết công thức xác định độ lớn của lực căng 
bề mặt của chất lỏng. Hệ số căng bổ mặt phụ 
thuộc những yếu tố não của chất lồng ? 

.4. Mô tẻhiện tượng nh ớt và hiện tượng không 
dinh ướt chất lỏng. Bề mặt của chốt lỏng 


202 


thế nào khi thânh binh bị đinh ướt ? 
5. Mô tả hiện tượng mao dẫn, 


y 


Câu nào dưới đây là không đúng khỉ nói vé lực 
cáng bề mặt của chất lồng ? 

.A. Lực căng bề mặt láo dụng lên môi đoạn 
đường nhỗ bất kỉ trên bể một chất lồng có 
phương vuông góc với đoạn đường này và 
tiếp Luyến với bề mặt của chất lồng, 


http://tieulun.hopto.org 


B, Lực căng bề mặt luôn cô phương vuông 
cgóc với bề mặt chết lông 

©, Lực cảng bé mất có chiều làm giảm diện 
tích bế mặt chất lỏng. 

D. Lực công bề mặt tác dụng lên một đoạn. 
.đường nhỏ bất kì rên bề mật chất lồng cô độ 
lớn fiilệ với độ dài! của đoạn đường đó, 


. Tại sao chiếc kim khâu cô thể nổi trên mật 


nước khi đặi nằm ngang 2 

Á. Vi chiếp kim không bị dinh ướt nước. 

8. Vi khối lượng riêng của chiếc kim nhỏ hơn 
hối lượng riêng của nước. 

©.Vi tong lượng của chiếc im đê lên mặt nước 
li nằm ngang không thẳng nổi lực đấy Ács-rrét, 
0. Vi ong lượng của chiếc kim đê lên mặt 
nước khi nằm ngang không thắng nổi lực 
cảng b một của nước tác dụng lên nó. 

Câu nâo dưới đây là không đúng khi nôi về 
hiện lượng dính ưới và hiện tượng không dịnh 
ướt của chốt lắng ? 

A, VI (huỷ tịnh bị nước dịnh ưới, tên giọt nước 
nhỏ rên mặt bản lhuỷ (nh lan rồng thành một 
hình cố dạng bết , 

B, Vi thuỷ tính bị nước dính ưới, nên bề mệt 
ca nước ở sát thành bình thuỷ lnh có dạng 
một khum lôm 

C.Vithuỷ nh không bị huỷ ngân díh ướt nên 
0t huỷ ngân nhỏ rên mặi bản thuỷ tnh vo trơn 
lại và bị dại xuống do tác dụng của rọng lực. 
D. VI thuỷ tịnh không bị thuỷ ngân dính ướt, 
nên bề mặt của thuỷ ngân ở sắt thành binh 
thuỷ nh có dạng mặt khum lõm. 


). Tại sao nước mưa không lọt qua được các lỗ 


nhỏ trên tấm vải bạt 2 
A. VIvải bại bí dịnh với nước. 
B. Vi vải bạt không b| dính ướt nước, 


©. Vi lực cảng bế mặt của nước ngăn cản 
không cho nước lọi qua cáo lỗ nhỏ của tấm bại. 


D. Vì hiện lượng mao dẫn ngăn cản không 
cho nước lọi qua các lỗ rên tẩm bạt 


0. Tại sao giọt dấu lại cô dạng khối cầu nôm lơ 
lửng tong dung dịch rượu có cùng khối lượng 
tiêng với nó ? 

À. Vì hợp lực tác dụng lên giọt dầu bằng 
hông, nên co hiện lượng công bế mặt, lam 
cho diện lích bề mật của gi đầu co lại đến 
giả tị nhỏ nhất ứng với điện ch mật cấu và 
nễm lơ lửng trong dung dịch rượu. 

B. Vi giọt đầu không chịu tắc dụng của lực 
cnẻo cả, nên do hiện lượng cảng bề mật, diện 
tÌch bề mi giọt đầu co lại đến giả tị nhỏ nhất 
ứng với diện Ieh của mật hình cẩu và nằm 
lylửng rong dung dịch rượu 

€. Vì giọl dầu không bị dung dịch rượu dính 
ưới, iên nó nằm lơ lửng rong dung dịch. 

D, Vi lực cảng bề mật của dấu lớn hơn lực 
căng bề mặt của dung dịch rượu, nên nó nằm 
lợ lửng trong dung dịch rượu. 


1. Một vông xuyến œ6 đường kính ngoài là 
44 mm và đường kính tong lâ 40 mm. Trọng, 
lượng của vòng xuyến là46 mN, Lực bứt vòng 
uyến này ra khỏi bề mật của glxêrin ở 2020 
là 643 mN. Tỉnh hệ số căng bể mật của 
gllxêrin ở nhiệt đô này. 


2. Một mảng xà phòng được cẳng trên mặt 
khung đây đồng mảnh hình chữ nhật treo 
thẳng đứng, đoạn dây đồng ab dài 50 mm và. 
có thể trượt dễ 
dâng đọc Hhạo 
chiếu đài của 
khung (Hình 374) 
Tỉnh trọng lượng | 
P của đoạn dây 
4b để nô nằm 
cân bằng. Mảng 
xã phòng có hệ 


số căng bề mặt 
=0/040 Nim, Hình 37.8 
http://tieulun.hopto.org 203 


: 
#) 3 SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 


Hình 38.2 


TBÍÏ Dựa vào đồ thị trên Hình 382, 
hãy mô tả và nhận xét về sự thay 
đổi nhiệt độ trong quá trình nóng 
chảy và đông đạc cũa thiếc. 


204 


Khi điều kiên tôn tại (nhiệt độ, ấp suất) thay đối, các chất 
cỏ thế chuyến thế từ rắn sang lông, hoặc từ lông sang khí 
và ngược lại. Nước có thể bay hơi hoặc đông lại thành 
nước đả, các kim loại có thể chảy lỏng và bay hơi, 


`Vây sự chuyển thể (còn gọi là chuyển pha] của các 
chất có những đặc điểm gì ? 


1- SƯ NÓNG CHẢY 


Quá trình chuyển từ thể rấn sang thể lỏng của các 
chất gọi là sự nóng chảy. Quá trình chuyển ngược 
lại từ thể lỏng sang thể rắn của các chất gọi là sự" 
đông đặc. 


1. Thí nghiêm 


.4) Đun nóng chẩy thiếc (kim loại). Theo dồi, ghỉ và 
vẽ đường biểu diễn sự biến thiên nhiệt độ của thiếc 
theo thời gian trong quá trình chuyển thể từ rấn 
sang lỏng, ta thu được đồ thị trên Hình 38.2. 


5) Làm thí nghiệm khảo sát quá trình nóng chảy và 
đông đặc đối với nhiều chất rân kết tỉnh khác như 
đồng, nhôm, sất,... người ta đã đi tới kết luận : 


http://tieulun.hopto.org 


Mỗi chất rẩn kết tỉnh (ứng với một cấu trúc 
tỉnh thể) có một nhiệt độ nóng chảy không đổi 
xác định ở mỗi áp suất cho trước (Bằng 38.1). 


Các chất rắn vỏ định hình (thuỷ tỉnh, nhựa dẻo, 
sáp nến,...) không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 


"Đối với đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ 
tàng khi nóng chảy và sẽ giảm khi đồng đạc, (Riêng. 
nước đá lại có khối lượng riêng nhỏ hơn nước nên 
nước đá nổi trên mật nước). 

Nhiệt độ nồng chảy của chất rấn thay đổi phụ 
thuộc áp suất bên ngoài. Đối với các chất có thể tích 
tăng khi nóng chảy, nhiệt độ nóng chảy của chúng 
tăng theo áp suất bên ngoài. Ngược lại, đổi với các 
chất có thể tích giảm khi nóng chảy, nhiệt độ nồng 
chảy của chúng giảm khi áp suất bên ngoài tăng. 


2. Nhiệt nóng chảy 

"Nhiệt lượng cung cấp cho chất rắn trong quá trình 
nồng chảy gọi là nhiệt nồng chảy của chất rấn đó. 
Nhiệt nóng chảy Ø tỉ lệ thuận với khối lượng ør của 
chất rắ 


0=Âm (38.1) 


trong đồ hệ số tỉ lệ À gọi là nhiệt nóng chảy riêng 
Giá trị của Â phụ thuộc vào bản chất của chất rằn. 
nóng chảy (Bảng 38.2). Đơn vị đo Â là jum dồn 
kilôgam (JIkg) 

'Từ công thức (38.1) ta suy ra : Nhiệt nồng chảy 
riêng của một chất rắn có độ lớn bằng nhiệt lượng 
cẩn cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất 
rắn đó ở nhiệt độ nồng chảy. 


3. Ứng dụng 

Các kim loại được nấu chảy và giữ ở nhiệt độ cao 
hơn nhiệt độ nóng chảy ¡„ của chúng để đúc các chỉ 
tiết máy, đúc tượng và chuông, để luyện thành gang. 
thép và các hợp kim khác nhau. 


Bảng 3641 
Nhiệt độ nông ch , của một số cất 
rẩnkếtừnh đáp siất chuẩn. 


Bảng 382 


Nhiệt nồng chảy riêng Ã của một số 
chất rấn kế tnh, 


http://tieulun.hopto.org 205 


[E Nhiệt độ của khối chất lỏng 
khi bay hơi tăng hay giảm ? 
Tại sao ? 


Hãy đoán xem tốc độ bay 
hơi của chất lổng phụ thuộc như. 
thể nào vào nhiệt độ, diện tích Để 
mặt chất lông và áp suất khí 
(hoặc hơi) ở sát phía trên bề mặt 
chất lồng ? Tại sao ? 


206 


]I- SỰ BAY HƠI 
Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở 
bể mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình 
chuyên ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng 
gọi là sự ngưng tự 


1. Thí nghiệm 


4) Đồ một lớp nước mỏng lên trên mật đĩa nhôm. 
Thổi nhẹ lên mặt lớp nước này hoặc hơ nóng đĩa 
nhôm, ta thấy lớp nước dần đán biến mất : nước đã 
bốc thành hơi bay vào không khí. 

'Nếu đạt bản thuỷ tỉnh gắn miệng cốc nước nồng, 
là thấy trên mặt bản thuỷ tỉnh xuất hiện các giọt nước : 
hơi nước từ cốc nước đã bay lên đọng thành nước. 


b) Nguyên nhân của quá trình bay hơï là do một số 
phân tử nước ở bể mặt của nước có động năng 
chuyển động nhiệt lớn, nên chúng có thẻ thắng 
được công cản đo lực hút của các phân tử nước nằm 
trên bề mặt của nước và thoát ra khỏi mặt nước, trở. 
thành các phân tử hơi nước (Hình 38.3). Đồng thời 
khi đó cũng xảy ra quá trình ngưng tụ do một số 
phân tử hơi nước chuyển động nhiệt hỗn loạn va 
chạm vào mật nước, bị các phân tử nước nằm trên 
bể mặt của nước hút chúng vào trong nước. 


©) Làm thí nghiệm với nhiều chất lòng khác, người 
ta cũng thấy hiện tượng xây ra tương tự 

"Như vậy, sự ngưng tụ luôn xây ra kèm (heo sự bay 
hơi. Sau mỗi đơn vị thời gian, nếu số phân tử cl 
lồng thoát khỏi bể mạt chất lỏng nhiều hơn số phân 
tử hơi bị hút vào trong chất lỏng, thì ta nói chất lỏng 
tị "bay hơi” ; còn nếu số phân từ hơi bị hút vào trong 
chất lỏng nhiều hơn số phân tử chất lỏng thoát khỏi 
bể mặt chất lỏng, thì ta nói chất hơi bị “ngưng tụ”. 


http://tieulun.hopto.org 


2. Hơi khô và hơi bão hoà 


4) Dùng ống xilanh để hút một ít ête lỏng vào trong 
ống rồi nút kín lại. Sau đồ kéo pit-tông lên để tạo ra 
một khoảng trống trên bể mặt của ête lỏng (Hình 
38.4), Người ta quan sắt thấy mức ete lỏng trong 
ống giảm dần và cuối cũng dừng lại (Cimi ý : Không 
thực hiện thí nghiệm này trong lớp.) 


Nguyên nhân của hiện tượng trên là do lúc đầu. 
tốc độ bay hơi của ête lông nhanh hơn tốc độ ngưng 
tụ của hơi te nên mức ête lỏng trong ống giảm dần. 
Nhưng vì mật độ phân từ của hơi ête trên bề mật của. 
te lỏng vẫn tiếp tục tảng, nên hơi ête chưa bị 
bão hoà và được gọi là hơi khó. Ấp suất hơi ête tăng. 
dẩn làm giảm tốc độ bay hơi và làm tăng tốc độ 
ngưng tụ. Cho tới khi tốc độ ngưng tụ bằng tốc độ 
bay hơi thì quá trình bay hơi = ngưng tụ của ête đạt 
trạng thái cân bảng động : mật độ phân từ hơi éte 
không tăng nữa. Khi đó hơi éte ở phía trên bể mặt 
của ete lỏng gọi là hơi bảo hoà. 


b) Lầm thí nghiệm với các chất lỗng khác, người ta 
cũng thấy hiện tượng xảy ra tương tự, Khi hơi khô 
cảng xa trạng thái bão hoà, nớ càng tuân theo định 
luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. Ở nhiệt độ không đổi, nếu. 
giảm thể tích hơi khô thì mật độ các phân tử hơi ở 
phía trên bể mặt chất lỏng sẽ tăng và áp suất hơi 
tăng theo. Khi hơi bị bão hoà, áp suất của nó đạt giá 
trị cực đại và được gọi là áp suất hơi bđo hoà. 

Ấp suất hơi bão hoà không phụ thuộc thể tích 


và không tuân theo định luật Bôi-lơ = Ma-ri-ốt, nó 
chỉ phụ thuộc bản chất và nhiệt độ của chất lỏng 


3. Ứng dụng. 

Nước từ biển, sông, hổ... di ạ 
thành máy, sương mù, mưa, lầm cho khí hậu điều hoà 
và cây cối phát riển. Sự bay hơi nước biển được sử dụng 
trong ngành sản xuất muối. Sự bay hơi của amôniac, 
freôn.... được sử dụng trong kĩ thuật làm lạnh. 


Poang 
„ Xem 
H 
_ 
l| + 
ln 
j 


Vĩ dự ¿ Õ 20%C, áp suất hơi bão hoà 
của nước là 17.54 mmìHg, của rượu 
là 44,5 mmHg, của te là 73 mmRR. 
"Nhưng áp suất hơi bão hoà của nước 
ở 25"C chỉ bằng 23.8 mưnHg và ở 
0° lại tầng lên tới 31,8 mmmHe. 


Tại sao áp suất hơi bão hoà 
không phụ thuộc thể tích và lại 
tầng theo nhiệt độ ? 


hftp://tieulun.hopto.org 207 


Bảng 383 
hệt độ số ( của một số chất lồng ở 
áp tãi duẫn 
[  tữg —” ve0- 
Ỉ Rượu. T8 
ÔN | 
Ô— XĂNG 802 
c— ĐẤU hổ 280 
Bảng 384. 
Nhiệt độ si (, của tước phụ thuộc 
áp si 
Apsẩt@m)  I,ÉO) 
c | ® 
| 08 #1 
1 1N. 
5 | 
„ = 
Bảng 385 
Nhiệt hoà hơ riêng L 
lông ở nhiệt độ sôl và âp suất chuẩn. 
ing 1g) 
Nướp 224105 
Itôniae. 1410 
Rượi 00408 
c1 044102 


III - SỰ SÔI 


Quá trình chuyển từ thể lông sang thể khí xảy ra ở 
cử bên trong và trên bề mật chất lồng gọi là sự sỏi. 


1, Thí nghiệm 
Làm thí nghiệm với các chất lông khác nhau, ta 
nhận thấy : 

Dưới áp xuất chuẩn, mỗi chất lỏng sói ở nhiệt độ 
xác định và không thay đẩi (Bảng 38.3). 

Nhiệt độ sôi của chất lỏng còn phụ thuộc áp suất 
chất khí ở phía trên bể mật chất lỏng. Áp suất chất 
khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại 
(Bảng 38.4). 


2. Nhiệt hoá hơi 


"Nhiệt lượng cung cấp cho khối chất lỏng trong quá 

trình sôi được gọi là nhiệt hoá hơi của k 
lỏng ở nhiệt độ sôi. Nhiệt hoá hơi Ở tỉ lệ thuận với 
khối lượng m của phần chất lòng đã biến thành khí 
(hơi) ở nhiệt độ sôi : 


0=Im (882) 


trong đó hệ số lệ í. là nhiệt hoá hơi riêng phụ 
thuộc bắn chất của chất lỏng bay hơi. Đơn vị đo của 
1 là jun trên klôgam (J/k4). 

Từ công thức (38.2) ta suy ra : Nhiệt hoá hơi 
riêng củn một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng 
cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 1 kg chất đó 
ở nhiệt độ sôi (Bảng 38. 


'Quá trình chuyển tứ thể rắn sang thể lỏng goi lá sự nóng chảy. Quá trình chuyển. 
ngược lai tử thể lỏng sang thế rắn gọi là sự đông đặc. 


Mỗi chất rắn kết tinh (ứng với một cẩu trúc tỉnh thể) có nhiệt độ nóng chảy không. 
đối xắc định ở mỗi áp suất cho trước. Các chất rắn vô định hình không có nhiệt đô. 


nóng chảy xác định. 


208 


http://tieulun.hopto.org 


Nhiệt lượng Ở cung cấp cho chất rẳn trong quá trình ng chảy goi là nhiệt nöng chảy, 
0=Àm 
trong đó m là khối lượng của chất rắn, Â là nhiệt nông chảy riêng của chất rắn và | 
.đo bằng Jfkg. | 
TẾ Qua trình chuyền từ thể lòng sang thể khí (nơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. ( 
Quả trình chuyển ngược lại tử thể khí sang thể lòng gọi lä sự ngưng tụ. Sư bay hơi ( 
Xây ra ở nhiệt độ bất kỉ và luôn kêm theo sự ngưng tụ. 

Khi tốc độ bay hơi lớn hơn tốc độ ngưng tụ, áp suất hơi tăng dần và hơi ỏ phía 
trên bề mặt chất lỏng là hơi khô. Hơi khô tuân theo định luật Bói-lø = Ma-ri-t. 

Khi tốc đô bay hoi bằng tốc đô ngưng tụ, hoi ở phía trên bề mặt chất lỏng là hoi 
báo hoà có äp suất đạt glả trị cực đại gọl là âp suất hơi bão hoà. Áp suất hơi bảo | 
hoà không phụ thuộc thể tích và không tuân theo định luật Bồi-1ơ ~ Ma-ri-ốt, nó chỉ ( 
phụ thuộc bản chất và nhiệt đô của chất lỏng. 

TT quá trình chuyển tứ thể lòng sang thể khí (hoi) xảy ra cả ở bên trong và trên bề mật 
chất lỏng gọi là sự sối. 

MỗI chất lòng sôi ở nhiệt đô xác định và không đổi. 

Nhiệt đô sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất chất khí ở phía trên bế mật chất 
lông. Áp suất chất khí cảng lớn, nhiệt đô sôi của chất lỏng cảng cao. 

Nhiệt lượng Ø cung cấp cho khối chất lỏng trong khi sôi gọi là nhiệt hoá hoi của 
khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi : 

0=im 
trong đó m là khối lượng của phần chất lỏng biển thanh hơi, là nhiệt hoá hơi riêng. 
“của chất lòng và đo bằng J/kg. | 
>- - J 


CÂU HỎI VÀ BÀI TÂP. 


1. Sự nóng chủy là gì ? Tên gọi của quá tính - 4. Phânbiếthơibáohoàvớihơi1hô, So sánh áp 
ngược với sự nóng chảy là gì ? Nêu cáo đặc __ suấthơi bảo hoà vớ áp suấthơikhô của chất 
điểm của sự nông chảy. lổng ở cũng nhiệt độ. 

2. Nhiệt nông chảy là gị ? Viết công hức tính _ 8, Sự sðlà gÌ'? Nêu cáo đặc điểm của sự si. 
nhiệt nóng chảy của vật rắn. Nêu lên vả đơn. Phân biệt sự sôi và sự bay hơi. 

{đo của các đại lượng rong công thức nỀY..- 6, Vịt công thức tính nhiệt hoá hơi của chất 
$.. Sự bay hơi là gì ? Tên gọi của quá trinh ngược. lỏng. Nêu tên và đơn vị đo của các đại lượng 
với sự bay hơi là gi ? "rong công thức nây. 

http://tieulun.hopto.org 209 


tVIoE 


vy 


1. Câu não dưới đây là không đúng khi tối vó sư 
nồng chảy của các chất tắn ? 
.A Mỗi chất rắn kết nh nồng chảy ở một nhiệt 
độ xác định không đổi ứng với một áp suất 
bên ngoài xác định 
B. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết nh 
phụ thuộc áp suất bên ngoài, 
C. Chất rắn kếtlnh nông chảy và đông đặc ở 
ccìng một nhiệt độ xác định không đổi 
D. Chất rắn vô định hính cũng nóng chỏy ở. 
một nhiệt độ xác định không đổi. 

8. Nhiệt nóng chỗy riêng của đồng là 18 105 J0g. 
.Gâu nào dưới đây là đúng 2 
A. Khối đồng sẽ to ra nhiệt lượng 1.10 J 
hi nồng chảy hoàn tân. 
B.Môliêgam đồng cần thu nhiệt ưng 18 10) 
để hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy. 
.©. Khối đồng cần thu nhiệt lượng 1,8.105J 
để hoá lắng, 
0, Mỗi kiêgam đồng loä ra nhiệt lượng 
118.105 khi hoá lông hoàn toàn, 

9. Câu nào dưới đây là không đúng kh rới về sự 
bay hơi của cắc chất lồng ? 
., Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lồng, 
sang thể khí xảy ra ở bổ mặt chất lỏng 
8, Quá tịnh chuyển ngược lại tử thể khí sang 
thể lồng là sự ngưng tụ. Sự ngưng ự luôn xảy 
ra kèm theo sự bay hơ, 
©. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng 
sang thể khi xây ra ở cả bên ong và lrên bề 
mi chất lông. 


D. Sự bay hơi của chất lồng xảy ra ở nhiệt độ 
bấtk, 


210 


'10. Nhiệt hoá hơi riêng của nước là 2,3.105 JJkg, 
“Câu nào dưới đây là đúng ? 

.A. Một lượng nước bất ki cắn thu một lượng. 
nhiệt là 2,3.10Ê J để bay hơi hoàn toàn. 

B. Mỗi kiôgam nước cần thu mộ lượng nhiệt 
là 2,3.108.J để bay hơi hoàn toàn. 

©.Mỗi M6gom nước sẽ tả ta mộ lượng nhiệt 
là 23.105 J kh|bay hơi hoàn loàn ở nhiệt độ sôi. 
'D. Mỗi kilôgam nước cần lhu một lượng nhiệt 
là 23.108 J để bay hơi hoàn toân ở nhiệt độ. 
sði và áp suất chuẩn, 

T1.MộLhinh cầu thuỷ nh chứa (thông đầy) một 
lượng nước nóng có nhiệt độ khoảng 80°C và 
được nút kín. Dội nước lạnh lên phấn trên gắn. 
sổ binh, ta thấy nước trong binh lại sôi. Giải 
thích lại sáo 2 

2. Ở áp suất chuẩn (1 am) có thể đun nước. 
nông đến 120°C được không ? 

8. Ở trên núi œ4o người ta không thể luộc chín 
trứng trong nước sôi. Tại sao ? 

114, Tính nhiột lượng cần cung cấp cho 4 kg nước 
.8aö' để chuyển nô thánh nướ:ð20°0, Nhật 
nóng chảy rêng của nước đã là 34.105 Ilg và 
nhiệt dung riềng của nước là 4 180 g4), 

18. Tính nhiệt lượng cấn cung cấp cho miếng. 
nhôm khổi lượng 100 g ởnhiột độ 20C, để nó 
hoá lỏng ở nhiệt độ 658°C. Nhôm có nhiệt 
dung riêng là 896 Jf(kg,K), nhiệt nóng chảy 
riêng là 3/8.105 Jkg. 


http://tieulun.hopto.org 


ĐO ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 


Các em có biết “Độ ẩm 82%” ghí trong mục “Dự bản 
thời tiết" cúa chương trình truyền hình VTV3 buổi 
sáng cỏ ý nghĩa gỉ không ? 


Hình 38:1 
h Bảng 39.1 
- ĐẠI 
1- ĐÔ ẨM TUYỆT ĐỐI VÀ ĐỘ ẨM CỰC AekkHô xut l lại a, lá tớ 
F lượn ng p của nó. 
+ t đối 2/0 0A 
Ni mA IÉG) Ï nạímHg) - pm) 
Độ ẩm tuyệt đời a của không khí rong khí quyển làđại Ôo  ,ới b4 
lượng đo bằng khối lượng z tính ra gam) của hơi nước 2 lại §m 
6 trong 1 mẺ không khí, Đơn vị đo của ø là gimŠ, : : 
có trong Ì mỉ ng vị đo của ¿ là gím' 4 sốt Xau 
đ 15 1278 1280 
2. Độ ẩm cực đại 20 1784 17430 
Nếu độ ẩm tuyệt đối của không khí cài 23 | 2.080 
lượng hơi nước có trong 1 mỀ không k† L2 2378 2400 


Khi đó áp suất riêng phẩn p của hơi nước trong  ;; 2874 2581 

không khí (tức là áp suất do riêng lượng hơi nước _, 

có trong không khí gây ra) càng lớn. kệ ko kiên 

4Ð C348 3028 

Ở một nhiệt độ cho trước, áp suất riêng phần p của 

hơi nước trong không khí không thể lớn hơn áp suất 

,Pụy của hơi nước bão hoà ở nhiệt độ đó. Vĩ thế độ ẩm 

tuyệt đối của không khí ở trạng thái bão hoà hơi nước. 

có giá trị lớn nhất và được gọi là độ đi cực đại A.. 


-Độ ẩm cực đại A có độ lớn bằng khối lượng riêng Dựa vào Bằng 39.1, hãy xác. 
của hơi nước bão hoà tính theo đơn vị gím), Giá trị _ định độ ẩm cực đại A của không 
của A tăng theo nhiệt độ. khí ở 309C. 


http://tieulun.hopto.org 21 


[#lVới cùng độ ẩm tuyệt đổi a, 
nếu nhiệt độ không khí tăng thì 
độ ẩm lÌ đối ƒ tàng hay giảm ? 


Vidụ 
Giả sử không khí ở 25°C có độ ẩm 
tuyệt đổi là 17,30 gân”. Hãy xác 
định độ ẩm cực đại và độ ẩm tí đối 
của không khí ở 25"C. 
Giải - Độ ấm cực đại A ở 25" đúng 
bằng khối lượng riêng của hơi nước. 
bảo hoà tong không khí ở cũng 
nhiệt độ nãy. Theo Bằng 39.1, ta xác. 
định được 


3,00 g/mŠ 
“Từ đồ suy ra độ ẩm t đổi của không 
khí ở 25% bằng 


212 


II - ĐỘ ẨM TỈ ĐỐI 


Độ ẩm tuyệt đổi chưa cho biết mức độ ẩm của 
không khí, vì ở nhiệt độ càng thấp thì hơi nước 
trong không khí cảng dễ đạt trạng thái bão hoà. Khi 
đó độ ẩm tuyệt đổi càng gần với độ ẩm cực đại. Như 
vậy, để mô tả mức độ ẩm của không khí người ta 
phải đùng một đại lượng gọi là độ đín rỉ đổi ƒ thay 
còn gọi là độ đu tương đổi). 

Độ ẩm tỉ đối ƒ của không khí là đại lượng đo 
bằng tỉ số phần trảm giữa độ ẩm tuyệt đổi a và độ. 
ẩm cực đại A của không khí ở cùng nhiệt độ : 


ƒ=-100% (89.1) 
“Trong khí tượng học, độ ẩm tỉ đổi ƒ được tính gắn 
đúng theo công thức : 


h 
Ƒx~-—.100% 39.2] 
Đà piệi 


Không khí càng ẩm, độ ẩm tỉ đối càng lớn. Ở 
nước ta, độ ẩm tỉ đối có thể tầng từ 95 tới 98% trong 
những ngày ẩm ướt và giảm xuống dưới 70% trong 
những ngày khô ráo. [# 


Có thể đo độ ẩm của không khí bằng các đm kế : 
đẩm kế tóc, ẩm kế khô ~ ướt, ẩm kế điểm sương. 


III- ẢNH HƯỚNG CỦA ĐỘ ẨM KHÔNG KHÍ 


Độ ẩm tỉ đối của không khí càng nhỏ, sự bay hơi 
cua lớp da càng nhanh, thân người càng dễ bị lạnh. 
'Ở 3C, con người vẫn cảm thấy dễ chịu khi độ ẩm 
tỉ đối bằng khoảng 25% và cảm thấy nóng bức khi 
độ ẩm tỉ đối vượt quá 80%. Còn ở 18°C, con người 
cảm thấy lạnh khi độ ẩm tỉ đối là 25% và cảm thấy 
mát mẻ khi độ ẩm tỉ đổi vượt quá 60%. 


http://tieulun.hopto.org 


Độ ẩm tỉ đối cao hơn 80Ố tạo điều kiện cho cây 
cối phát triển, nhưng lại dễ làm ẩm mốc, hư hỏng các 
máy và dụng cụ quang học, điện tử, cơ khí, khí tài 
quân sự, lương thực, thực phẩm trong các kho chứa. 


Để chống ẩm, người ta phải thực hiện nhiều biện 
pháp như dùng chất hút ẩm, sấy nóng, thông gió, 
bôi dầu mỡ lên các chỉ tiết máy bằng kìm loại, phủ 
lớp chất dẻo lên các bản mạch điện tử,.. 


I 

FT bð ấm tuyết đối ä của không khi là đại lương đo bằng khối lượng hơi nước (tính ra | 
'gam) chữa trong 1 m° không khí. Độ âm cực đại 4 là độ ẩm tuyệt đối của không khí 
“chứa hơi nước bảo hoá, gi trị của nô tâng theo nhiệt độ. Đơn vị đo của các đại lượng 
này đều là g/mề, 

TT 0õ ấm t đối rcủa không kh là đi lương đo bằng tì số phần trăm giữa độ ẩm tuyết | 
đối a và đô ấm cực đại A của không khí ở cũng nhiệt độ : 


ˆ 
r= ^.100% | 
Ẩ 


hoc tính gắn đúng bằng số phần trăm giữa áp suất riêng phần p của hơi nước và | 
đáp suất pụ, của hơi nước bão hoà trong không khí ở cùng một nhiệt độ : | 


1x -PS.100%, 
Pạy | 
Không khi cảng ẩm thì độ ẩm tì đối của nó càng cao. 
TT Có thể đo đô ẩm của không khí bằng các loại ẩm kể. | 


CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP. 


vy 


1. Độ ẩm Luyệt đối là gì ? Độ Ẩm cực đại là gì? _ 4 Khinói về độ ẩm tuyệtđối, câu nào dưới đây 


Nội tổ đơn vị đo của các ại lượng này là đúng? 
2. Độ ẩm l đối là gì ? Viết công thức và néụ ——_ Á. Độ ẩm kuyệt đối của không khí có độ lớn 
'ÿ nghĩa của đại lượng này. bằng khối lượng (lính ra kiôgam) của hơi 


h 
3. Viế công thức fnh gẩn đúng của ốp ẩm đối —_ "Ướ290 Hong † mẺkhông HÍ, 


dùng trong khí tượng học.. 
http://tieulun.hopto.org 213 


'B, Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn 
bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước có 
trong † cmỶ không khí 
.C, Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn 
'bằng khối lượng (tính ra gam) của hơi nước cô. 
trong 1 mẺ hông khi. 
'D, Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn 
bằng khối lượng (nh ra kiôgam) của hơi 
ước có trong † cm không khí. 

5, Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây là 
không đúng ? 
A .Khilêm nông không kh, lượn hơi ướ tong 
không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại. 
B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ 
nêo đó, hợ nước trong không khí rổ nên bão 
hoà và không khí gó độ ẩm cực đại 
©. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão. 
hoô hơi nước. 
D. Độ ẩm cực đại cỏ độ lớn bằng khổi lượng 
riêng của hơi nước báo hoà trong không khỉ 
nh theo đơn vị ginủ, 

§. Ở củng một nhiệt độ và áp suất, không khi 
khô nặng hơn hay không Khí ẩm nặng hơn ? 


"Tại sao ? Cho biết khối lượng moi của không 
khí là r= 28 gmol 

.A. Không khí Khô năng hơn, Vĩ cùng nhiệt độ 
và áp suất hị không khí có khổ lượng lớn hơn. 
B, Không khí ẩm nặng hơn. Vi cùng nhiệt độ 
và áp suất thì nước có khối lượng lớn hơn, 

©. Không khí khô nặng hơn. VI ở cùng nhiệt độ 
và áp suốtthị không khí khô có khổi lượng tiêng 
lớn hơn khổi lượng riêng của không khi ẩm. 
'D. Không khí ẩm nặng hơn. Vì ở cùng nhiệt độ 
'và âp suất lhị không khí ẩm có khổi lượng riêng 
lớn hơn khố lượng riêng của không khí khô. 


[. Mặt ngoài của một cốc thuỷ tinh đang đựng 


nước đã thường cô nước đọng thánh gi! và 
làm ướt mặt cốc, Giả tịch lạ sao ? 


. Không khí ở 3090 có độ ẩm tuyệt đổi là 


2158 gín). Hãy xâo định đô ẩm cực đại và 
suy ra độ ẩm đổi của không khi ở 30*C, 


|. Buổi sàng, nhiệt độ không khí là 239C và độ 


ẩm IÌ đồi là 80%. Buổi trưa, nhiệt độ không khí 
là 30% và độ ẩm Iỉ đối là 60%. Hồi vào buổi 
nảo không khí chứa nhiều hơi nước hơn ? 


CÁC LOẠI ẨM KẾ: 


1, Ẩm kế tóc (Hình 39.2), Cấu tạo cúa ẩm kế tóc 
gồm sợi lóc € có đầu trên buộc cổ định, 
đâu dưới vắt qua một ròng tọc nhỏ và buộc vào vật 
nặng P. Nếu độ ẩm tí đối của không khí lãng (hoặc. 
giảm thì si tóc C bị dân ra hoặc co lại) và làm 
quay ròng rọc, do đồ kim Š gắn với rục của ròng 
ọc sẽ quay theo trên mặt chia độ ghi sẵn các giả 
trị của độ ẩm tỉ đi 


Ấm kế tóc là loại ẩm kế đơn gián nhất dùng để 
đo độ ẩm tí đối của không khí, nhưng có độ chính 
Xác không cao. 


Hình 39.2 
Ẩn kế lóc 


214 http://tieulun.hopto.org 


Hình 39.3 
Ẩm kế khô ~ ướt 


2, Ẩm kế khô - ớt (Hình 39.3), Cấu tạo của ẩm kế khô - rớt 
sỏm hai nhiệt ể nhiệt kế Khô và nhiệt kế ướt. Nhiệt kể ớt 
là nhiệt kể có bảu được quấn quanh bằng một lớp vái mỏng; 
tới do đâu dưới của lớp vải nhúng tong môi cốc nước nhỏ, 
Nhiệt kế khô chỉ nhiệt độ không khí 0, và nhiệt kế ướt chỉ 
nhiệt độ bay hơi í, của nước ở trạng thái bảo hoà. Nếu 
không khí cảng khô thì độ ẩm tí đối càng nhỏ, nên nước bay 
hơi từ lớp vái ướt càng nhanh và bầu nhiệt kế ướt bị lạnh 
cảng nhiều : ¡, cảng nhỏ so với í, Như vậy, hiệu nhiệt độ 
(ty =1,) phụ thuộc độ ẩm tí đối của không khí. 


Biết được hiệu nhiệt độ (0, 1, ), ta có thể dũng báng tra 
cứu để xác định độ ẩm tí đối ý của không khí ứng với nhiệt 
độ l, chỉ trên nhiệt kế khô. 


3, Ấm kể diểm sương (Hlnh 39.4). Cấu tạo của ẩm kế 
điểm sương gồm bịnh trụ 3 bằng kim loại ma sáng bóng 
đặt nằm ngàng và bên trong chứa một phần ête lồng, Đâu 
dưới của ống 2 có nhiêu lỗ nhô được nhúng vào ête lỏng, 
trong binh 3, dẫu trên của ống 2 nối với quả bóp cao su † 
dùng để bơm không khí vào bình 3, làm đte bay hơi nhanh 
và thoát ra ngoài qua lỗ 6, do đỏ nhiệt độ của bình 3 bị giảm 
nhanh, Khi nhiệt độ binh 3 giảm xuống tới nhiệt độ ạ Bào 
đỏ, hơi nước trong lớp không khí ở sát mặt binh 3 trở nên 
bảo hoà và đọng thành sương, Nhiệt độ ty, được gọi là 
điểm sương. Để dề quan sát lúc sương xuất hiên trên mật 
trước của bình 3, người ta lắp thêm vành tròn 5 bằng kim. 
loại có mặt được mạ sảng bóng và đặt cách ÌI với bình 3 
mặt rước của nô, 


Đọc điểm sương lên nhit kế 4 và dựa vào Báng 39.1 
1a cô thể xác định được độ ấm tị đối /của không khí ở nhiệt 
cđộ cho trước với độ chính xác khả co. 


Hình 3.4 


Ẩm hổ điểm sương. 


http://tieulun.hopto.org 


215 


THỤCHÀNH : XÁCĐỊNHHỆSỐ 
CĂNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG 


Hình 40.1. Bộ tí nghiệm xác định 
hệ số cảng bổ mặt của chất lồng, 


Hình 40.2 
216 


1~ MỤC ĐÍCH 
~ Khảo sắt hiện tượng cảng bể mặt của chất lỏng. 
~ Xác định hệ số căng bể mặt của nước, 


II - DỤNG €Ụ THÍ NGHIỆM 

1. Lực kế 0,1 N cổ độ chỉa nhỏ nhất 0,001 N. 

2. Vòng kim loại (nhôm) có dây treo, 

3, Hai cốc nhựa A, #' đựng nước, nổi thông nhau 
bằng một ống cao su (silicon). 

“4. Thước kẹp (thước cập) 0 + 150 mm, có độ chia 
nhỏ nhất 0, mm, hoặc 0,05 ; 0,02 mm. 


5. Giá treo lực kế, 


II - CƠ SỞ LÍ THUYẾT 


Mặt thoáng của chất lông luôn có các lực căng, theo 
phương tiếp tuyển với mặt thoáng. Những lực căng 
này làm cho một thoáng của chất lỏng có khuynh 
hướng co lại đến diện tích nhỏ nhất. Chúng được 
gọi là những fự: căng bể mặt của chất lông. 

“Có nhiều phương pháp xác định lực căng bể mặt. 
“rong bài này ta dùng một lực kế nhạy (loại 0,1 N), 
treo một chiếc vòng bằng nhôm có tính dính ướt 
hoàn toàn đối với chất lỏng cần đo (Hình 40.2). 


http://tieulun.hopto.org 


'Nhúng đáy chiếc vòng nhóm chạm vào mật chất lỏng, rồi kéo 
nó lên mặt thoáng. Khi đầy chiếc vòng vừa được nâng lên trên mặt 
thoáng, nó không bị bứt ngay ra khỏi chất lỏng : một màng chất 
lỏng xuất hiện, bám quanh chu vi ngoài và chu vì trong của chiếc 
vòng, có khuynh hướng kếo chiếc vòng vào chất lỏng. Lực F„ do 
màng chất lỏng tác dụng vào chiếc vòng đúng bằng tổng lực căng. 
"bể mặt của chất lỏng tác dụng lên chu vỉ ngoài và chụ vỉ trong của 
chiếc vòng, 

Do chiếc vòng nhôm bị chất lỏng dính ướt hoàn toàn, nên khi 
kéo chiếc vòng lên khỏi mật thoáng, làm xuất hiện một màng 
chất lỏng căng giữa đáy chiếc vòng và mật thoáng, lực cảng ` 
có cùng phương chiếu với trọng lực của chiếc vòng. Giá trị lực 
Ƒ đo được trên lực kế bằng tổng độ lớn của hai lực này : 

F=i+P 

Đo ? và F; ta xác định được độ lớn của lực cảng bể mật; tác 

dụng lên chiếc vòng. 


Gọi L„ là chủ vi ngoài và ; là chu vi trong của chiếc vòng, 
ta tính được hệ số cảng bẻ mật Z của chất lỏng ở nhiệt độ nghiên 
cứu theo công thức ; 


gu TT 
Tị*+1; 0+4) 


ở đây Ð và 4 là đường kính ngoài và đường kính trong của 
chiếc vòng. 


IV - GIỚI THIỆU DỤNG CỤ ĐƠ. 

1. Chiếc vòng kim loại (nhôm) dùng trong thí nghiệm này là 
loại vật rắn có tính dính ướt hoàn toàn đối với chất lỏng cần 
nghiên cứu (nước). Trước khi đo cần lau sạch các chát bẩn bám 
vào mật chiếc vòng để có kết quả đo chính xức. 

2. Thước kẹp dùng đo chu vi ngoài và chủ vi trong của chiếc 
vòng là loại dụng cụ đo độ dài chính xác hơn thước milimét. Độ. 
chia nhỏ nhất của thước kẹp, tuỳ loại, có thể đạt tới 0,1 ; 0,05 
hoặc 0,02 mm. 


16VUtDEA http://tieulun.hopto.org 217 


218 


'Thước kẹp dùng trong thí nghiệm này có thể đo độ dài từ 0 
đến 150 mm. Nó gồm một thân thước chính dạng chữ 7 (Hình 
40.3), trên thân thước khắc vạch từ Ú đến 150, mỗi vạch cách 
nhau 1 mm, Có một thước /2 nhỏ hơn ôm lấy thân thước chính. 
có thể trượt dọc theo thân thước chính, gọi là du xích. 


Hình 40.3 
tGấu tạo thư: lợp 


Thước nhỏ trên du xích được chia đều thành W độ chia, sao 
cho độ đài của W độ chia của thước này đúng bằng độ đài của 
(EN — 1) độ chia trên thước chính (/ = 1, 2). 


Độ chia nhỏ nhất A của thước kẹp tính theo công thức 


n.) 


(mm) 


N 
Vidụ N=10  A=0Imm 
N=20  A=005mm 
N=50  A=002mm 


"Đầu đo thước chính có hai hầm kẹp 1, 2 cố định. Hai hàm 
kẹp đi động 1" 2' gắn với đầu của du xích. Hai đầu 1 — I' đùng 
đo kích thước ngoài, cồn hai đầu 2 ~ 2" đùng đo kích thước trong 
của các vật 


Ví dụ : Cân đo độ dài đường kính D của một vòng kim loại, ta 
nới nhẹ vít 3 để có thể kéo du xích trượt trên thân thước 7, rồi 
kẹp chiếc vòng giữa hai hàm kẹp 1 — l' (Hình 40.3). Vận nhẹ 
vít 3 để cổ định vị trí của du xích. Cách đọc giá trị độ dài đường 
kính D như sau : 


http://tieulun.hopto.org  sv»es 


Ban đầu khi chưa có vòng, hàm kẹp di động 1" nằm sát với 
hầm kẹp cổ định 1, thì vạch số 0 trên thước chính 7 trùng với 
vạch số 0 của du xích, Sau khi kẹp chiếc vòng, vạch 0 của du 
xích trượt sang phải, vượt qua vạch thứ ø trên thước chính. Như 
vậy, ta xác định được phán nguyên của độ đài đường kính D 
bằng ¡ milimét. Cách đọc phẩn lẻ của /2 như sau : Quan sắt hai 
đấy vạch đối diện nhau trên du xích và trên thước chính, tìm 
xem có cập vạch nào trùng nhau hoặc nằm. đối diện sát nhau nhất, 
sử là vạch thứ øn trên du xích. Phần lẻ của độ dài đường kính 
'D được tính bằng m. A(mm), trong đó À là giá trị của độ chia nhỏ 
nhất của thước kẹp, được ghi ngay trên thước kẹp. Kết quả : 


D=n+m¿A (mm) 
, độ dài đường kính /Ø do dược là : 
=13/7+0,1 mm 


“Trên Hình 40 


V - TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM. 


1. Đo lực cảng F„ 


4) Lau sạch chiếc vòng bằng giấy mềm. Móc dây treo chiếc 
vòng vào lực kế 0,1 N, rồi treo lực kế vào thanh ngang của giá 
đỡ để đo trọng lượng P của chiếc vòng (Hình 40.1). Lập lại phép 
đo P thêm 4 lần và ghi các giá trị đo được vào Bảng 40.1 


b) Đặt hai cốc A, có ống cao su nối thông nhau lên mật bàn, 
Đổ chất lỏng cần xác định hệ sổ căng mật ngoài (nước cất, hoặc 
nước sạch) vào hai cốc, sao cho lượng nước chiếm khoảng 50% 
dung tích mỗi cốc, Đặt cốc A ngay dưới vòng nhòm đang treo. 
trên lực kế (Hình 40.1). Đật cốc /3 lên mặt tấm để của giá đỡ 
(mặt tấm để cao hơn mật bàn khoảng 30 mm). Sau khi mức nước 
trong hai cốc ngang bằng nhau, nới vít hãm khớp đa năng để hị 
lực kế xuống thấp dán sao cho mặt đáy của chiếc vòng nằm cách 
mặt nước khoảng 0,5 cm. Điều chỉnh đây treo chiếc vòng sao 
cho mật đầy của chiếc vòng song song với mặt nước. 


e) Kéo nhẹ móc treo vật của lực kế để cho đầy chiếc vòng 
nhôm chạm đều vào mặt nước, rồi buông tay ra. Dưới tác dụng 
của lực căng bể mật, vòng nhôm bị màng nước bám quanh đáy 
vòng gÌt lại. 


http://tieulun.hopto.org 


219 


220 


4) Hạ cốc #8 xuống mặt bàn để nước trong cốc A lại từ từ chảy 
sang cốc . Quan sát chiếc vòng và lực kế, ta thấy mật nước trong. 
cốc A hạ dẫn xuống và chiếc vòng bị kéo xuống theo, làm cho số 
chỉ trên lực kế tăng dẫn. Cho đến khi bắt đầu xuất hiện một màng, 
chất lỏng bám quanh chu vi đáy chiếc vòng ở vị trí cao hơn mặt 
thoáng, thì số chỉ trên lực kế không tăng nữa, mặc dù mặt chất 
lỏng tiếp tục hạ xuống và màng chất lỏng bám quanh chiếc vòng 
tiếp tục bị kéo đài ra, trước khi nó bị đứt đứt. Giá trị lực Ƒ chỉ trên 
lực kế ở thời điểm ngay trước khi màng chất lỏng bị đứt, đúng 
bằng tổng của trọng lượng P của chiếc vòng và độ lớn /- của lực 
cảng bể mặt chất lông tác dụng lên chu vi ngoài và chu vi trong 
của chiếc vòng, Ghỉ giá trị của lực F vào Bảng 40.1. 


#) Đặt lại cốc B lên mặt tấm đế và lập lại thêm 4 lần các bước c) 
và đ). Ghi các giá trị lực F đo được vào Bảng 40.1. 


2. Đo đường kính ngoài và đường kinh trong của chiếc vòng. 


4) Dùng thước kẹp đo 5 lần đường kính ngoài /2 và đường kính. 
trong đ của chiếc vòng. Ghỉ kết quả đo được vào Bắng 40.2. 


“Trong trường hợp đáy chiếc vòng được vát mỏng sao cho 
D = d thì tổng chu vi của chiếc vòng có thể xác định theo công. 
thức ¡+ Lạ = 2zD. Như vậy ta chỉ cần đo đường kính ngoài 2 
của chiếc vòng. 


b) Kết thúc thí nghiệm : Nhấc chiếc vòng ra khỏi lực kế, lau khô 
và cất nó vào trong hộp nhựa sạch. 


http://tieulun.hopto.org 


Họ và tên l :LBB:..... :Ngày 
Tên bãi thực hành :... 
1. Trả lời câu hỏi 
3) Nêu dụ về hiện tượng dính ưới và hiện tượng không dính ưới của chất lồng ? 

B) Lực căng bề mặt là gì ? Nêu phương phâo dùng lực kế xác định lực căng bề mặt và xác định bệ số 
căng bề mặt? Viết công thức thực nghiệm xác định hệ số căng bể mặt theo phương pháp nây ? 

2. Kết quả 

Bảng 40.1 


'Độ chia nhỏ nhất của lực kế 
1z“ =.eb 


Lần 6o M M 
1 
? 

—: =* ` 
4 
š z = —— 
Gi bị trung bình 
Bảng 40.2 
Độ chía nhỏ nhất của thước kẹp, 
| „B8 | ,AB- c,Ad 
(mm) (mm) (mm) 


Gảá lị rung bình 


http://tieulun.hopto.org 221 


8] Tính các giá tị trung binh, sai số tuyệt đổi của mỗi lần đo, sai số tuyệt đốt 
trung binh của lực E, và của các đướng kính D, . Ghỉ các kết quả tính được 
vào Bằng 40,1 và Bảng 40.2. 


J TÍnh gi tị trung bình của hệ sổ công bề mặt của nước 


(+) 


6) Tính sai số Ï đối của phép đo 


Sơ 
trong để : AR, = AF, + 2AF' 
(AƑ ` là sai sổ đụng cụ của lự kế, lấy bằng một nửa độ chia nhả nhất của 
lực kể), 


AD=AD+AD' ¡ Ad = A4+ Ad' 


(AD' và A¿j' là sai số dụng cụ của thước kẹp, lấy bằng một độ chỉa 
nhỗ nhất của thước Mạ). 


.) Tính sai số luyệt đối của phép đo : 
đi: sa 

9) Viết lối nuà xác định hộ số cảng bế mi! của nước 
g-ð+adge —= 

Chủ j : Giả ị của ơ phụ huộc nhiệt độ và độ nh thiết của nước, 


CÂU HỎI 


1, Có thể đúng lực kế nhạy để đo lực cảng bế 3. So sánh giá trị của hệ số cắng bề mặt xác. 
mặt và hệ số cảng bé mặt của chất lỏng định được trong thí nghiệm này với giá trị hệ 
không đỉnh ướt theo như phương pháp nêu số cảng bế mặt ơ của nước cất ở 2C ghỉ 
'rong bài được không ? trong Bảng 37, 1, sách giáo khoa ? Nếu có sai 

lệch thỉ nguyên nhân tử đâu ? 


2. Trong bài thí nghiệm này, lại sao khỉ mức _ 4. Saisố của phépđo hệ số căng bế một ơ trong 
tước tong binh Á hạ thấp dần th giá bị chỉ _ bài thực hành này chủ yếu gây ra do nguyên 
trên lực kế lại tăng dẫn ? nhân nêo ? 


222 http://tieulun.hopto.org 


lỊ I “ÔNG KẾT CHƯƠNG VII l 
CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG 
SỰ CHUYỂN THỂ 


1 CHẤT RẤN KẾT TINH VÀ CHẤT RẮN VÔ ĐỊNH HÌNH 


Chất rắn 
Chất rấn kết tỉnh Chất rấn vô định hình 
+ Có cẩu trúc tỉnh thể + Không có cấu trúc 
c——-* Cổnhiệ độ tình thể 
| nóng chảy xúc định + Không có nhiệt độ 
| ”= nóng chảy xác định 


Chất rắn đơn tỉnh thể Chấtrấn đa tính thể 


tị { 


C6 tính dị hướng, Cótính đẳng hướng Có tính đẳng hướng. 


http://tieulun.hopto.org 223 


BIẾN DẠNG CƠ VÀ NỞ VÌ NHIỆT (BIẾN DẠNG NHIỆT) CỦA VẶT RẤN 


FS SH eẽ 


Biến ng cơ | —., He TƯỜNG 
I2? Mu HÀÀI ỀCU..c 122202) | 
ị L LÍ 

Í Biến dạng đàn Biến dạng 

hổi (kéo, nến) , khôn 


pm== 


'Nở dài 
Al= giAt 


Nớkhối - 
AV = đ(At 
vái /Ñ~ 3œ 


CÁC HIỆN TƯƠNG BỀ MÁT CỦA CHẤT LỎNG. 


“Các hiện tượng bề mật 


+ 
Hiện tượng càng bề mật Hiện tượng đính ướt, không dính ướt 
sỉ : + Khi thành bình bị dính tớt : bể mật chất 
lòng có dạng mật khum lõm. 
+ Khi thành bình không bị dính ướt : bể 
mật chất lỏng có dạng mật khum lồi. 


| Hiện tượng mao dẫn. 
„| * Hiện tượng mức chất lông bên trong các ống có đường kính 

nhỏ luôn dâng cao hơn, hoặc hạ thấp hơn so với bể mật chất 
lông ở bên ngoài ống gọi là hiện tượng mao dẫn. 


224 http://tieulun.hopto.org 


IV - SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 


Hơi khô _-, Hơi bão hoà 
——— ——— 


——————— 
Hoá hơi =t Ngưng tụ 


Nông chảy, “| 
‡ 
Chất rắn | _ Nhiệt nóng chảy Nhiệt hoá hơi 
(kết nh) | “| @=m Dxm l[Ơi hhẾ 
Ỉ Đông đặc ~ Ngưng tụ J~ 
V - ĐỘ ẨM CỦA KHÔNG KHÍ 
———| Độ ẩm của không khí _————. 
+ + 
Độ ẩm tuyệt đối Ị 
Ø (g/m)) Độ ẩm tỉ đối Í 
| P4 
Độ ấm cự đa | {= 2-1008 hay = T109 
A im) | 


°http://tieulun.hopto.org 225 


ĐÁP ÁN VÀ ĐÁP SỐ BÀI TẬP 


§.D;6.C;7.D ¡ 8, kính độ và ví độ ; 
9. 12 phút 16.38 giấy. 


6.0.7. D8. A ;8. 8) sạ = 601 ¡ sg = 40; 
đi, = B01; lạ = 10 401; c} = 80 phúi ¡ hai xe 
gặp nhau tại điểm cách A 30 km ; 10, d) 3 giờ 


9.D/10, ¡ #1. D ¡ 12, a) 0,186 mí? ; 
b) 333 m; c| 30 s; f3, 0,077 mls?, 

114.8) Nếu lấy chiều dương là chiều chuyển động 
của đoân tàu thị a == 0.0925 misÊb) 667 m; 
18. a) Nếu lấy chiều dương là chiều chuyển. 
động của xe thì a = =2 mi, b) 4 s, 


7.D;8.D; 8.8; 10. 2$ 20 mía, f1. 703m ; 
1220m, 


8.C;8.C ; 10. B 11. 41,87 radis 33,5 mls ; 
2.3/33 mls; 10,1 adls 13. kìm phút: 0,174 
mrs, 000174 radls ¡ im gið: 0/0116 mmls ; 
0,000146 radis ; 14. 630 vòng ; 8, 0,73.10 -* 
radls ¡465 ml, 


4.0; 8. O6. B ;7, Lấy chiều dương là chiều 
chuyển động của hai xe : vụ, = 20 kmỈh ; 


vạg = =2 kmih 8. Lấy chiều dương là chiều 
chuyển động của A : Vạạ = ~25 kmlh. 


5.3)0;b)0P‡8,8) B; 
8.116N¡Z34N. 

10 
7.0; 8.D ;10.€ ; 11. B, nhỏ hơn 12. D ; 
14. a) 40 N ;b) hướng xuống đưới; 
tác dụng vào lay người ;d) tÌ đựng thức ăn. 


226 


+ 
4.88, © ; 6. 2/04.10 N ¡T. a) 735 N; 
b) 128 N, e) 858 N, 

12 
3. € ¡ 4. D ; 8. A ; 6. a) 200 Nim ; b 18 N, 


13 
4.D;8.C 7, C ¡8. 454 N; không. 
14 
.4.0,81 vòngls ;8.D ¡ 6. ,68 kmís : 14 200 s, 
16 
4.C;8.8/km ;8.€ ;7,B, 
17 
6.a) 9/8 N; bị 16,8 N; 7. ;8. D, 
18 
.4,1 000) 8, Dựa theo quy lắc momen. 


+9 
2.40 em ¡80 em ¡ 800 N: 3.400 N, 600 N; 
4.8; 8. 0,6 = 088 cm; O, là ọng lâm của 
hính chữ nhật có cạnh 9 em và 8 em, 0,6 
nằm trên đường thẳng nổi O, với trọng tâm. 
của hinh vuông có cạnh 3 em. 


20 
.4.a) cân bằng không bến  b) cân bằng bán; 
c) quả cấu bên trải cân bằng phiếm định; quả 
cầu trên cao cân bằng không bến ; quả cầu 
bên phải cân bằng bén ; 8. Trường hợp chờ 
thép lá khó bị đổ nhất. Trong trưởng hợp này 
rọng lâm ở mức thấp nhất. 

z1 
5. 2,5 ml$? ; 7,5 mịs ¡ 11/2 m; 6. a) 17N; 
bị TÊN ¡ 7. a) 3 388 N ¡ b) 689 N¡ 8. C ; 
9.0;10.C 

? 
4.08. ; 6. 8) 0,046 N.m ; b) 0.088 N.m. 


http://tieulun.hopto.org 


2a 
5. B; 6. D ;T, € ¡ 8. Hai xe cô động lượng 
bằng nhau vả bằng 18,06.10° kọrmVs ; 
9.3868.105 kg mk, 
z4 
$.Á;, ¡5B ;6.2 885 J;T. 20 , 
2 
3.8;4.C;8.D;8,B;7.2 785,4 J:8,7 mls, 
26 
2.8;,3,A ¡á. A.,6.4.10ˆ2 J. Thể nẵng nây 
không phụ thuộc khối lượng của ật. 
: Ũ Ũ 
§.0;6. mỄ+mgz+ MAI)? ;7.D:8.C. 


28 

50/60/70 
2 

5.8;6.C ;T. A ;8. 3.109 Pa 8. 228.102 Pa, 
30 

4.8/5.8 6. ,7. 608 K ¡ 8,6,4 bạt, 
„ 


4.1-36):2 s8) ¡8 =a b) ¡4 =a d) ¡8,D 
6. B7. 36 cm ; 8. 0,75.10-3 glemỶ, 


http://tieulun.hopto.org 


32 


3 


34 


$5 


3 


HẠ 


38 


4.B;5.C¡6.B ;7. 25C ; 8. 078.102 


3'IkgK) 


3.0;4.C;8.A;6. BÚ J;7. 30 J 8.2108 J 
4.8/5.0;8.D. 


4.D; 8.88, D7, 88.102 Nín 8, 0,10 kg; 
9.0/28,10-2, 


4.0;5.C;6.B 7. 621 em; 8.4500. 


6.B;7.0;8.0;8.C; 10A; 11.7310 3Nim 
12.40.102N, 


T.D;8.B;8.C ¡10D ¡ 14. 16844 kl; 
8. 96,165 k). 


4.C;8.A ;8.C ;8. 30,29 gim) ; 71%. 


22 


CÁC ĐẠI LƯƠNG VÀ ĐƠN VỊ CHÍNH 
E11Á9)1))1c81:19), L°E-7,65) 


"Đại lượng | Đmvj 

| 

| Tên KihệU Tên Kihệu 
bãi | + mát m 
Diện tín | s trội dưỡng mẻ 
Thể th v mệt khối LAI 
Thứ in |.: gây ..ị 
Vận lốc. | v “rét liên giây m 
G6 | _ mrétiêngiy bình phương má 
Chai | r | w | 2 | 

__ Tẩn số f vồng lrên giây  héc, ôngfs ¡ Hz 

__ Khương cm kigem 1“ 
Khổ lượng tiếng D iêgam trên mết khi có AB. 
lực rF niượn | xw | 
Monen lực M riti0 mệt Nm 
Động lượng p  ___ kiôgamrmẻtêngiây kams 
Trọng lượng l | nh BC N 


= : . 
228 http://tieulun.hopto.org 


"Độ cứng của lô o È niưlơn trên mt 


Ae siết h patcan 
Ceneng w jm 
Động năng M, Am 
Thếnõng w m 
Ng tăng h m 
(_ Nitượg 6 J 
(_ Men 20m Ạ ntentiêgam 
(_ Mlholhdfeg L unVên kiêgam 
 __ NHệi đụng ng e_ MaWRKBgSkeNNh 
¡_ ông A In 
.__ Đông giất » sát 
Í _ Nhiệt tuyệt đổi T kenin 
Nhi độ Xonuiit h đc 
Độ ẩn Lyệ đi h gamtrê ma khổ 
Độ ẩm cực đại A 'gam trên mét khổi 
Độ đó t 


http://tieulun.hopto.org 


Nim 


229 


' llJ ỤC LỤC 


PHẤN MỘT - CƠ HỌC 


230 


Mô đầu......... ào ⁄ s : 


Chương  - Động học chất điểm 
1. Chuyển động cơ...................... T 
2... Chuyển động thẳng đều. on: 

3... Chuyển động thẳng biển đổi đều 

Á. - Sựrdiiựdo 

5. Chuyển động tròn đều 

6... Tính tương đôi của chuyển động, Công thức cộng vận tốc........ 

“7... Sai số của phép đo các đại lượng vật í S22 CC £ 


8. __ Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do 
Xác định gia ốp ri tự do .................... 


Chương II - Đông lực học chất điểm 
'9. _.. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất đưiển 

10. Ba định luật Nón ..... Xộ 

11. Lực hấp đẫn, Định luật vạn vật hấp dẫn . 

12... Lực đân hồi của lò xo. Định luật HúG....................-.--:c: + 
13. Lựcmasết................ Ẵ 

14. Lực hướng tâm..... 

'15, Bài toán về chuyển động nêm ngang x1 

16. _ Thực hành : Xác định hệ số ma sát... ... Ẩn: _ 


Chương llI - Cân bằng vã chuyền động của vật rắn ..... 

17... Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực 
không song song. k 

18. . Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực. 

19... Quy tắc hợp lực song song cùng chiều........ 

20. _ Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mật chân đố... 


http:/ftieulun.hopto.org. 


107 


z1. 


22. 


Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Ghoện sóng quay của vật rẫn 
quanh một trục cổ định 


Ngẫu lực... 


Chương IV - Các định luật bảo toàn 


23. 
-24. 
25. 
26. 
21. 


PHẦN HAI - 


'Động lượng. Đinh luật bảo toàn động lượng 
Công và Công suất 
Động năng 
Thế nâng. 
Cơ nâng... 


NHIỆT HỌC. 


Chương V - Chất khí 


28. 
29. 
30. 
-31. 


Câu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khi 
Quả tình đẳng nhiệt. Định luật Bồi4g = Masrrốt.. 
Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ 

Phương nh trạng thái của khi i ưởng. 


Chương VI - Cơ sở của nhiệt động lực học 


32. 
33. 
Chương VỊI - Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thí 
34. 
.. Biển dạng cơ của vật rốn... 

... Sự nở vì nhiệt của vật rắn 

... Cáo hiện tượng bể mặt của chất lỗng.... 
.. Sự chuyển thể của các chất...... 


Đáp án và đáp số bãi tập. 


Nội năng và sự biển thiên nội nãng...............-......:: 


Các nguyên í của nhiệt động lực học... 


Chất rắn kết tịnh. Chất rần vô định hình 


Độ ẩm của không khí... 
Thực hành : Xác định hệ số căng bể mặt của chất lông . 


htp /fieulun. °hopto. Org 


tr 
i6 


121 
12 
128 
184 
187 

142 


147 


149 
-160 
.488 


„180 


163 


„169 


170 
75 


183 


..484 


188 
194 


..498 


204 
21 
216 
-220 


231 


"Chịu trách nhiện xuất bản 


Tến tập lấn đâu : 
điên tập tái bản 
Điền tập ĩ thật 
Minh log và tình hảy bla 
Sửu bản In : 
Chế bản : 


232 


Chủ tịth HĐQT kiêm Tổng Giám dóc NGÔ TRẤN ÁI 
"Phó Tổng Giảm đốc kiêm Tổng biến tập NGUYÊN QUÝ THAO. 


NGUYÊN VĂN THUẬN ‹ VŨ THỊ THANH MAI 
NGUYÊN VĂN THUẬN. 

TA THANH TÙNG: 

"TA THANH TÙNG. 

PHÒNG SỬA BẢN IN (NXB GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘI) 


BẠN BIÊN TẬP - THIẾT KẾ MĨ THUẬT 
(NXR GIÁO DỤC TẠI HÀ NỘP, 


Trong sảch này có sử dụng it số ảnhkứ lậu của Thông ẩn xô Việt Nam. 


VẬT LÍ10 

Mã số ; CH005T7 

In 145.000 cuổn (QĐ8), khổ 17 x 24 cm. 

In tại Công ty cổ phấn In Diên Hồng 187° Giảng Võ - Hà Nội. 
Số in : 52. Số xuất bản ; 692 - 2006/CXB/384 - 1530/GD. 
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2007. 


http://tieulun.hopto.org 


